-NÑNGÔ VĂN DOANH 


INDÔNÊXIA 
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG . 
LỊCH SỬ 


cài 8 





*J NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA __ 


NGÔ VĂN DOANH 


INĐỒNÊXIA 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG 
LỊCH SỬ 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÀ NỘI - !995 https://tieulun.hopto.org 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Inđônêxia - một quốc đảo lớn nhất hành tỉnh - nằm ở khu 
vực Đông-Nam Á, án ngữ đường giao thông quốc tế quan trọng 
giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đất nước tươi đẹp này 
có ngưồn tài nguyên thiền nhiên phong phú và một nền văn 
hóa khá phát triển, da dạng, với những bản sắc dân tộc độc 
đáo. Trong mấy thập kỹ gần đây, Inđônêxia đã giành được những 
thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống 
nhân dân từng bước được cải thiện, uy tín ngày càng nâng cao 
trên trường quốc tế. 

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - 
Inđônêxia ngày càng được tăng cường và phát triển, đã góp phần 
thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. 

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu về đất nước, 
con người, lịch sử Indônêxia, đồng thời góp phần tăng cường 
quan hệ hữu nghị hợp tác láng giềng Việt Nam - Inđônêxia, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gìia xuất bản cuốn sách 
INĐÔNÊXIA - NHỨNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ do Phó tiến 
sĩ Ngô Văn Doanh, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông-Nam 
Á, biên soạn. 


Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 6 năm 1996 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


https://tieulun.hopto.qzg 


QUỐC GIA ĐẢO LỚN NHẤT HÀNH TINH 


Cộng hòa Inđônêxia chiếm một phần lớn điện tích 
vùng quần đảo lớn nhất thế giới - qưàn đảo Mã Lai, nằm 
đọc theo hai bên đường xích đạo giữa Ấn Độ Dương và 
Thái Bình Dương. Đất nước quân đảo này trải dài 5110km _ 
từ tây sang đông (từ kinh độ 9ð đến kinh độ 141 đông) 
và vươn rộng 1888km từ bắc xuống nam (từ vĩ độ 6 
bắc tới vĩ độ 11 nam). Diện tích Inđônêxia, nếu tính cả 
vùng hải phận, rộng gân õ triệu km”, trong đó, diện tích 
đất liền là 1.904.569km”. Như vậy, về diện tích lãnh thổ, _ 
Inđônêxia là nước lớn thứ 13 trên thế giới và lớn nhất 
ở khu vực Đông-Nam Á. Hơn thế nứa, Inđônêxia còn là 
quốc gia đảo lớn nhất hành tính. Vì thế mà Inđônêxia 
thường được gọi là đất nước của hơn 3000 hòn đảo, Thế 
nhưng, trên thực tế Inđônêxia có tới 13.677 đảo lớn nhỏ ,- 
trong đó có những đảo lớn như Niu Ghinê, Calimantan 
và Xưmatơra với diện tích từng đảo rộng tới cả hàng. 
trăm nghìn kilômét vuông và có những đảo rất nhỏ, chỉ 
rộng chừng vài hécta. 

Cả quần đảo Mã Lai được cấu thành từ ba nhóm 
đảo: nhóm các đảo Dôndđơ lớn gồm Calimantan (trước kia 
có tên là Bocneo) Xumatơra, Xulavexi, Giava (toàn bộ cộng 
lại chiếm 69,37% diện tích đất đai của Inđônêxia); nhóm 
các đảo Dônđơ nhỏ gồm đảo Timo, Phloret, Xumbava, 


https://tieulun.hopto ørg 


Xumba, Bali, Lomboc (chiếm 4,82% diện tích) và một loạt 
các nhóm đảo tập hợp lại dưới tên gọi chung là các đảo 
Molucca (chiếm 4,35% diện tích). Thuộc lãnh thổ Inđônêxia 
còn cả nửa phía tây đảo Niu Ghinê và các đảo quanh 
đó (chiếm 21,46% diện tích). 

Biên giới của Inđônêxia chủ yếu là biên giới biển. 
Ở phía tây bắc, eo biển Malắcca tách Inđônêxia ra khỏi 
Tây Malaixia và Xingapo (nơi hẹp nhất của eo biến rộng 
chừng 40km); ở phía đông bắc, biển Xulavexi ngăn cách 
Inđônêxia với Philíppin; ở phía đông nam, biển Timo và 
biển Araphura tách Inđônêxia với Ôxtơøráylia. Biên giới 
đất liền chạy trên đảo Calimantan chia hòn đão ra làm 
hai phần: phía bắc là phần của Malaixia và phía nam là 
phần của Inđônâxia; và ở đảo Niu Ghinê, đọc theo kinh 
tuyến 141 đông là đường biên giới trên đất liền của 
Inđônêxia với Papua Niu' Ghinê. l 


Xét về mặt vị trí địa lý chiến lược thì Inđônêxia 
nằm ở một nơi rất thuận lợi - trên ngã tư đường biển 
và đường hàng không quốc tế nối châu Âu, châu Á với 
châu Đại Dương và nối châu Mỹ với châu Á và châu 
Âu. Thế nhưng, vị trí địa lý thuận lợi đó chủ yếu nằm. 
về phía tây của đất nước (các đảo Giava và Xumatdra), 
còn phần phía đông thì cho đến nay vẫn như bị tách 
biệt khỏi các con đường giao thông quốc tế. Chính đặc 
trưng về vị trí địa lý này đã được phản ánh rõ qua lịch 
sử phát triển của đất nước Inđônêxia từ thời cổ xưa cho 
tổi ngày nay. 

Địa hình của Inđônêxia ngày nay, gồm cả các đảo 
và các biển, được tạo bởi cả một quá „trình tụt xuống 
của lục địa. Xét về cấu tạo địa chất, bề mặt của Inđônêxia 
6 https://tieulun.hopto.org 


được chia làm ba vùng. Vùng phía tây nằm trên tầng 
nền Dônđơ, một thời.gắn liền với lục địa Đông-Nam Á, 
gồm Đông Xumatơra, các đảo Banca và Belitung, miền 
Tây và miền Trung Calimantan. Biển Đông và biển Giava 
vốn là các đông bằng của tầng nền Dônđơ về sau bị tụt 
xuống và bị nước biển bao phủ. Vùng phía đông - các 
đảo Selatan, Timua và phía tây nam Niu Ghinê là một 
bộ phận của thêm Xahun - phần kéo dài về phía bắc 
của Úc đại lục, đã bị nước biển Araphura nhấn chìm. 
Cả hai vùng này đều thuộc lớp đại Trung sinh (đại Mêzônôi) 
và có đặc trưng địa hình phẳng. Giữa hai khối tầng nền 
cổ là vùng kiến tạo mới - nơi tiếp giáp giửa lớp vỗ Anpi 
và lớp vỏ Thái Bình Dương - được hình thành cách đây 
chừng 70 triệu năm, nhưng cho đến nay vẫn là vùng 
còn đang hoạt động kiến tạo. Vòng cung núi Dônđơ bay 
thường gọi là vòng cung Miến - Giava là sự tiếp tục của, 
hệ thống thêm Himalaya: chạy qua Đông Dương, tới 
Xumatơra, Giava, các đảo Dônđơ nhỏ và kết thúc ở Xulavexi 
để-gặp hệ thống kiến tạo núi Thái Bình Dương chạy từ 
Philíppin tới Xulavexi rồi sau đó qua các đảo Molucca 
để nhập vào các núi Niu Ghinê. 


Lịch sử kiến tạo địa chất đã để lại dấu Ấn rõ trên 
địa hình Inđônêxia, chia đất nước này ra hai phần: đồng 
bằng và núi. Gần 50% lánh thổ ở độ cao dưới 200m, 
hơn 40% ở độ cao từ 200m đến 1500m và 5% ở độ cao 
trên 1ö00m. Dọc theo phía tây đảo Xumatøra là dãy núi 
Bukít Barican có sáu đỉnh cao hơn 3.000m, trong đó có 
núi lửa Kerinchi hay Indrapura cao 3.805m. Ở đoạn giứa, 
dãy núi Bukít Barican tách ra làm hai dãy chạy gần như 
song song với nhau. Đệ dốc của các triền núi và chiều 


https://tieulun.hopto.or 


cao của các đèo là một cản trở lớn cho việc đi lại giứa 
hai miền phía đông và phía tây của đảo. Phía bắc Xumatdra 
là cao nguyên Batác với hồ Tôba ở chính giữa; giửa hồ 
lại có đảo nhỏ Xamoxia. Trong khi đó, phía đông đảo 
là vùng đâm lây lớn nhất thế giới (dài gần 1500km và 
rộng 250km) được bao phú bởi cây rừng nhiệt đới. 


Đảo Giava bị cất ngang bởi một dãy núi và có 
phong cảnh thật thơ mộng được tạo bởi nhửng ngọn 
núi lửa hình chóp nón, trong đó có lÍ ngọn cao trên 
4000m. Đỉnh cao nhất của Giava là nứi lửa Xemeru 
(cao 3.67öm). Ở Giava có tất cả 34 núi lửa, trong đó 
có 16 núi lửa đang còn hoạt động - nguồn nhiệt năng 
tiềm tàng rất lớn. Tây Giava là vùng đồi núi Priangan 
(hay Preanger) với lòng chảo lớn ở vùng Băngđung và 
vùng Garut, phía nam là một dải hẹp gồm nhứng đồng 
bằng thung lũng đá vôi ít phì nhiêu và những đồi núi 
_ không cao; phía bắc là vùng phì nhiêu gồm các đồi và 
đồng bằng bị chía cắt bằng rất nhiều sông ngòi chằng 
chịt. Có thể nói địa hình của Giava khá thuận lợi cho 
canh tác; vì thế mà 80% diện tích của đảo đã được biến 
thành đồng ruộng, vườn tược, chỉ ở cực tây và phía 
đông nam là còn rừng. 

Khác với ở Giava, núi ở Calimantan là núi già, còn 
địa hình thì bình lạng hơn vì phần lớn diện tích đảo: 
là cao nguyên đá cát và đá túp. Kiến tạo núi ở đây xuất 
phát từ trung tâm đảo rồi mới tỏa về các phía: đông, 
tây và đông bắc. Hầu như toàn bộ phần phía nam cửa 
đảo là một vùng đồng bằng, rừng nhiệt đới ẩm thấp bị 
chia cất bởi các con sông lớn - phương tiện giao thông 
chính và duy nhất. đối với dân đảo. 


8 https://tieulun.hopto.org 


Ở đảo Xulavexi, nơi có hai hệ thống núi gặp nhau, 
địa hình hoàn toàn khác. Xulavexi là một đảo núi với 
vô vàn những dây núi hợp ở trung tâm đảo thành một 
đầu nút rất đặc biệt: các vách núi dựng đứng chạy dài 
tới tận bờ biển. Vì thế mà bờ biển bị cắt xé ra nhiều 
đến nỗi trên hòn đảo với kích thước các chiều từ 700km 
đến 750km không có một khoảnh đất nào ăn sâu vào 
trong đất liền quá 150km. Đồng bế chỉ chiếm không 
quá 1/5 diện tích đảo. 


Hầu hết các đảo Dônđơ nhỏ đều có cấu trúc địa hình 
tương tự như đảo Giava: 1/3 diện tích là đồng bằng, còn 
lại là đồi núi. 

Ở Trian Giaya có sáu đỉnh núi có chiều cao trên 4.000m, 
riêng núi Caxtăng (nay gọi là Giaya) có đệ cao tới 5.020m 
và là đỉnh cao nhất của đất nước Inđônexia. Trên đỉnh 
núi này, có những nơi quanh năm tuyết phủ. Một kỳ 
thú thiên nhiên ở đây là núi Đácuyn mà vách phía nam 
của nó được tạo bởi vết nứt đài 3km. Về phía bắc và 
phía nam của những dãy núi là nhứng đồng bằng nhỏ 
tách biệt nhau bởi nhứng dãy núi chạy dài theo bờ biển 
phía bắc. Phía nam Irian Giaya là cả một vàng đồng lầy 
rộng lớn. 

Địa hình nứi ở Inđôêpêxia phần nảo có gây cẩn trở 
cho công việc sản xuất và giao thông, nhưng mặt khác, 
chính các núi lại tạo ra nhứng điều kiện khác nhau về 
thổ nhưỡng và khí hậu làm cho thảm thực vật và các 
loài động vật trở nên phong phú và đa dạng. Trong khi 
đó, các thung lũng núi, các vùng chân nứi cứng như 
các bình nguyên đều rất phì nhiêu, ít bị bào mòn là 


https://tieulun.hopto.or#Ÿ 


những khu vực thuận lợi để ly triển sản xuất nông 
nghiệp. 

Mặc dù có chiều đài bờ biển rất lớn, nhưng Inđônêxia 
lại có rất ít cảng, vì mực nước biển nông, hoặc vách 
núi quá dựng đứng, hoặc các cửa biển bị đầm lầy và 
cồn cát ngăn cản,.. Chỉ một vài nơi, như ở Palembang, 
tàu bè lớn có thể vào tận cửa sông và ngược sâu vào 
đất liền. : 


Một trong nhứng nét đạo trưng nhất của thiên nhiên 
Inđônêxia là sự hoạt động mạnh của núi lửa. Trên cả 
vùng quần đảo này có tới 216 núi lửa, trong đó có 27 
núi lửa đang hoạt động: 16 ở Giava (ở Giavn có tất cả 
3Ó núi lửa), 1 ở Bali, 9 ở Xumatơra (ở Xumatdra cũng 
có cả thảy là 30 núi lửa), 1 ở đảo Cracatan. Mỗi khi 
núi lửa hoạt động (thường kèm theo động đất) là cả một 
thẩm họa đối với dân chúng. Cho đến nay, nhân loại còn 
nhớ tới trận phun của núi lửa Cracatan vào tháng 8-1883. 
Một trận nổ bất ngờ đã biến quá nửa hòn đảo nhé Cracatan 
thành cột bụi và tiếng nổ vang xa khiến người ở cách 
đó ba nghìn cây số vẫn còn nghe thấy và con sóng thần 
khổng Íö dâng lên cuốn phăng 36 nghìn sinh mạng đang 
sống ở nhửng vùng ven biển của đảo Giava và đảo 
Xumatøra; còn cột bụi đo núi lửa Cracatan phun lên cao 
tới 80km. Hoạt động núi lửa đã đóng một vai trò quan 
trọng trong việc kiến tạo địa hình và hiện ray còn tác 
động mạnh tới quá trình tạo thổ nhưỡng ở Inđônêxia. 
Tro than, nham thạch đo núi lửa phun lên làm giầu có 
cho đất đai canh tác không chỉ ở nhứng vùng gần núi 
lửa mà còn ở nhứng vùng xa (do gió và do nước sông 
đẹm tới). 


10 https://tieulun.hopto.org 


Do nằm dọc theo hai bền đường xích đạo, nên nhìn 
chung, khí hậu của toàn Inđônêxia là khí hậu nhiệt đới 
gió mùa với nhứng nét đặc trưng như sau: nhiệt độ thường 
xuyên cao (nhiệt độ trung bình hằng năm là 26°C) với 
sự dao động giữa các tháng thấp (không quá 2°C) và ˆ 
giửa các ngày cũng không quá cao (không quá 10°C), mưa: 
nhiều, gió không lớn, độ ẩm cao (từ 80 đến 90%), không 
có sự thay đổi mùa như ở vùng ôn đới, hầu như không 
có sự chênh lệch độ dài của các ngày (thậm chí ở nhứng 
nơi xa xích đạo nhất, chênh lệch giửa ngày ngắn nhất 
và ngày dài nhất chỉ đến 48 phút). 


Cũng như ở nhiều nước Nam Á và Đông-Nam Á khác, 
mùa ở Ínđônêxia được phân biệt không phải qua sự chênh 
lệch về nhiệt độ mà qua lượng mưa và qua sự thay đổi 
của hướng gió mùa. Gió mùa đã tạo ra hai vùng khí hậu 
chính ở Inđônêxia. Từ tháng 12 tới tháng 2, gió mùa. 
đông bắc mang đầy hơi nước từ vùng trung tâm của Thái 
Bình Dương hợp cùng các gió mậu dịch đông bắc thổi 
tới Tây - Bắc Irian Giaya, Molucca, Xulavexi, Calimantan, 
Trung và Tây Giava và Xumatdra. Đến phía nam của xích 
đạo, gió chuyển sang hướng Tây - Bắc. Vào tháng 3, đến 
lượt gió mùa đông nam khô thổi từ vùng khí nóng ở 
châu Đại Dương tới và đổi sang hướng Tây - Nam khi 
tới phía bắc xích đạo. Những đợt gió khô này thối suốt 
từ tháng 6 đến tháng 10 ở các đảo Dônđơ nhỏ, Nam. 
lrian Giaya, Tây - Nam Xulavexi và Đông Giava tạo ra 
mùa khô ở các vùng này (kéo dài 4-5 tháng ở Đông Giava 
và 6-7 tháng ở Tỉmo). Ngoài gió mùa, Inđônêxia còn có 
gió nhẹ Bridơ. Còn ở eo Malácca đôi khi xuất hiện gió 
mạnh được gọi là "gió Xumatơra" | 


https://tieulun.hopto.otq . 


Lượng mưa trung bình hàng năm ở Inđônêxia là 
2000mm; nhưng lại không đều ở các khu vực khác nhau: 
_nơi có lượng mưa nhiều nhất là Inđapung ở Tây Xumatdra 
(6.000mm/năm). Ở các tỉnh phía tây của Inđônôxin, lượng 
mưa phân phối trong năm khá đều, tuy vào tháng 3 và 
tháng 4 có nhiều hơn đôi chút. Trong khi đó thì ở các 
tỉnh Đông - Nam, lượng mưa chủ yếu tập trung vào thời 
kỳ gọi là thời gian "rừng nhiệt đới" - tức mùa mưa. 


Điều kiện khí hậu nhiệt đới, gió mùa cho phép 
Inđônêxia có thể gieo trồng nhiều loại cây khác nhau và 
có thể làm hai đến ba vụ lúa trong năm. Ở nhiều khu 
vực, khí hậu còn rất phù hợp và thuận cho cuộc sống 
của con người, đặc biệt là từ độ cao 500m đến 1000m. 
Vì vậy những vùng nằm trong độ cao trên như Băngđung, 
Garút, Padang,... là những nơi có mật độ dân số cao. 


Đặc điểm địa hình núi và khí hậu nhiệt đới gió mùa 
đã tạo ra ở Inđônêxia rất nhiều sông, suối, hồ, đầm. Sông 
đài nhất ở Inđônêxia là sông Capuat (hay Capuat Beca), 
đài 1010km, chảy từ vùng núi trung tâm Calimantan về 
hướng tây. Vùng núi trung tâm Calimantan này cũng là 
nơi bắt nguồn của một số sông lớn khác như sông Mahacam 
(dài 715km) chảy ra eo biển Macaxa và sông Baritô (dài 
650km) đổ ra biển Giava. Những con sông lớn nhất của 
đảo Xumatdra như Giambi (dài 800km), Muxi (dài 553km), 
Campa (dài 285km), Rôcan (dài 265km) và Xiac (đài 
260km) đều bất nguồn từ các triền phía đông của dãy 
núi Bukít Barican rồi đổ ra biển Đông và eo biển Malắcca. 
Phần lớn các sông ở đảo Giava đều chảy ra biển Giava. 
Trong số các sông ở Giava, lớn nhất, dài nhất và thơ 
mộng nhất là sông Xôlô (dài 540km). Các sông ở Xulavexi - 


12 https://tieulun.hopto.org 





đều ngắn và dòng chảy mạnh. Ở lrian Giaya, các núi 
trung tâm là khởi nguồn của nhứng con sông (lớn nhất 
là bai con sông Mamberamô và Đigun) đổ vào Thái Bình 
Dương ở phía bắc và biển Araphara ở phía nam. 


Do đều bắt nguồn từ vùng núi, nên Bầu hết cÁc sông 
của Inđônêxia đều có dòng chảy mạnh và bờ đá đốc đứng 
ở thượng nguồn. Thế nhưng, xuống tới đồng bằng, nhứng 
dòng sông lại êm á trôi, tạo ra những vùng đất phì nhiêu, 
trù phú. Nguồn nước chủ yếu là đo mưa cung cấp nôn 
chế độ nước của các dòng sông thay đổi theo mùa: mùa 
mưa, nước sông dâng cao, có khi tràn bờ gây úng lụt; 
còn vào mùa khô thì mức nước sông xuống thấp, thậm 
chí nhiều sông ở phía đông trở nên khô cạn. Đối với 
lnđônêxia, sông ngòi có một ý nghĩa rất lớn: mạng lưới 
sông ngòi chằng chịt là những huyết mạch giaơ thông 
gần như quan trọng nhất giửa các vùng. Sông đem lại 
cá tôm, nguồn sống quan trọng sau gạo của người dân 
Inđônêxia; sông còn là nguồn thủy năng quan trọng. 

Ở Inđônêxia có rất nhiều hồ, nhưng các bồ- đều không 
lớn lầm. Lớn nhất là hồ Tôba ở Xumatơra có điện tích 
1,3km?. Hầu hết các hồ đều có nguồn gốc từ các núi - 
lửa đã tất. Vì thế, cùng véi núi lửa, các hồ nứi đã- tạo 
nên cảnh sắc đặc biệt cho Inđônêxia. Cư dân quanh các 
hồ lợi dụng chế độ nước lên xuống của hồ để làm ăn 
sinh sống: mùa mưa, nước lên thì đánh bắt cá; mùa khô, 
nước rút thì gieo cấy trên những thửa ruộng bậc thang 
quanh hồ. 


Một. trong nhứng nét đặc biệt của thiên nhiên : 
Inđônêxia là những vùng đầm lầy rộng lớn được tạo bởi 


https://tieulun.hopto##Ÿg 


phù sa của các dòng sông. Đáng kể nhất là những đầm 
lầy khổng Íồ ở phía đông Xumatøra (rộng 155 nghìn km`, 
chiếm 1/3 diện tích đảo), ở phía "nam và phía đông 
Calimantan và ở phía nam Irian Giaya. Cho đến nay, các 
khu đầm lầy lớn ở Inđânexia hầu như vẫn chưa được 
cải. tạo và khai thác sử dụng. 

Nói tới Inđônêzia, không thể không nói tới biển. Biển 
là biên giới bao bọc Inđônêxia, biển là ngườn hải sản phong 
phú bất tận, biển là nhứng con đường thủy qua lại giữa 
các vùng và các đảo... Nhứng biến kín ở phía tây, từ 
Xumatơra tới Xulavexi đều nông và ít mặn. Các biển ở 
tận cùng phía đông - nam biển Timo, biển Araphura cũng 
.không sâu, mặc đầu có một vài vực thẩm sâu hơn 3000m 
(vực Tìmo sâu tới 3310m). Nước biển ở khu vực này mặn 
hơn. Trong khi đó, đo nằm trên khu vực rạn nứt của 
vỏ trái đất, các biển ở phía bắc, phía đông và phía đông - 
nam của đảo Xulavexi, như biển Xulavexi, biển Molucca, 
biển Xeram, biển Bznđa, biển Phloret và biển Xavu lại 
tất sâu. Đặc điểm của các biển ở Indônêria là trời nhiều 
mây, nhiều mưa giông và sóng biển cao. Thế nhưng, các 
biển sâu phía đông lại thanh bình hơn so với các biển 
nông phía tây. 

Thổ nhưỡng của Inđônêxia có đặc trưng Laterít và 
được tạo ra trong nhứng điều kiện độ ẩm và nhiệt độ 
cao. Màu đất thường đỏ và nâu sắm hoặc đen ở những 
vùng khô. Chất đất của Inđônêxia khá phi nhiêu và rất 
hợp với các loại cây nhiệt đới. Chính các rừng cây rậm 
rạp là yếu tố quan trọng giữ cho đất đai ở Inđônêexia 
ít bị mưa và lũ bào mòn. Thế nhưng, gần đây, do khai 


14 https://tieulun.hopto.org 


thác rừng quá nhiều, trên 40% diện tích đất đai của đất 
nước này đã và đang bị bào mòn. 


Độ Ẩm cao, nhiệt độ Ấm áp, mãfa nhiều và đất đai 
phì nhiêu đã tạo ra thảm thực vật ở Inđônêxia rất phong 
phú và đa dạng. Cả vùng quần đảo như được phú kín 
bởi những cánh rừng rậm nhiệt đới xanh tốt quanh năm. 
Trong những khư rừng đó có tới hơn 2.000 loại cây, riêng - 
cọ có tới 300 loại khác nhau. Rất nhiều loại cây ở quần 
đảo Inđônêxia có giá trị kinh tế lớn: các loại tre, nứa, 
dừa, cau, thiên tuế, các loại mía, chuối, trấu, các loại 
hương liệu khác nhau (hồ tiêu, đính hương, nhục đậu 
khấu...), nhiều loại cây ñn quả (xoài, sầu riêng, mít...), 
nhiều loại củ (sắn, khoai), và hàng loạt cây thuốc quý... 
Phổ biến nhất, thông dụng nhất và có nhiều giá trị kinh 
tế nhất ở Inđônêxia là các loại cọ: thốt tiết dùng làm 
đường, định hương làm gia vị.. Nhưng nhiều nhất trong 
nhứng loài cọ là dừa. Không phải ngẫu nhiên mà đã từ 
lâu Inđônôxia nổi danh là xứ sở của những đảo dừa. Dừa 
ở Inđộnôxia có nhiều công dụng: cùi làm đầu, nước để 
uống và làm các loại rượu, thân dùng làm cột nhà, lá 
để lợp nhà, xơ làm thừng... 


Do nầm ở vị trí tiếp giáp giữa châu Á và châu Đại 
Dương, nên trong thế giới động vệt ở Inđônèxia có mặt 
các đại điện của cả hai châu lục. Ở Inđônêxia có những 
loại động vật lớn như voi, tê giác hai sừng; có nhứng 
loại thứ dứ lớn như hổ, báo, chó rừng, mèo rừng, rái 
cá, chồn..., có các loại thú móng guốc như bò rừng, lợn 
rừng, hoẳng... Trong nhứng loại động vật nuôi con bằng 
sửa, phổ biến nhất ở Inđônêxia có nhiều loại khỉ khác 
nhau, Chỉ ở Inđônêxia (trên đảo Xumatơra và Calimantan) 

hffps.//tleulun.hopto.org_ 





. mới có loại vượn người Oranglitan (người [nữônêxia gọi 
là "người rừng”). Ở những vừng phía đông của Inđônêxia 
có thể gặp một số đại diện động vật của châu Đại Dương 
như loài canguru.. Thế giới các loài chim ở Inđônôêxia 
cũng thật phong phú. Có thể gặp trên khắp các đảo nhiều 
loại chim như đại bàng, diều hâu, chim ưng, cú, cò, bồ 
câu rừng... Còn ở phía đông có thể gặp chim thiên đường, 
vẹt Ức, gà lôi... Inđônêxia còn là xứ sở của nhiều loài 
bò sát khổng Íồ: Ở hầu hết các sông hồ lớn đều có cá 
sấu; đảo Cômôđô là nơi duy nhất trên thế giới biện còn 
loại kỳ đà khổng lô... Thật khó có thể kế hết được các 
loại có cây, chim thú... ở Inđônêxia, nhưng chắc chắn 
đây là quần đảo có một thế giới động - thực vật phong 
phú vào loại nhất trên trái đất, cả trên đất Hần lẫn dưới 
biển. 


Mặc dù cho đến nay nhiều vùng còn chưa được điều 
tra khảo sát về mặt địa chất, nhưng chỉ những gì được 
biết đã cho thấy Inđônêxia là một nước rất giầu khoáng 
sản. Đáng kể nhất trong các loại khoáng sản ở Inđônêxia 
là đầu mỏ. Nếu như trước Chiến tranh thế giới thứ hai, 
các nhà khoa học dự đoán trứ lượng đầu mỏ của Inđônêxia 
không quá 300 triệu tấn thì hiện nay trứ lượng đó được 
đánh giá là trên lÔ tỷ tấn. Khu vực nhiều đầu nhất ở 
Inđônêxia là đảo Xumatơra, eo biển Malắcca, bờ biển đông 
đảo Calimantan, bắc đảo Giava, vùng ven biến của Irian 
Giaya... : : 

Ngoài đầu mỏ, Inđônêxia có nhiều mỏ than, sắt, thiếc, 
vàng, bạc, kim cương... Đặc biệt, Inđônêxia có trứ lượng 
thiếc vào loạt lớn thứ hai ở Đông-Nam Á (sau Malaixia). 
Tử xa xưa, vàng, bạc đã được khai thác ở Inđônêxia. Hiện 


https://tieulun.hopto.org 
16 


nay, nhiều mỏ vàng lớn đã được phát hiện và khai thác 
ở Nam Xumatdra  Ở Đông-Nam Calimantan và một số 
nơi khác còn có những mỏ kim cương. 


Inđônêxia không chỉ là quốc gia đảo lớn nhất hành 
tỉnh với thiên nhiên phong phú đa dạng mà còn là một 
trong những nước đông dân nhất trên thế giới - đứng 
thứ #Ăể. sau Trung Quốc, Ấn Độ, > . Mỹ. Thế nhưng 
dân số của Inđônêxia lại phân bố rất không đêu mà chủ 
yếu tập trung vào hai hòn đảo nhỏ là Giava và Mađura. 
Tổng diện tích hai hòn đảo này chỉ có 135 nghìn kmˆ 
nhưng số dân lại lên tới gần 100 triệu - tức 62% số 
đân cả nước. Trong khi đó, diện tích đảo Xumatơra là 
ð41 nghìn km^ nhưng chỉ có gàn 30 triệu dân (19% số 
đân). Số dân trên hòn đảo lớn nhất - đảo Calimantan 
(diện tích 551 nghìw km^) còn ít hơn nửa, khoảng 7 triệu 
người (4,5% số dân). Đặc biệt ở Irian Giaya với diện tích 
413 nghìn km^ chỉ có l,5 triệu người (0,8% số dân). 


Ngay từ những năm õ0, để thực biện chính sách 
tuyên truyền về một "dân tộc Inđônêxia thống nhất", nhà 
nước không bao giờ cho công bố thành phần các đân tộc. 
Thậm chí, trong lần điều tra dân số năm 1971, thành 
phân dân tộc không được ghi vào phiếu điều tra. Thế 
nhưng, theo nghiên cứu của các nhà khơa học, ở Inđônêxia 
có khoảng -gàn. 400 đân "tộc: khóc nhan sinh sống - ˆ 

Mặc đầu số dân tộc rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ 
phận dân Inđênêxia (96%) lại thuộc các nhóm khác nhau 
của một gốc - chủng tộc Nam Á - nói nhứng ngôn ngữ 
và phương ngữ khác nhau của ngứ hệ Malaiô-pôlinadiông 
(Mã- LAi - đa đảo Nhứng dân tộc lớn thuộc chúng tộc 


https:/ftieulun.hopto.orgi z 





Nam Á ở Inđônêxia là: người Giava (chiếm 46,2 số dân 
cả nước), người Xundan - hay Xunda - (131%), người 
Madura (6%), người Mã Lai (5,5%), người Minangcabau 
(3,9%), người Bugi (2,7%), người Batác (3,4%), người Bali 
(1,9%), người Bangiara (1,5%), người Ache (1,5%), rigười 
Đaiác (1,4%), người Macaxa (1%)... Ngoài ra, ở Inđônêxia 
còn có những đại diện của người Papua - Mêlanêdi thuộc 
nhóm chủng tộc Australoid. Những người Papua và người 
Mêlanêdi chủ yếu sống ở Irian Giaya và trên các đảo 
Molucca. 


Các tộc người ở Inđônêxia phân bố theo từng nhóm 
lớn trên các đảo như sau: Ở Giava có người Giava, người 
Xundan, người Madura; ở Xumatdra - người Minangcabau, 
người Batác, người Ache, người Mã Lai; ở Xulavexi - người 
Bugi, người Macaxa, người Minahaxa, người Toragia; ở 
đảo Bali - người Bali; ở đảo Lomboc - người Xaxalki; ở 
lrian Giaya - người Papua... 


Bên cạnh những tộc người vừa kể trên, ở Indônôxia 
hiện còn những bộ lạc sống chủ yếu bằng săn bắn và 
hái lượm như nhứửng người nguyên thủy xưa kia. Đó là 
những bộ lạc của người Batin, Cubu, Akit.. sống trong 
những vùng rừng sâu ẩm ướt ở Xumatơra và các đảo 
khác. Người Mã Lai thường gọi nhứng nhóm người này 
là Orang-utan (nghĩa là "người rừng") hay Orang-đarát 
(nghĩa là "người vùng sâu"). Đôi khi tất cả các nhóm 
người bộ lạc này được gọi chung là "người Cubu", sống 
lang thang trên khắp các đảo ở Inđônêxia còn có một 
số bộ lạc được gọi là Orang-lauf (người biển). Cho đến 
nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được “ngưồn 
gốc của những người "nguyên thủy" này ở Inđônêxia. Theo 


18 https://tieulun.hopto.org 





phán đoán của các nhà nghiên cứu, những bộ lạc "nguyên 
thủy" ở Inđônêxia có chừng gần 500 nghìn người. 


Một trong những nét khá đặc trưng của thành phần 
tộc người ở Inđônêxia là vai trò của các ngoại kiều. Hiện 
nay, ở Inđônêxia có những ngoại kiều chính như sau: người 
Hoa, người Ấn Độ, người Arập, người Nhật và người Âu. 
Trong số nhửng ngoại kiều ở [nđônêxia, người Hoa không 
chỉ chiếm số lượng lớn (trên 4 triệu người) mà còn có 
một vai trò đáng kế đối với đời sống kinh tế, chính trị, 
văn hóa và xã hội của Inđônôxia. 


Bức tranh địa lý, thiên nhiên và con người của đất 
nước Indônêxia. thật muôn màu muôn sắc. Hàng ngàn 
hòn đảo như hàng ngàn viên ngọc vãi ra đại dương bao. 
la, hàng trăm dân tộc với nhứng bản sắc văn hóa riêng 
như hàng trăn nhạc cụ của một dàn nhạc lớn... Thế nhưng, 
tất cả những hòn ngọc đó lại xâu chuỗi vào nhau thành 
chuỗi ngọc quốc gia đảo Inđônêxia, hàng trăm dân tộc 
đó lại hòa nhập vào một cộng đồng tộc người chung - 
dân tộc Inđônêxia. Indônêxia là một đất nước, như nhà 
thơ Giava thế kỷ XIV - M'pu Tantula đã viết "thống nhất 
trọng đa dạng". Đặc trưng đó đã xuyên suốt lịch sử và 
văn hóa Inđônêxia từ ngàn xưa tới nay. 


https://tieulun.hopto.org 18 





BUỔI BÌNH MINH CỦA LỊCH SỬ 


Câu chuyện thần thoại về sáng thế của người Batác, 
một trong những cư dân bản địa ở Inđônêxia, kể rằng: 
"Khởi thủy không có gì cả. Tít trên cao, cao hơn mọi 
tâm nhìn, cao hơn mọi ước muốn của con người, chỉ có 
Debata - vị thần sáng tạo. Dưới chỗ Debata ngồi, chỉ có 
khoảng trống mênh mông được bao bọc bởi biến cả bao 
la và được thế giới bên dưới nâng đỡ; chỉ có màn đen 
đầy đặc và sự lặng im ghè rợn, chứ chưa có giọng nói 
của con người, tiếng kêu của loài vật và thậm chí không 
có cả luồng gió thổi. Những con sóng của đại dương vô 
tận, lạng lẽ dâng trào; chưa có bến bờ cho các con sóng 
đó vỗ vào. Chỉ có một vật sống duy nhất đơn độc, bất 
tử, cùng tôn tại với đấng tạo hóa tối cao - đó là manúc - 
manúc - một con gà nhỏ, lông xanh biếc. Sau khi thành 
vợ của Debata, manúc - manúc đẻ ra ba quả trứng. Từ 
ba quả trứng đó nở ra ba vị thần: Batara Guru, Soripađa 
và Mangala Bulan. Vị thần Batara Guru làm ra mặt đất 
và con người...". : 

Cái mảnh đất mà theo truyền thuyết, Batara Guru 
làm ra đó chính là Inđônêexia - chiếc câu vĩ đại nối giữa 
vùng lục địa Đông-Nam Á và đại lục Ôxtơráylia. Từ lâu, 
lâu lắm rồi, lâu hơn mọi ký ức của người Indênêxia, đã 


20 https://tieulun.hopto.org 


có nhứng con người đầu tiên - sản phẩm đầu tiên của 
quá trình tiến hóa từ vượn thành người - đã đến sinh 
sống ở vùng quần đảo này. Việc phát hiện ra mảnh xương 
sọ của người vượn Pithécanthropus (theo tiếng Hy Lạp: 
Pithekós là vượii, anthropos là người) về sau thường được 
nhắc tới với cái tên là người. viợn. Giava cùng với cái 
tên cúng nổi tiếng. khác - người vượn ác Kinh 
(Šinanthropue) vào năm 1891 ô Trung Giaya (gần làng 
Trinin bên sông Xblô) đã là một bằng chứng khẳng định 
Giava và vùng quần đảo Inđồnêxia là một bubj nhứng 
chiếc nôi hình thành loài người... : 


“Cũng ở miền Trung Giava, nơi đã phát. hiện ra dấu 
tích hóa thạch của con người thực sự - homo. sapjen. Cũng 
lại trên các bậc thêm: của con súng Xôlô thư mộng, tại 
Nganđong, đã tìm thấy một loạt xương sọ. của người cổ 
mà các nhà khoa học đặt tên là người Xôlô. Tuy đã tiến 
hóa nhiều so với người vượn Giava, nhưng người Xôlô 
vẫn đang trên chăng đường tiến hóa tới con người thực 
sự - homo ` gapien. Với phát hiện ở Oađơgiắc trên bờ biến 
phía nam của đảo Giava, các nhà khoa học khẳng định, 
ở Giava cũng đã có con người homo sapien sống - người 
Oadogiắc. Theo niên đại được xác định qua các xương 
sọ, thì người Oađơgiác đã có mặt ở Giava vào cuối hoặc 
hậu kỳ Pleistocere, tức vào khoảng 12.000 năm.trước đây. 
Vào năm 1942, ở Câylơø, gần Menbuốc-(Ôxtơrâylia) đã phát 
hiện ra xương sọ hóa thạch của người Oađdgiắc. Như vậy 
người Oadqgiắc- Cây]ø là tổ tiện của người Australoid (đại 
chúng . Úe) sau này. 


Thế là ở Giava đã hình thành củ một bạc tranh 
hoàn chỉnh về sự tiến- húa::của cơn' người.đầu. tiên: ở 
https://tieulun.hopto.org 


Đông-Nam Á, từ Pithécanthropus qua người Xôlô đến và 
người Oaddgiắc tới người Austrnloid. 


Từ khi con người hiện đại homo sapien hình thành, 
trong suốt nhiều nghìn năm, những chủng tộc người khác 
nhau đã Ílần lượt thay nhau từ lục địa châu Á vượt qua 
vùng lục địa Đông-Nam Á để tới vùng quần đảo Inđônêxia. 
'Trong số những con người thời tin sử tới Inđônexia, 
đáng kể nhất là người Auatraloid, người Nógrito, người 
Mólanesơid và người Índonesien (hny Auwtrơonesian). 


_ Nhóm người cổ nhất tiếp theo đã xuống Đông-Nam 
Á và Inđônêxia là những người Nógrito có vóc đáng nhỏ, 
tóc xoăn. Hiện nay, hậu duệ của nhứng người này còn 
lại là người Xemang, người Pangan ở Mã Lai và người 
Aeta ở Philippin. Cả hai chủng tộc Australoid và Négrito 
đi xa tới tận Ôxtdrâaylia. 


Tiếp theo sau ba nhóm trên là nhứng người Mélanesoid. 
Mặc dầu hiện nay dấu vết của nhứng người này không 
còn ở Đông-Nam Á, nhưng rất nhiều tộc người ở các 
đảo Thái Bình Dương và Ôxtơrâylia lại là hậu duệ của 
họ. 

Nếu như những thổ dân bản địa đầu tiên ở Inđônôxia 
như người Giava, người Oađơgiếc là những người nguyên 
thủy thời đà đá cú (Palmeolithie), thì đến khí ba nhóm 
người Austreloid - Veddoid, Négrito và Mélaneaoid tới, lịch 
sử InđônExia đã bước sang giai doạn đồ đá giữa (mésolithio). 

Nhóm người cuối cùng từ lục địa châu Á tới Đông-Nam 
Á rồi ra các đảo Inđônêria vào thời tíền sử (khoảng 2500 
và 1B00 trước công ngưyên) lÀA nhứng người Íhdonesien 
hay Austeonesmn: Chính hậu duậ của người Indonesien 
23 https://tieulun.hopto.org 





là khối cư dân chính:hiện nấy của Inđônexia-và MA bai. 
Do hòa trộn với người Mongoloid, nên -người Indenesien 
bị. chia thành hat nhóm:chính: người .Proto.-.Malay: và 
người Deutero---Malays. Người:Preso.sMelay là người 
có sự hòa trộn rõ với người Mongoloid và là lớp người 
Indonesien đầu tiên ở Inđônêxia và Đông-Nam Á. Đó là 
người Batác ở Xumatơra, người Niát, người Toragia ở 
Solebet và người Đaiác ở Bocneo. Còn người Đeukeroơ - 
Xalayn là người Indonesien có sự hòa trộn nhiều nhất 
vớt người Mongoloid. Hậu duệ của nhóm người Deutero - 
Malaya biện nay ở Inđônêxia là:người Mã Lai ở Xưmatdra, 
người Giavn, người Xunda, người Mađưra, người -Baii... 
nghĩa là đa số dân của đất nước Inđônêxia bây giờ. 

Với sự có mặt. của người Indonesien, lịch sử: Inđônêxia 
bước sang.thời:kỳ đồ đá mới (néơlithieà. Những cư dân 
Indonesiearthời đá mới này đã biết sử dụng những công 
cụ: đá được chế tác tỉnh tế: Đặc trưng nhất cho -những 
công cụ. đá mới ở..Mã. Lai, Xumatdra và Giava là loại 
riu tứ giác làm bằng đá cứng được chế tác theo kiểu 
vát xiên một đâu dùng để cắt các đồ vật. Kiểu rìu tứ 
giác này cũng có nhiều loại: loại nhỏ để cắt thức ăn và 
đồ vật nhỏ, loại to được, dùng để đão thuyền, làm nhà. 
Nhứng hiện vật đã được tìm thấy còn cho chúng ta biết 
những người Indonesien là những nghệ sĩ tỉnh tế trọng 
việc làm đồ gốm. 


Cuộc "cách mạng: đá : mới". trong Hch sử nhân loại 
cúng đã diễn.ra ở người Indonesien. Giờ đây, bèn cạnh 
săn bắt và bái lượm, .người::Ðndonesien -đ# “bất “đầu ›trùng 
trọt và thưần đưởng gia -sóc. Họ trồng. l6n: rà laà- theo 
hai phương thức canh +áco§: Quyền: luận -oaab nghĩa là 


hftps://tieulun.hopto.orgs 


làm rẫy một vụ rồi đi nơi khác, và thâm canh trên những 
cánh đồng có hệ thống tưới tiêu. Gạo và kê vừa được 
dùng làm thức ăn vừa được dùng để làm rượu uống. Giờ 
đây, người Indonesien đã từ bỏ hang động để sống trong 
những ngôi nhà sàn bằng tre, gỗ dơ mình làm ra. Ngoài 
trông trọt, họ đã biết chăn nuôi trâu và lợn. Cũng như 
nhiều cư dân nguyên thủy khác - người Indonesien là 
những người vật linh - tin vào một thực thể lính hồn 
(semangat) có mặt ở mọi vật, mọi nơi, mọi chỗ. Cưộc 
sống nông nghiệp đã làm nảy sính trong nhứng người 
Indonesien tín ngưỡng thờ nứ thân hay mẹ lúa cũng như 
nhứng nghỉ thức liền quan tới cây lúa, 


Nông nghiệp ra đời và phát triển đã buộc người 
Indonesien phải sống thành cộng đồng, phải sống theo 
những tập tục nhất định. Thế là cộng đồng làng ra đời 
như những đơn vị xã hội cơ bản do một pháp sư hay 
pháp sư - tù trưởng đứng đầu để điều hành các tập tực 
xã hội và tôn giáo (anđat) cũng như nhứng công việc khác 
của cả cộng đồng. 

Một trong nhứng khía cạnh rất đặc trưng cho cuộc 
sống cộng đồng của người Indonesien là đựng những công 
trình đá lớn: đá dựng đứng, đá đặt nằm ngang, tháp đá 
và các hồi lang đá. Tất cả những công trình đá lớn đó 
đều gắn với việc thờ phụng tổ tiên và các nghỉ lễ linh 
thiêng. Ở một số những công trình bằng đá đó, người 
ta còn chạm khắc nhứng biểu tượng ma thuật như các 
vòng tròn, các họa tiết hình hoa nhiều cánh... Cho đến 
nay, truyền thống dựng những công trình đá lớn vẫn còn 
tồn tại sống động ở nhiều nơi trên các đảo Niát, Phloret, 
Xumbha, Giava, Baii và Xumatora. 

94 "TÔ 





- Bên cạnh những hiện vật khảo cổ, những nghi thức 
và tập tục còn lại một số tộc người ở Inđônôxia hiện 
nay vẫn còn sống cuộc sống của thời đá mới hệt như 
cách đây hàng nghìn năm. Đó là người Xacudai ở các 
đảo Mentaoai, người Atôni ở đảo Tímo và người Marinh - 
Amin ở Tây Irian. Cho đến khi các nhà khoa học phát 
hiện ra vào nhứng năm 1967-1969, người Xacudai vẫn 
sống hệt như người thời kỳ đá mới. Cây trồng chính của 
người Xacuđai là lúa, kê và một số loài củ. Họ nuôi gà, 
lợn, nhưng đánh cá và săn bất vẫn là nguồn chính cung 
cấp chất đạm. Xã hội vẫn chưa phân thành giai cấp mà 
chỉ gồm các nhóm gia đình (từ năm đến mười gia đình) 
sống củng nhau trong một khu vực cư trú, nhưng vẫn 
chưa có tù trưởng. Đơn vị xã hội chủ yếu là từng hộ 
nhỏ (uma), Đơn vị lớn hơn hộ hay gia đình là thị tộc. 
Người Xacudai tin rằng mọi vật, từ các vật sống như 
người, súc vật đến các vật vô tri vô giác như đá, cây, 
sông, hang động, các vì sao, mặt trời, mặt trăng, mưa, 
gió, cau vồng đều có linh hồn. Linh hồn, theo quan niệm 
của người Xacuđai chính là anh em, là cái bóng, là bộ 
phận cấu thành của thực thể tồn tại. Tuy vậy, hồn cũng 
là một thế độc lập, có thể tách khỏi người anh em hay 
bộ phận cấu thành là vật chất. Hồn của các vật khác 
nhau có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau... Do đó, hồn, 
qua tiếp xúc của mình, có thể mách bảo cho người anh 
em vật chất biết những chuyện mà nó thấy, nghe thấy 
thông qua giấc mơ, mỗi khi chuẩn bị đi đánh cá hay 
săn bắn, người Xacuđai thường tìm cách lùa hồn của cá, 
của các loài vật vào lưới; vào bẫy, vì họ tin rằng có như 
vậy mới đánh được nhiều cá, săn được nhiều thú... 


https://tieulun.hopto.orgas 





Người Atôni tự gọi mình là Atôni Pa Meto, nghĩa 
là "người của manh đất khô”, và cư trú ở phín tây đảo 
Timo - một hòn đảo gần như biệt lập với các nền văn 
minh xung quanh. Cả Phật giáo, Ấn Độ giáo và Hồi giáo 
đều không hề đụng tới hòn đảo này. Do vậy, cho đến 
nay, người AÁtôni vẫn sống như tổ tiên mình 2000 năm 
trước đây, khác với các đảo Mentaoai và rất ít nước. Cũng 
như người ở Mentaoai, bạt nhân xã hội cơ bản của người 
Atôni là gia đình (hay hộ). Trên hộ là thị tộc, đơn vị 
tập hợp tất cả những ai cùng chung một tổ tiên. Đối 
với người Atôni, hộ còn là nơi thờ tự dòng họ. Mọi nghỉ 
thức tôn giáo của người Atôni đều liên quan với nông 
nghiệp, đặc biệt là với việc trông ngò và lúa. Mỗi khi 
gieo trồng là hợ cầu khấn thần trời và thân đất phù 
hộ. Người Atôni tin rằng cây lúa cũng có hồn, cho nên, 
mỗi khi thu hoạch phải giữ cho hồn lúa ở trong hạt thóc 
bằng cách không nói chuyện hay gây ồn ào khiến hồn 
lứa bỏ đi. Cho đến đầu thế kỷ XX (trước khi bị cấm) 
người Atôni còn tổ chức săn đầu người để mang phức 
về cho cộng đồng. 

Cho đến trước năm 1938, khi Risớt Acsơbon tiến hành 
cuộc thám hiểm vào vùng đồng bằng lớn Baliem ở Tây 
Irian, những người Marinh - Anim thời đồ đá mới hoàn 
toàn sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi người 
Marinh - Anim sống là vùng đất trù phú: đưới sông, trong 
đầm, ngoài biển đầy tôm cá, trên đất xanh ưm dừa, cọ. 
Ngoài trồng lứa, người Marinh - Anim còn trồng khoai, 
sắn để lấy củ nấu rượu uống: Vd'khí của họ có cung 
và tên tre, giáo và mác có mũi nhọn bằng đá: Họ dùng 
lưới đánh cá, dùng bẩy bắt thứ vật. Họ di lại trên sông, 


26 hfttps://tieulun.hopto.org 


đầm và biển bằng những chiếc thuyền độc mộc dài. Công 
cụ hàng ngày có đao bằng tre, vỏ ốc, dao găm bằng xương, 
kim bằng xương. Họ không biết làm đồ gốm và dột vải, 
nấu ăn bằng nhứng ống tre, mặc bằng lá cây, vớ cấy. 
Nhà ở là những túp Íèœ bằng tre và cành cây đơn giản. 
Xã hội của người Marinh - Anim được tổ chức theo thị 
tộc. Những đứa trẻ (con trai) ngay từ bé, đã được huấn 
luyện để trở thành những chiến binh và những người 
thợ săn đầu dũng cảm. Đối với người Marinh - Anim, 
việc săn đầu gần như là một nghỉ thức phòn thực để 
đem lại trù phú và thịnh vượng cho cộng đồng. Thế nhưng, 
động lực chính của việc săn đầu là giành được những 
cái tên bằng đầu người săn được để đem về đặt tên cho 
con cái. Quan niệm tôn giáo chủ đạo của người Marinh - ' 
Anim là tổ tiên (đema). Người Marinh - Anim tin rằng 
tất cả vạn vật, ngay cả mặt trời, mặt trăng, các vì sao 
đều được sinh ra từ tổ tiên của mình. Ngoài ra, theo 
quan niệm của người Marinh - Anim, mọi vật đều có 
hồn. Vì thế nếu hồn rời khỏi thể xác thì người hoặc vật 
đó sẽ chết. 


Nhìn thứng thì thời đại đá mới ở Đông-Nam Á và 
Inđônêxia tồn tại kéo dài từ năm B00 đến năm 300 trước 
công nguyên, khi mà các công cụ kim khí bắt đau được 
sử dụng rộng rãi. Vào quảng thời gian này (từ sau năm 
300 trước công nguyên) lịch sử Indônệxia chuyển sang 
thời đại kim khí. Trong suốt 300 năm trước công nguyên, 
ở Inđônêxia, cùng với nền văn hóa kim khí là cả một 
truyền thống văn hóa đá mới, Trên những hình chạm 
khắc của các cự thạch ở Inđônôxia có một số họa tiết 
trang trí như hình xoắn ốc đúp, các dòng trên nối với 


https:/tieulun.hopto.ora- 


nhau bằng các đường tiếp tuyến các hình sóng... rất gần 
với các hoa văn tiêu biểu trên các đồ đồng thuộc văn 
hóa Đông Sơn. Cho đến nay, nhiều họa tiết trang trí Đông 
Sơn còn có mặt ở một số dân tộc như người Batác, người 
Đaniác, người Toragia ở Inđônêzia. 


Không chỉ các họa tiết trang trí, mà nhiều hiện vật 
thuộc văn hóa Đâng Sơn đã được tìm thấy ở nhiều nơi 
trên các đảo của Inđônêxia như trống đồng, rìu đồng, 
dao găm đồng... Vì thế, các nhà khoa học đã có lý khi 
cho rằng cả vùng Đông-Nam Á lục địa và Inđônêxia là 
một chỉnh thể văn hóa chung vào thời kỳ Đông Sơn. Cho 
đến nay, nhiều người dân ở Inđônêxia còn tin rằng chất 
kim loại của những chiếc rìu đồng kiểu Đông Sơn có 
nhứng sức mạnh ma thuật thần bí và gọi chúng là 
baeikuning (kim loại màu vàng). Người Inđônêxia dùng 
các lưỡi rìu đó như những bùa phép đuổi tà ma... Các 
tài liệu lịch sử cho biết, trong trận chiến ở đảo Buton 
với người Hà Lan năm 1667, người Macaxa còn dùng nhứng 
riu chiến kiểu Đông Sơn để chiến đấu. Càn ở đảo Alo, 
trống đồng hiện còn được dùng như một thứ tài sản có 
giá trị của các gia đình. 

Trong nhiều khu di chỉ thưộc văn bóa Đông Sơn ở 
Inđônêxia đá phát hiện ra những hiện vật của Ấn Độ, 
Trung Quốc và vùng Địa Trung Hải.' Tất cả những hiện 
vật đó chứng tô ngay từ nhứng thể kỷ đầu trước và sau 
công nguyên Inđônêxia đã có những mỗi quan hệ thương 
mại đầu tiên với nước ngoài. Bằng chứng vật. chất sđm 
nhất về giao lưu buôn bán với nước ngoài của Inđôn&xia 
thời cổ là những đồ gốm thời Hán (năm 206 trước công 
nguyên) đã được tìm thấy ở Calimantan (vùng Xambat), 
28 https://tieulun.hopto.org 





ở Nam Xumatdra (ở Lampong). Trong nhiều di chỉ ở 
Đông-Nam Á và Inđônêxia có niên đại những thế kỷ đầu 
trước và sau công nguyên đã thấy có mặt nhứng hạt cườm, 
hạt thủy tỉnh có nguồn gốc Địa Trung Hải. Thế nhưng, 
chỉ có Ấn Độ là có quan hệ buôn bán và văn hóa sâu 
sắc nhất với các khu vực khác nhau ở Đông-Nam Á và 
Inđônêxia. 


Đầu tiên là những thương nhân, rồi cùng các thương 
nhân là văn hóa, là các tôn giáo của Ấn Độ đã lan tới 
Inđônêxia. Dưới tác động ảnh hưởng mạnh mẽ của văn 
hóa Ấn Độ, nhiều khu vực ở Đông-Nam Á và Inđônêxia 
đã chuyển mình để từ thời kỳ tiền sử bước vào thời kỳ 
lịch sử. Tuy có nơi trước có nơi sau, nhưng vào nửa đầu 
của thiên niên kỷ thứ nhất sau công nguyên, ở Inđônêxia 
đã lần lượt xuất hiện những quốc gia cổ đại đầu tiên. 


Thoạt đầu, những thương nhân Ấn Độ đã liên kết 
với các tù trưởng địa phương lập ra những trung tâm 
buôn bán. Còn các tù trưởng địa phương, dân bản xứ 
lại tiếp nhận nhứng ảnh hưởng văn hóa của Ấn Độ. Khảo 
cổ học đã tìm thấy nhiều dấu tích của văn hóa Ấn Độ 
ở Indônêexia. Đó là những điêu khắc thể hiện Đức Phật 
có niên đại thế kỷ II-HI tìm thấy ở Bukít Xeguntang 
gàn Palembang (trên đảo Xumatơra), ở phía nam tỉnh 
Giembe (Đông Giava), ở Xempaga (trên đảo Xelebet). Đó 
là nhứng bia ký cổ bằng chử Phạn (Xăngcrít) có niên 
đại thế kỹ IV tìm thấy ở Keda (Mã Lai), ở Kutei (phía 
đông Bocneo) và ở Đông Giava. 


Bát đầu từ thế kỷ V, nhứng ảnh hưởng của Ấn Độ 
đã bén rễ chặt và rộng ở nhiều vùng trên quần đảo 


https://tieulun.hopto.oren 





Inđônêxia. Dưới tác động của những ảnh hưởng Ấn Độ, 
không chỉ một loại quốc gia cổ đại ra đời mà nhiều vùng 
ở Inđônêxia, đặc biệt là Xumatơra, Giava đã trở thành 
những trung tâm Phật giáo hoặc Ấn Độ giáo lớn nhất 
ở Đông-Nam Á. Cũng bắt đầu từ đây, lịch sử Inđônêxia 
bước sang một trang mới đầy biến động nhưng cũng rất 
huy hoàng, tráng lệ. 


30 https://tieulun.hopto.org 





CÁC QUỐC GIA ĐẦU TIÊN 


Tư liệu viết sớm nhất có nói tới Giava là những ghi 
chép của Ptôlêmy (100-170) về hai cái tên: Yàvadvipa 
([abadiou) và Jawadvipa (Sadadibai). Những nghiên cứu 
gần đây đã xác định được vị trí Yàvadvipa của Ptôlâmy 
là vùng cửa sông Gielai ở phía tây nam đảo Bocneo. Thế 
nhưng, nhà nước xưa nhất ở khu vực này là Langyasieou 
mà Lương sử cho là đã được thành lập "từ hơn 400 năm 
trước", tức vào đầu thế kỷ II Vương quốc này tái hiện 
lại trong các sử liệu Trung Quếc vào thế kỷ VII với các 
tên Langkiachou và vào thế kỷ XII với quốc hiệu 
Langyusoeukia, tức là Lankasuka.trong các sử biên niên 
của Mã Lai và Giava. Cũng theo lương sử: "Dân ở đây, 
đàn ông cũng như đàn bà, để xöa tóc và mặc áo không 
tay, may bằng một thứ vải mà họ gọi là kanman, đệt 
bằng sợi bông kipei. Vua và triều thân thì đính ngoài 
áo, ở phía trên lưng, giửa hai vai, một mảnh vải đỗ tươi, 
thắt một dây lưng bằng vàng, tai đeo khuyên vàng. Vợ 
của họ quàng những dải lụa đính đây châu báu. Ở nước 
này, thành quách đều xây bằng gạch. Nhà ở đều có cửa 
hai cánh, có hiên. Mỗi Tần ra ngoài cung điện, vua cưỡi 
voi, có tàn trắng che trên đầu phía trước; có trống, cờ 
và một đội lính hộ vệ dứ tợn đi bảo vệ". 


https:/tieulun.hopto.erg 


Nhà nước P'an P?an ở phía bắc của Langkiachou đã 
cử sứ bộ đâu tiên của mình sang triều đình Trung Quốc 
vào khoảng những năm 424-453. Tự liệu cổ của Trung 
Quốc có đoạn mô tả khá chỉ tiết và sống động về P'an 
P°an: "Nhân dân xứ này thường cư trú ở bờ biển. Nhứng 
người rợ ấy không biết xây thành để phòng thủ mà chỉ 
biết đựng bờ rào. Vua thì nửa nằm, nửa ngồi trên một 
chiếc giường thếp vàng hình rông. Các cận thần quỳ trước 
mặt vua, thẳng người, hai cánh tay vắt chéo hai bàn tay 
đặt lên hai vai. Trong triều đình, có nhiều người Bàlamôn 
từ Ấn Độ tới để lợi dụng sự hào phóng của nhà vua 
và rất được vua tin cẩn... Ở vương quốc P'an PỲan, tên 
bắn có mũi nhọn làm bằng một loại đá rất cứng, đầu 
ngọn giáo làm bằng sắt có hai cạnh rất sắc. Trong nước 
này có 10 tu viện cho sư nam, sư nử tới học kinh Phật, 
họ ăn thịt, nhưng không uống rượu..." 


Các tài liệu Trung Quốc thế kỷ V-VI còn nhắc tới 
nước Thuyền Tôn với những phong tục lạ: "Mỗi khi ốm, 
người dân ở đây mong được chim chôn cất. Trong tiếng 
hát và điệu múa, người ta khiêng người ốm ra ngoài thành 
phố cho chim muông xâu xé. Xương còn lại được đốt cháy, 
bỏ vào một chiếc bình rôi ném xuống biển. Ở đây cũng 
có tục hỏa táng. Khi hỏa táng người ốm tự lao mình 
vào lửa, dị hài được cho vào lọ và đem chôn. Sau đó, 
tang. gia làm lễ cúng". 

Trong khi ba quốc gia trên bán đảo Mã Lai được 
sử liệu Trung Quốc nói tới nhiều,thì những bía ký bằng 
chứ Phạn và những hiện vật điêu khắc lại là nhứng 
bằng chứng sống động nói vẽ sự tồn tại một loạt 


những quốc gia cổ khác trên các đảo của Inđônêxia. Ở 
https://tieulun.hopto.org 
32 





Bocneo (nay là Calimantan), bốn tấm bia được khắc vào 
khoảng năm 400, dưới thời quốc vương Mulavaeman, 
cháu của Kumdunga và là con của Átvacman, nói về 
một đền thờ mang tên Vaprákesvara dựng cho thần 
Siva. Ngoài ra, trên đáo Bocneo còn phát hiện ra nhứng 
tượng Phật, tượng thần Bàlamôn giáo. Đất nước của 
quốc vương Mulavacman, theo các nhà khoa học, có thể 
là nước P`'o-li đã mấy lần cử sứ bộ sang triều đình 
Trung Quốc vào đầu thế ký VI. 


Ở Giava, ngoài tượng Phật thuộc phong cách 
Amaravati của Ấn Độ đá được phát hiện ở miền Đông, 
nhứng đi tích cổ nhất nói về sự thâm nhập của văn 
hóa Ấn Độ tại đây là bốn bia ký bằng chứ Phạn tìm 
thấy ở vùng cực tây. Chử Phạn trên các văn bia đó 
có niên đại thế ky V và của vua Purmavacman xứ 
Taruma, một bia ký nói về việc đào một con kênh dẫn 
nước mà khi khánh thành đức vua đã mmời các vị 
Bàlamôn tới đự và cho giết hàng nghìn con trâu. Vương 
quốc Taruma mà tài liệu Trung Quốc gọi là Tolome còn 
tồn tại cho tới thế ký VII. 


Sử liệu Trụng Quốc còn nói tới các quốc gia n Yepotl, 
nơi mà vào năm 414, Pháp Hiển trên đường từ Ấn. Độ 
trở về Trung Quốc, đã ghé qua, nói tới nước Chopo, nơi 
nhà sư Gunavacman (nguyên là quốc vương Casơmia) người 
Ấn Độ đã đến truyền bá Phật giáo, đã cử mấy sứ bộ 
sang Trung Quốc vào giửa những năm 433 và năm 435, 
và nói tới nhà nước Holotan nằm trên đao Chopo (Giava) 
đã gửi những sứ bộ sang triều đình Trung Quốc vào khoảng 
giữa những năm 430-452. Cả ba quốc gia cổ này đều nằm 


trên đao Giava. 
htpszfieulun hopto or 


Trong khi đó thì từ giứa thế ký V, trên đảo Xumatdra 
đã tồn tại một nhà nước mà sử liệu Trung Quốc gọi là 
Cantoii. Năm 454, quốc vương nước Cantoi mang danh 
hiệu Sri Varanarenda đã cử một người Ấn Độ tên là Rudra 
đi sứ sang Trung Quốc. 


Sang thế kỷ VII, tại vùng ven biến bán đảo Mã Lai 
và trên các đảo lớn nhỏ ở Inđônêxia hiện nay xuất hiện 
thêm một số quốc gia mới. Một bia ký tìm thấy trên 
bờ vịnh Thái Lan viết bằng chứ Phạn và có niên đại 
thế kỷ V có ghi lời chúc cho các chủ thuyền xứ đất đỏ 
(raktamrittika) vượt biển thắng lợi. Xứ đất đỏ này, người 
Trung Quốc gọi là Xích Thổ, nằm ở vịnh Thái Lan trong 
vùng Patalung mà các sử liệu Trung Quốc ghi lại vào 
thế kỷ VI. Theo ghi chép của Mã Toàn Lâm (Ma Touan 
Lin): "Họ của vua Xích Thổ là K*u tan, tên thường gọi 
là. Liphutoxi. Người ta không biết lịch sử tổ tiên của ông 
bắt đầu từ thời nào. Người ta chỉ kể lại rằng, thản sinh 
ông đã thoái vị sau 16 năm trị vì và đã truyền ngôi 
cho con để đi tu. Vua láphutoxi có ba vợ, đều là người 
các nước láng giềng. Ông đóng đô ở 8eng Kí, một thành 
phố có ba bức thành bao quanh, các cửa thành cách khau 
khoảng trăm bước. Trèn cửa thành có mắc những đây 
đính ðây chuông nhỏ bằng vàng và có vẽ các hình Phật, 
Bồ Tát và các tiên nứ bay trên trời.. Các nhà trong 
lâu đài chỉ eó một tang và mở cửa về hướng bắc. Ngai 
vua đặt trên một bệ có ba cấp, cũng hướng vẽ phỉia bắc. 
Vua ngồi trên ngai, mặc một chiếc áo màu đỏ hồng như 
mặt trời mọc, đội mú, trang trí bằng hoa vàng và châu 
báu. Bốn thiếu nứ xung quanh. Đội quân bảo vệ gồm 
hơn trăm người. Phía sau ngai vua có một chiếc khám 
lớn làm bằng năm loại gố thơm khôn EỜNH, Nôno trợ: 
34 


trong treo một hình đĩa với những tia bằng vàng hình 
ngọn lửa. Hai bên bệ có hai tấm gương lớn bằng kim 
loại, trước mỗi tấm gương, đặt một chiếc bình bằng vàng, 
và trước mỗi bình đặt một lư hương cũng bằng vàng. 
Dưới bệ, đặt một con bò nằm bằng vàng có tán che, xung 
quanh dựng mấy chiếc quạt trang trí lộng lấy. Dự buổi 
thiết triều, có mấy trăm vị Bàlamôn ngồi thành hai hàng 
đối diện, bên phải và bên trái ngai vua. 

.. Quân lý việc nước, ngoài vua ra, còn có cả một 
đội ngũ các quan đại thần, gôm một tế tướng với tước 
hiệu Sato-kialo, hai quan chức với tước tonata và ba trợ 
lý với tước kialimikia. Việc trừng trị các trọng tội dược 
giao cho một đại thàn được phong tước kiulomoti. 5au 
hết, mỗi thành phố đặt dưới quyền của hai đại quan gọi 
là Nayakia và Poti. 

... Để tiến hành hôn lễ, trước hết người ta chọn ngày 
lành tháng tốt. Trong năm ngày trước ngày cưởi, người 
ta tổ chức nhứng cuộc vui chơi và ăn uống. Ngày thứ 
sáu, ông bố vợ cầm tay con gái đặt vào tay chàng rể 
và hôn lễ kết thức vào ngày thứ bảy. Xong, mọi người 
từ biệt nhau và cặp vợ chồng mới ra ở riêng, trừ phi 
cha chồng còn sống thì họ mới không tách hộ. 

. Người có tang cha, mẹ, hoặc anh em ruột, thì 
cạo trọc đầu và mặc quần áo trắng. Tang gia dựng một 
chiếc lồu bằng tre nứa trên mặt nước, cho củi vào đó, 
rồi đạt xác chết lèn. Người ta treo cờ, đốt hương trầm, 
thổi tù và, đánh trống. Rồi cả chiếc leu bùng cháy và 
chìm đân xuống nước. Đám tang nào cũng vậy. Không 
có gì khác biệt giửa lễ tang một quan to và, một đân 
thường. Riêng đối với vua, người ta nhặt di cốt cho vào 

M2/6600910000% ` 


một chiếc bình bằng vàng để đưa vào điện thờ".. 


Nếu như nước Holotan, vào năm 452, lần cuối cùng 
cử sứ bộ đến triều đình Trung Quốc, thì sang thế kỷ 
VII, ở Trung Giava xuất hiện một vương quốc mới có 
tên gọi là Ho Ling. Vua nước này đã ba lần cử sứ bộ 
đến Trung Quốc vào nhứng năm 640, 648, và 666. Theo 
Tân Đường thư, Ho Ling là một nước rất giầu, là một 
trung tâm Phật giáo vào giửa thế kỷ VỊI và là quê hương 
của nhà sư Ínanabhadra, người đã hướng dẫn nhà sư Hoài 
Ninh (Houei Ning) của Trung Quốc đến đất nước mình 
vào năm 664-665. Nhà sự Hoài Ninh đã ở lại Ho Ling 
để dịch các kinh Phật giáo Tiểu thừa từ tiếng Phạn sang 
tiếng Hán. 


Cùng đồng thời với việc Ho Ling cử sứ bộ sang Trung 
Quốc vào năm 640, Tân Đường thư còn chép về sứ bộ 
đầu tiên của Môlôheou sang triều đình nhà Đường vào 
năm 644-645. Môlôheou chính là nước Malayu trên bờ 
đông đảo Xumatơra, trong vùng Giambi. Nhà sư Nghĩa 
Tịnh của Trung Quốc trên đường đi Ấn Độ đã dừng chân 
tại vương quốc này vào năm 671. Qua các tập hồi ký 
của ông, chúng ta biết, vào giữa những năm 689 và 692, 
Malayu đã trở thành một bộ phận của Choliphoche 
(Xrivigiaya). Các sử liệu Trung Quốc còn nhắc tới tên 
một số vương quốc nửa đã từng tồn tại ở vùng quần 
đảo Inđônêxia vào những thế kỷ VII-VIIIL. Ví dụ, chỉ riêng 
trên đảo Giava thôi mà trong các tài liệu Trung Quốc 
đã nói tới mười tên biệu của mười qưốc gia. Thế nhưng, 
cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa xác định được 
vị trí của các vương quốc đó, 

https://tieulun.hopto.org 
36 


Như vậy, cho đến hết thế kỷ thứ VII, dưới sự tác 
động của ngoại thương và đặc biệt là của văn hóa Ấn 
Độ, trên vùng bán đảo Mã Lai và trên các đảo Inđônêxia 
đã liên tục xuất hiện và tồn tại một loạt các quốc gia 
cổ đại. Một điều đáng lưu ý là, các quốc gia đầu tiên 
này, ngay từ ngày đầu tồn. tại đã .chịu ảnh hưởng rất 
sâu đậm của nền văn mỉnh Ấn Độ, đặc biệt là của Phật 
giáo và Bàlamôn giáo, 


Khảo cổ học đã phát hiện rải rác trên các đảo của 
Inđônêxia và các vùng-ven biển của bán đảo Mã Lai nhiều 
tác phẩm nghệ thuật mang các phong cách Amaravati, 
Gupta của Ấn Độ, Nhưng đi sản văn hóa nghệ thuật đáng 
kế nhất mà các quốc gia đầu tiên, đạc biệt là nhứng 
nhà nước từng tồn tại ở miền Trung đảo Giava, để lại 
cho hậu thể là cả một quần thể kiến trúc đền thờ ö 
cao nguyên Điêng. 


Mặc dâu chỉ là những quốc gia nhỏ và tiếp nối nhau 
tôn tại trong một thời gian ngắn, nhưng nhứng quốc gia 
đầu tiên này đã đặt nền móng cho sự ra đời sau này 
của nhứng quốc gia hùng mạnh, làm bá chủ cả vùng 
Đông-Nam Á hải đảo. Sự phát triển về gìao thông và 
buôn bán đường biển trên một vị trí chiến lược quan 
trọng của đường giao lưu quốc tế đã đân dần tạo điều 
kiện cho sự ra đời sau này vào cuối thế kỷ VII một cường 
quốc biển - nhà nước Xrivigiaya. Còn trên cơ sở nhứng 
gì đã tiếp nhận được của văn hóa Ấn Độ, từ thể kỷ: VII, 
những triều đại vua chúa trên đảo Giava đã tạo lập ra 
cả một hền văn hóa phát triển rực rỡ với hứng công 
trình nghệ thuật kiến trúc kỳ vĩ như Bôrôbuđư, Prambanan 


và Lôrô Giôn n 
Pgờn nọ? hdeerdfieiliirtleiBlo¿o 


3† 


ĐẾ CHẾ BIỂN XRIVIGIAYA 


Vào thế kỹ thứ VII, tại miền Đông - Nam đảo Xumatdra 
nổi lên hai vương quốc Xrivigiaya và Malayu. Những tài 
liệu đầu tiên nói tới hai vương quốc này được viết vào. 
những năm “0 của thế kỷ VII: trong những năm 670 - 
673, quốc vương Xrivigiayva đã mấy lần gửi sử bộ của 
mình sang triều đình Trung Quốc, năm 671, trên đường 
đi Ấn Độ, nhà sư Trung Quốc Nghĩa Tịnh đã từng dừng 
chân một thời gian tại Xrivigiaya và Malayu. Lúc đó, 
Xrivigiaya đã trở thành một trong những trung tâm Phật 
giáo lớn của phương Đông. Nơi Nghĩa Tịnh -lưu lại ở 
Xrivigiaya suốt 6 tháng trời để học tiếng Phạn là thành 
Phật Tích (Foche). Ông viết: "Trong thành Phật Tích có 
trên 1.000 sự nghiên cứu chuyên cân và làm việc thiện. 
Họ tìm biểu và nghiên cứu tất cả các vấn đề có thể 
nghiên cứu được, hoàn toàn giống như ở Madhyadeơa (Ấn 
Độ). Ở đây, giáo pháp và nghỉ lễ cúng giống như ở Ấn 
Độ. Một nhà sư Trung Quốc muốn sang Tây Trúc để 
nghe giảng và đọc những bản kinh gốc thì tốt hơn là 
nên lưu lại Phật Tích một hai năm để thực hành giáo 
pháp rồi sau đó hãy đi đến miền Trung Ấn Độ". Sau 
mười năm học tại trường Đại học Phật giáo Nalanda (Ân 
Độ), trên đường về lại Trung Quốc, Nghĩa Tịnh đã dừng 


lại lần thử hai ở Phật Tích suốt bốn năm trời (từ năm 
S6 https://tieulun.hopto.org 





685 đến năm 689) để chép-và dịch ra tiếng Hán những 
bản kinh bằng chứ Phạn. Năm 689, sau một thời gian 
ngắn ở lại Quảng Đông, Nghĩa Tịnh lại xuất dương đến 
thành Phật Tích. Theo những ghi chép của Nghĩa Tịnh, 
thành. Phật Tích - nơi ông tới lần đầu vào.năm 67k:-thuộc 
nước Moloyeu (Malayu), còn thành Phật Tích những lân 
sau ông tới đã thuộc nước. Choliphoche - Xrivigiaya... 


Nhứng điều ghi chép của nhà sư Nghĩa Tịnh hoàn 
toàn trùng khớp với nhứng cứ liệu mà các bia ký cổ 
tìm 'thấy:ở Malaixia và Xumatơra nói rằng, vào nhứng 
năm 683 - 686, ở Palembang (trên đảo Xumatdra), có 
một vương quốc theo Đạo Phật vừa mới xâm chiếm miền 
thượng Giambi (ở đảo Xumatơra), đảo Banca và chuẩn 
bị tấn công xâm lược Giava. Sự kiện này đã được ghỉ 
lại trên tấm: bia Keducan Bukit tìm thấy gân Palembang: 
ngày 93 thấng 4 năm 683, vua Xrivigiaya xuống thuyền 
đi tìm sức mạnh thần tkỳ (Siddhayatra) và ngày 19 tháng 
ð vua rời cửa sông với một đội quân gồm khoảng 200 
thủy thủ, 2.000 lính bộ. Vị vua mà bía ký Keducan Bukit 
nói tới chính là ŒGayanaca (hay Gayanaga) - người đã chỉnh 
phục vương quốc Malayu, chiếm đảo Banca và sau đó thâu 
tóm về mình vương quốc Taruma ở Tây Giava. Sang đến 
thế kỷ VIII, Xrivigiaya còn chỉnh phục xong toàn bệ miền 
duyên hãi Đông và Nam ÄXuhiatơra, các đê thị quốc gia 
(nagara) ở bán đảo Mã Lai và Tây Calimantan: 


Việc bành trướng theo hướng tây bấc về phía so biển 
Malácca và theo hướng đông nam về phía eo biển Xunđa 
chứng tỏ Xrivigiaya đã chiếm được hai cửa rigố fjuiah trọng 
rếi liên Ân Độ Dương và biển Giava. Chính vị tr quan 
trọng này đã tạo cho Xrivigiaya nắm “quyền bá chủ về 

BA ENTEEANIL TP AOUU 


thương mại ở vùng Đông - Nam Á trong suốt mấy thế 
ky liên tục. 


Việc thành lập đế chế biển Xrivigiaya đã làm sống 
dậy một cách mạnh mẽ hơn nhứng mối quan hệ thương 
mại vốn có giửa Iran, Ấn Độ và các nước Đông - Nam 
Á vào thế kỷ VII - VIII và các thế kỷ tiếp theo. Nhờ 
buôn bán mà vào nhứng thế kỷ IX - X, Xrivigiaya trở 
thành một trong nhứng quốc gia hùng mạnh ở phương 
Đông. Nhà địa lý người Ba Tư nổi tiếng tên là Abu Daid 
Haxan vào năm 916 đã viết về Dabat (tức Xrivigiaya) 
như sau: "Thành Dabat đối diện với Trung Quốc. Khoảng 
cách giửa hai nước đi mất một tháng theo đường biển, 
có thể ngắn hơn nếu xuôi gió. Vua xư này là Maharagia... 
Trong số các quốc gia ông ta trị vì có đảo Xribuda rộng 
400 đậm và đảo Rami (Bắc Xumatdra) rộng 800 dặm... 
nằm trong lãnh thổ của Maharagia còn có một xứ miền 
biển là Kala, nằm trên đường từ Trung Quốc đến Ảrập... 
Các thuyền từ Ôman cập bến ở đây và các thuyện đi 
Ôman cũng xuất phát từ đây. Quyền bính của Maharagia 
có mặt trên khắp các đảo này. Hòn đảo nhà vua đóng 
đô hết sức phì nhiêu, đân cư đông đúc. Cũng như ở Ảrập, 
lúc bình minh, khi một con gà trống cất tiếng gáy thì 
các con khác trên khắp đảo rộng 100 dặm cúng gáy theo, 
vì ở đây làng mạc nối tiếp nhau khóng hề gián đoạn". 

Năm 995, nhà địa lý Arập khác tên là Maxudi còn 
cho biết: "Đế quốc ấy (Dabat) rất đông dân cư và rất 
nhiều quân đội. Không một ai, với chiếc thuyên chạy nhanh 
nhất, trong hai năm, có thể đi khắp các đảo đông đúc 
dân cư ấy. Các vua ở đây có nhiêu nước hoa và hương 
liệu hơn bát cứ quốc vương nào. Sản phẩm của họ gồm 


40 https://tieulun.hopto.org 


có long não, trâm hương, đỉnh hương, xạ hương, sa nhân, 
hồ tiêu...". 


Cho đến ngày nay, sự đột khởi mạnh mẽ của vương 
quốc biển Xrivigiaya vẫn còn là một vấn đề khoa học hấp 
dẫn đối với các nhà nghiên cứu, Xrivigiaya có một vị trí 
địa lý thuận lợi, an toàn cho nhứng thương thuyền quốc 
tế cập bến và có nhiều sản vật quý hiếm để trao đổi 
buôn bán. Thế nhưng, chỉ hai điều kiện trên thôi vẫn 
chưa đủ để có thể tạo lập ra những trung tâm buôn bán 
lớa mang tính quốc tế như các cảng của Xrivigiaya. Một 
điều chắc chắn là, để bảo vệ được các bến cảng an toàn, 
để có được một nguồn sản vật đồi dào để buôn bán, trao 
đổi, Xrivigiaya phải có một lực lượng đủ mạnh, phải có 
một bộ: máy tổ chức phù hợp và phải chế ngự được các 
đối thủ bên trong cũng như bên ngoài. Tuy nhiên, Xrivigiaya 
chưa bao giờ là một để chế trung ương tập quyền, mà 
chỉ là "một liên kết các cảng dựa trên cơ sở của sự bảo 
trợ, lòng trung thành và sức mạnh". Một tài liệu của 
Trung Quốc thế kỷ XII cho chúng ta biết khá rõ về thực 
chất của nhà nước cũng như việc buôn bán ở Xrivigiaya 
như sau: "Mỗi nước ở Nam Hải đều có thủ lĩnh của mình. 
Tam Phật Tê (Xrivigiaya) là một nước lớn.. Ở xứ đó 
có nhiều gỗ đàn hương và trầm hương... Những con thuyền 
của Tam Phật T chở trâm hương tới Trung Quốc. Người ' 
Trung Quốc mua, cất đi rồi độc quyền bán mặt hàng 
trầm hương với giá cao. Nhứng năm gần đây, Tam Phật 
Tè đã thiết lập được sự độc quyền của mình đối với gỗ 
đàn hương. Vua ra lệnh cho các nhà buôn phải bán đàn 
hương cho mình với giá cao, và cấm các thương nhân 
nước ngoài không được mua chui". 


https://tieulun.hopto.ord£l. 


Các nguồn tài liệu khác nhau đều khẳng định, sở 
dĩ Xrivigiaya tồn tại được là nhờ khả năng tổ chức buôn 
bán trao đổi những sản vật của mình với Trung Quốc 
và các nước. Chính thương mại đã tạo điều kiện cho vua 
chúa Xrivigiaya thu được nhứng nguồn lợi rất lớn và trở 
thành nhứng vị vua vô cùng giàu có. Bia ký thuộc vương 
triều Chola ở Nam Ấn Độ (bia Tanjavur) có niên đại 1030 - 
1081, đã mô tả Xrivigiaya - Palembang (trung tâm của 
vương quốc Xrivigiaya) có "nhứng chiếc cổng bằng vàng" 
và là nơi cất giữ những "kho báu" của nhà vua. Theo 
Abu Dait, của cải này thường xuyên được đem chia cho 
thân dân trăm họ cúng như cho các thủ lĩnh địa phương. 
Đến lượt mình, các thủ lĩnh, các quan chức cũng như 
mọi người phải có nhiệm vụ bảo vệ các cảng, thu thuế 
đậu thuyền... rôi nộp tất cả lời lãi về kho đụn của nhà 
vua. Như vậy, trung tâm Palembang và nhà vua có vai 
trò như người phân phối lại tài sản cho mọi thân dân 
cũng như các tù trưởng liên mính của mình. 

Mặc dù có vai trò và chức năng như nhứng tù trưởng 
khác, nhưng vua Xrivigiaya luôn được tôn như thủ lĩnh 
của toàn liên minh và được bao bọc quanh mình bằng 
nhứng sức mạnh và hình tượng ma thuật thần bí. Các 
bia ký tìm thấy ở Xumatơra, Malaixia bao giờ cúng gắn 
cho vua một hình tượng hay một sức mạnh siêu nhiên 
nào đó. Đức vua Xrivigiaya luôn được đồng nhất với hai 
vị thân bản địa chủ yếu là thần Ulu (thần núi) và thần 
Tandrun luah (thần nước). Bởi vậy, trong các tài liệu 
rập, các maharagia của Xrivigiaya đôi khi được gọi là 
"vua núi" hay "đại vương của các đảo", nhửng người có 
thể dùng bùa chú để sai khiến cá sấu giúp thuyên bè 


49 https://tieulun.hopto.org 


LẠ 


qua lại ở cửa sông. Còn Chaugiukua, một quan chức cai 
quản cảng ở Nam Trung Quốc vào thế kỷ XIII lại cho 
biết vào một ngày nhất định nào đó trong năm, vua 
Xrivigiaya khóng được ăn hạt ngũ cốc vì nếu không thì 
năm đó trời sẽ hạn hán và mất mùa. Cũng theo Chaugiukua, 
vua Xrivigiaya phải tắm rửa bằng nước nhuộm hồng chứ 
không được tắm rửa bằng nước thường vì nếu làm ngược 
lại thì lũ lụt sẽ cuốn trôi làng mạc trong vương quốc 
của ông. Một bia ký của Xrivigiaya còn đồng nhất quốc 
vương của mình với mặt trời chiếu sáng làm cho cây 
có thắm tươi mùa màng xanh tết. 


Không chỉ những biểu tượng bản địa mà cả những 
hình tượng của Ấn Độ được đu nhập vào cùng với Phật 
giáo cũng được gán cho vua Xrivigiaya. Chẳng hạn, bia 
ký Ligo Plat (năm 775) gọi vua là "thánh của các rắn 
naga bảy đầu mà hào. quang rực rỡ của chúng tỏa ra 
từ những viên ngọc ngậm ở miệng". 


Nhờ có vòng hào quang thần diệu đó của tín ngưỡng 
và tôn giáo mà các vua Xrivigiaya được tôn sùng như 
người bảo trợ cho sự phồn vinh của đất nước, như một 
thủ lĩnh quân sự tối cao của toàn liền mình. Theo bia 
ký Talang Tua (năm 684), nhờ uy lực thân diệu của vua, 
"đồng ruộng, vườn tược của thần dân trăm họ luôn tươi 
tốt; đàn gia súc và mọi người luôn no đủ. Trong nước 
không có giết người, trộm cướp, không có kẻ ngoại tình; 
mọi người ai nấy đều theo Phật và đầu quy y Tam Bảo". 
Càn bia ký Eeducan Bukit lại cho biết vua Xrivigiaya có 
vai trò như một thủ lĩnh quân sự truyền. thống: trong 
cuộc viễn chỉnh chống quân nổi loạn Ở Manlayu, vua đã 
đứng ra liên kết với các thủ lĩnh khác để lập ra đại 


https://tieulun.hopto.orqs 





quân hùng mạnh gồm hai vạn người, đã đích thân dẫn 
đầu 2.000 quân ra trận và đã chiến thắng kẻ thù. Bởi 
vậy, cúng theo các tài liệu bia ký, vua Xrivigiaya là người 
có vai trò quan trọng đối với sự hưng thịnh cũng như 
sự suy yếu của đất nước. 


Vì vua được đồng nhất với thần, với nhứng biểu tượng 
linh thiêng của tôn giáo (Phật giáo), nên mọi hành động 
chống lại vua đều được coi là "đối tượng phải bị trừng 
phạt". Còn nhứng ai trung thành với vua thì sẽ được sung 
sướng, sẽ được hoàn hảo về tỉnh thần hoặc sẽ được lên 
cõi Niết Bàn. Rõ ràng, tư tưởng của Phật giáo đã thấm 
sâu vào cuộc sống của người đân Xrivigiaya và đã hòa 
trộn cùng các quan niệm tín ngưỡng bản địa. 

Mặc dầu được coi như "người anh hùng của chiến 
trận”, "thủ lĩnh tối cao" hay "người bảo hộ cho sự phồn 
vinh"... các vua Xrivigiaya luôn phải đương đầu với những 
cuộc nổi dậy chia tách của các thủ lính địa phương. Do 
vậy, để giử được sự liên kết của cả liên mỉnh, ngoài việc 
trấn áp, các vua Xrivigiaya thường tổ chức nhứng hội 
"thê nước". Đến với hội thề, các thủ lĩnh địa phương phải 
đổ nước lên hòn đá khắc hình rắn Nagn bảy đầu (tượng 
trưng cho vua) rồi lấy nước đó uống. Trong khi đổ nước, 
tất cả các thủ lĩnh đều phải đọc lời thề: "Nếu tôi có 
hành động bất trung thì giọt nước thề mà tôi uống sẽ 
giết chết tôi. Nếu tôi trung thành và không trao mình 
cho tội ác thì giọt nước thề tỉnh khiết sẽ ban phước lành 
cho tôi, cho vợ con tôi”. 

Bên cạnh hội "thề nước" mang tính nghỉ thức ma 
thuật, các vua Xrivigiaya còn áp dụng mệt hệ thống diều 


https://tieulun.hopto.or 
44 p p 9 


hành qưốc gia theo lối tập quyền để giữ sự ổn định cho 
toàn khối liên minh. Các tài liệu đều khẳng định vua 
là vị thống soái tối cao, có quyền sinh quyền sát đối 
với tất ca than dân trăm họ. Dưới vua là con cái, họ 
hàng và những người thân tín của vua. Người có quyền 
lực sau vua là thái tử, rồi đến các hoàng tử có quyền 
thừa kế, sau đó mới tới các hoàng tử của hoàng gia. Ba 
cấp bậc hoàng tử trên có quyền bính cao hơn hẳn các 
hoàng tử do các cung tần mỹ nử sinh ra. Mạc dù là 
con vua, nhưng các hoàng tử do các cung tần mỹ nứ 
sinh ra không bao giờ được thừa kế ngai vàng. Các quan 
chức bộ máy hành chính trung ương tập họp xung quanh 
hoàng gia. Chức vị cao nhất trong triều là các quan tòa 
giúp vua những vụ xét xử. Kế đến là hai chức quan hành 
chính: Nayaka là các quan quản lý việc thụ thuế và lợi 
tức, còn Pratyaya là các quan phụ trách đất đai của hoàng 
gia. Ngoài ba chức quan cao cấp vừa kể trên, trong triều 
đình Xrivigiaya còn có các bộ trưởng hay các trợ thủ 
không thuộc dòng máu hoàng gia; quan thư lại và các 
thây tu. : 

Vì luôn phải đối phó với các tù trưởng có ý đồ cát 
cứ, vua Xrivigiaya rất chú ý tới các tướng lĩnh quân sự. 
Chức vị cao nhất về mặt quân sự của vua là tư :lệnh 
quân đội boàng gia và thường đo một hoàng tử đảm nhiệm. 
Với chức năng chỉ huy đạo quân trung ương của, triều 
đình, tư lệnh quân đội hoàng gia thường được vua tiếp 
riêng và là người thay mặt vua đi trấn áp các cuộc bạo 
loạn. Chức vị quân sự quan trọng thứ hai trong triều 
là tư lệnh các đạo quân địa phương. Dưới quyền tư lệnh 
quân đội hoàng gia và tư lệnh các đạo quân dịa,phương 


https://tieulun.hopto.oq 


là các tư lệnh quân đội các chư hầu, Những khi cần 
thiết, các tư lệnh quân đội các chư hầu đem quân của 
mình hợp với đội quân của hoàng gia và trực tiếp chịu 
sự chỉ huy của tư lệnh quân đội hoàng gia hoặc tư lệnh 
các đạo quân địa phương. 


Do hợp thành từ các tiểu quốc, nên hệ thống hành 
chính của Xrivigiaya chủ yếu dựa trên các lãnh địa thuộc 
quyền các tù trưởng hay thủ lĩnh địa phương. Các thủ 
lĩnh địa phương cai quản vùng đất của mình nhưng toàn 
bộ đất đai về mặt danh nghĩa lại là đất của vua. Để phần 
nào có thể nắm được các địa phương, các vua Xrivigiaya 
thường phong cho các hoàng tử chức thủ lĩnh địa phương 
để cai quản các vùng đất của vua. Trong những trường 
hợp như vậy, chức thủ lĩnh địa phương được gọi là 
Nisamuardhiku (nghĩa là người có trách nhiệm với quốc 
vương). Còn nếu thủ lĩnh là người ngoài hoàng tộc thì 
chức đó sẽ là Wigoiarku (kẻ trung thành với quốc vương). 


Một đội ngủ quan chức, tuy nhỏ, nhưng rất quan 
trọng của Nhà nước Xrivigiaya là những người phụ trách 
các công việc liên quan tới buôn bán. Đứng đầu trong 
số các quan chức này là các quan giám sát việc buôn 
bán và các tàu bè, sau đó là các chủ buôn rồi đến các 
nhà buôn. Nhờ có đội ngú quan lại phụ trách nên việc 
buôn bán ở các cảng Xrivigiaya diễn ra tốt đẹp. Nhờ sự 
cố gắng của các vưa cũng như sự hoạt động có hiệu quả 
của cấu trúc nhà nước theo kiểu liên mỉnh, vương quốc 
Xrivigiaya đã tồn tại được hơn 350 năm như một đế chế 
trên biển trong khu vực Đông - Nam Á. Trong suốt hơn 
ba thế kỷ đó, ở Xrivigiaya, ngoại thương đã liên kết chặt 
chẽ và ăn ý với các mạng lưới tổ chức kinh tế và chính 


46 https://tieulun.hopto.org 


trị trong nước thông qua hệ thống liên minh. Trong liên 
mỉnh đó, thủ lĩnh Xrivigiaya đã ghép các mạng lưới đó 
với nhau và liên kết chúng với việc buôn bán quốc tế. 
Xrivigiaya đã có khả năng làm chủ và điều hành được 
mối quan hệ với thương nhân nước ngoài cũng như với 
các thủ lĩnh địa phương trong quốc gia của mình. Nhà 
nước Xrivigiaya đã phát triển nhứng mối quan hệ liên | 
tục "theo kiểu hiệp ước" với các nhóm dân tộc vừa khác 
nhau vừa không lệ thuộc vào nhau. Chính việc buôn bán 
phát triển và sự hòa hợp giứa các thủ lĩnh của các nhóm 
tộc người khác nhau là cơ sở cho sự phồn vinh của đất 
nước. Giữ cho được sự hài hòa giữa các mối quan hệ 
kinh tế và xã hội - đó chính là chức năng đầu tiên và 
quan trọng nhất của các vua Xrivigiaya. 

Thế nhưng, các vua Xrivigiaya không phải bao giờ 
cứng giữ được sự bền chặt của liên mình, Ngay từ cuối 
thế kỷ X, mau khi bứt khỏi sự lệ thuộc và giành được 
độc lập, Giayva đã trở thành một địch thủ hùng mạnh 
đáng gờm đối với Xrivigiaya. Sử liệu Trung Quốc (Tống 
Thư) cho biết năm 980, một sứ thân của Xrivigiaya đã 
sang Trung Quốc triều cống và mùa đông năm 993, trên 
đường trở về, sứ thần được biết là nước ông bị Chopo 
(Giava) xâm chiếm. Vì thế, ông đã lưu lại Quảng Đông 
một năm. Trong khi đó, các sứ thần Giava cứng đến Trung 
Quốc và báo là nước họ luôn bị lôi cuốn vào những cuộc 
giao tranh với Tam Phật Tè (Xrivigiaya). 

Sau cuộc chiến năm 992, Xrivigiaya, bằng việc phát 
triển Phật giáo, đã cố giữ gìn quan hệ hữu Hảo của mình 
với các nước lớn trong vùng. Vua Xrivigisya là 
Chulamanivacmadeva, năm 1003 đã cử bai sứ thần sang 

hftps://tieulun.hopto.@ø 


triều cống Trung Quốc. Hai sứ thân nói rằng nước họ 
mới xây xong một ngôi chùa Phật giáo lớn để cầu nguyện 
cho hoàng đế sống lâu và xin hoàng đế đặt tên cho ngôi 
chùa và ban cho chùa mấy quả chuông. Hoàng đế Trung 
Quốc ra sắc chỉ đặt tên chùa là Trường Thiên Vạn Thọ 
và cho đúc chuông để trao cho các sử thần. Vào năm 
1005, vua Xrivigiaya cho xây ở Nagipattana trên bờ biển 
Côrômaden của Ấn Độ một ngôi chùa mang tên mình: 
Chulamanivacmavihara... Thế nhưng, chính sách bành 
trướng buôn bán đã buộc Xrivigiaya phải xung đột với 
các vua Chola. Vào năm !Ê25, vua Chola là Pagiendra 
đã tiến bành một cuộc viễn chính lớn vào Xrivigiaya. Kết 
quả là 13 cảng, trong đó có cả cảng Palembang-- thủ 
phủ của Xriviglaya đã bị quân Chola chiếm và vua 
Xangramavigiayattungavacman đã bị bắt. 

Sau biến cố năm 1025, Xrivigiaya không bao giờ còn 
có thể phục bồi lại được sự hưng thịnh xưa của mình 
và bất đầu bước vào thời kỳ tan râ của liên minh. Năm 
1079, Malayu ở vùng Giambi đã tách ra thành một quốc 
gia riêng. Mặc dầu vậy, Tam Phật Tè lúc đó vẫn còn 
là một cường quốc, hay nói theo sử liệu .Trung Quốc, 
vẫn còn giữ vai trò quan trọng trên con đường hàng hải 
của thương nhân nước ngoài đến Trung Quốc hoặc từ 
Trung Quốc về. Nhưng vị trí của Xrivigiaya đã tụt xuống 
hàng thứ hai sau Giava như Chau Giukua đã nhận xét: 
"Trong số các nước ngoài giàu có, có nhiều bàng hóa 
quý, không nước nào sánh kịp Tache (Á rập), sau đến 
là Chà Và (Giava), nước thư ba là Tam Phật Tề (Xrivigiaya). 


Đến cuối thế kỹ XII người Giava từ phía biển, người 
Thái từ phía lục địa bắt đầu chiếm dân đất của Xrivigiaya. 


https://tieulun.hopto.or 
48 p p 9 


Cùng thời gian đó, một yếu tố mới - Hồi giáo đã du nhập 
vào và góp phần làm tan rã cơ sở văn hóa truyền thống 
của Xrivigiaya. Hai áp lực ở hai sườn đã ép vào làm cho 
đế chế Xrivigiaya tan rã: người Thái chiếm các thuộc 
địa trên lục địa, người Giava chiếm các đảo và bá quyền 
trên biển. Cuối, cùng, Hồi giáo đã góp phần xô đổ hoàn 
toàn cái gia sản tỉnh thần truyền thống chịu ảnh hưởng 
Ấn Độ của Xrivigiaya mà nhà sư Nghĩa Tịnh đã hết sức 
ca ngợi vào thế kỷ VỊI. Khi Macco Polo đi qua vùng Đông - 
Nam Á hải đảo vào năm 1291 thì Xrivigiaya đã không 
còn nửa mà thay vào đấy là một loạt những tiểu quốc 
nhỏ. Maccô Pôlô không ngờ là mình đã đi qua những 
di tích, những lãnh địa của một đế chế trên biển khổng 
lồ đã từng tồn tại từ thế kỷ VII đến thế kỹ XI. 


https://tieulun.hopto.or 
ps://tieulu p q0 


KỶ NGUYÊN XAILENDRA 


Sau các bia ký của Purmavacman - vua của vương 
quốc Taruma có niên đại giứa thế kỷ V - mãi đến năm 
733 mới xuất hiện ở Trung Giava một tấm bia bằng chứ 
Phạn của vua Xangiaya nói tới việc dựng một Linga ở 
đảo Giava "nhiều núi và nhiều mỏ vàng". Một bia ký xuất 
hiện về sau (năm 907) cho biết, Xangiaya là quốc vương 
ö Mataram (phía nam miền Trung Giava) và là vua sáng 
nghiệp ra triều đại gồm nhiều vua mà vua thứ hai Maharagia 
Parangcaran, trị vì năm 778, được gọi là "đóa hoa của 
triều đại Xailendra". Cũng vào năm 778 đó, theo yêu câu 
của các đạo sư, Maharagia Parangcaran, "đóa hoa của triều 
đại Xailendra", thiết lập một điện thờ Phật Bà Tara tại 
làng Kalasa, nay là di tích Chandi Kalasan ở vùng đồng 
bằng Prambanan, phía tây thành phố Giôgiacacta. Bia ký 
ở Kelurac cho hay, năm 782, đưới triều một quốc vương ' 
dòng họ Xailendra mệnh danh là "người hạ sát các anh 
hùng địch thủ", vương hiệu là Dharanindra, một đạo sư 
xứ Gaudi (miền Tây Benyan) tên là Rumaraghosha thờ 
ở Kelurac gần Kalasan một tượng Bồ tát Mangiusri, thể 
hiện tập trung "tam thế" của Đạo Phật và tam vị của 
Bàlamôn giáo và tất cả các thần linh. Cho đến nay, các 


nhà khoa học chưa tìm thấy một tư liệu nào nói về quan 


https://tieulun.hopto.org 
B0 


hệ họ hàng giữa Parangcaran và Xangiaya cúng như về 
nguồn gốc Xailendra của Xangiaya. 


Nhiều tài liệu bia ký ngoài Giava cũng nhắc tới các 
vua triều đại Xailendra. Trên mặt trái của bia ký Nakhon 
S¡ Thammarat (năm 775) có những dòng nói về dòng 
họ Xailendra trị vì tại Giava vào thế kỷ VIII: "Người mang 
diện mạo của thần Visnu có khả năng làm mất uy danh 
của mọi kẻ thù và có sức mạnh vô địch là người được 
gọi là Xri Maharagia có nguồn gốc thuộc đòng họ Xailendra”. 
Thế nhưng, bia ký có niên đại giữa thế kỷ IX (năm 860) 
của đại học Phật giáo Đại thừa Nalanda (vùng Biha ở 
Đông - Bắc Ấn Độ) ca ngợi một Maharagia thuộc đòng 
họ Xailendra ở "Yavabhumi" (Giava), trị vì "Xuvacnadvipa" 
(Xrivigiaya) đã đô đầu cho một cơ sở Phật giáo. Như vậy, 
những điều bia ký Nalanda cung cấp rất khác so với tư 
liệu của bia ký Nakhon Si Thammarat: các thủ lĩnh dòng 


- 


Xailendra ở Giava nắm quyền lực ở Xrivigiaya. 


Dù có những điểm khác nhau, nhưng các nguồn tư 
liệu đều nói lên một điều là, vào khoảng giữa thế kỷ 
VIH, dòng họ Xailendra đã trội bật hắn lên ở Giava. Những 
thủ lĩnh của dòng họ này dùng thuật ngữ chỉ vương quyền 
của Ấn Độ - Maharagia (đại vương) để phân biệt mình 
với các thủ lĩnh địa phương khác và tạo lập cơ sở cho. 
mình ở Trung Giava. Là những người bảo trợ Phật giáo, 
vua chúa Xailendra, trơng thời kỳ thịnh vượng, đã cho 
xây dựng nhiều công trình kiến trúc kỳ ví, như đền 
Bôrôbudu ở vùng đồng bằng Kedu. Triều đình Xailendra 
đã cuốn hút các học giả Phật giáo từ các nơi xa tới-và 
được thế giới nhà Phật tôn vinh như một trung tâm Phật - 


học. Các vua Xailendra còn là những tác giả đầu tiên 
: o2 09496 0035| 


tiến hành một quan niệm mới về điều hành quốc gia ở 
Giava - tập trung quyền lực chính trị vào một uy lực 
duy nhất. Hệ thống điều hành mới này sẽ được thực hiện 
hóa rõ ràng và cụ thể ở Giava vào thế kỹ X. 

Cho đến nay, lịch sử vương triều Xailendra còn nhiều 
vấn đề chưa rõ, nhưng hầu hết các học giả đều chấp 
nhận phả hệ Xailendra do J.G.Đơ Caxparit lập lên. Theo 
Caxparit, "người hạ sát các anh hùng địch thủ" được nhắc 
tới ở bia ký Nakhon Si Thammarat có niên đại năm 780 
chính là "vị vua anh dùng Dharanindra" trong bia ký 
Kelurac. Bia ký Kelurac còn mô tả Dharanindra - thủ 
lĩnh Xailendra của Giava "đã giành được uy lực bằng cách 
chỉnh phục tất cả các thủ lĩnh khác, đã tấn công đội 
quân hùng mạnh đối địch với mình". Như vậy, cả bia 
ký Nakhon Si Thammarat lẫn bia ký elurac đều ca tụng 
việc ra đời chính thể Xailendra ở Giava. 


Caxparit cho rằng, giữa năm 732 - khi Xangiaya dựng 
bia Canggan ở Trung Giava và năm 77 - khi một thủ 
lĩnh địa phương. dựng đền thờ Phật Bà Tara của Phật 
giáo MẠật tông ở ở Kalasan, thì sự chuyển tiếp về chính 
trị đã xảy ra ở Giava. Bia ký Kelurac đã khẳng định 
thêm điều này. 


Sau các bia ký có niên đại vào những năm 80 của 
thế kỷ VIII, là một khoảng trống không có tài liệu cho 
đến tận năm 824 khi mà một bia ký bằng chứ Giava 
cổ và chứ Phạn nói về sự trị vì của một quốc vương 
Xailendra tên là Samaratunga mà Caxparit cho là ông vua 
đã liên kết với các thủ lĩnh Xrivigiaya Xumatơra thông 
qua việc lấy công chúa Xrivigiaya làm vợ. Trong khi đó, 

https:7/tieulun.hopto.org 
ñ2 


một bia ký cổ có niên đại năm 832 ở Gandasuli (Trung 
Giava) thông báo vẽ "sự thiết lập lại thể chế" do một 
dòng vua mới, đứng đầu là thủ lĩnh Patapan, của một 
địa phương tiến hành, Các vị vua mới này đã xây dựng 
bốn tu viện (asrama) cho thần Brahma của Ấn Độ giáo. 
Và sự việc này, Caxparit giả định, khi Samaratungn chết, 
bá quyền của dòng Xailendra ở Giava không được vị thủ 
lĩnh địa phương này thừa nhận. Và, nhờ vào việc lấy công 
chúa dòng Xailendra - con gái của Samaratunga, thủ lĩnh 
Patapan đã lên ngôi vua Xailendra một cách hợp pháp. 
Dòng vua mới đã hợp nhất các truyền thống của Ấn Độ 
giáo và Phật giáo thành cơ sở tư tưởng của mình. Một 
bia ký năm 842 cho biết, các đên thờ của Xailendra vẫn 
được công chúa Xailendra tức vợ của Patapan duy trì và 
chăm nom. Thế nhưng, với dòng Patapan, Ấn Độ giáo: 
có cơ sở để phát triển mạnh ở Giava, và vào khoảng 
năm 863 tổng thể đền thờ Ấn Độ giáo Prambanan nổi 
tiếng được xây dựng. 

Caxparit đoán rằng, trong khi cố gắng nắm lấy quyền 
lực ở Giava, Patapan đã phải xung đột với những người 
thừa kế Xailendra của Samaratunga, đạc biệt là với "người 
em rể" tên là Balaputra mà bia ký Nalanda năm 860 nhắc 
tới như Maharagia (đại vương) của Xrivigiaya 
(Xuvacnadvipa). Bia ký Nalanda còn chỉ ra dòng dõi tổ 
tiên của Balaputra: ông là con trai thứ của Maharagia 
Samaratunga, còn Samaratunga lại là con trai của vị đại 
vương Giava được mệnh danh là "người hạ sát các anh 
hùng địch thủ". Dựa trên cứ liệu của biá ký Nalanda, 
Caxparit giả định rằng, vào năm 856, Balaputra bị Patapan 
đánh bại phải trốn về quê mẹ ở Xrivigiaya và đã trở 

KÀ29146000)040 2000. 
53 





thành thủ nh Xailendra đầu tiên của Xrivigiaya. Như 
vậy là vào nửa cuối thế kỷ IX thủ lĩnh Xailendra theo 
Phật giáo trị vì Xrivigiaya, còn Giava lại do các vua sùng 
Ấn Độ giáo trị vì. 

Các tư liệu Aráp và Trung Quốc cũng cung cấp nhiều 
thông tin về dòng Xailendra ở Giava và Xrivigiaya củng 
như về kỷ nguyên Xailendra. Dabagi là địa danh Aráp 
đầu tiên chỉ Giava tương ứng với tên gọi Shepo (Giava) 
trong các sử liệu Trung Quốc và Giavaca hay Yavadivipa 
trong các sử liệu Ấn Độ. Các tài liệu Aráp gắn Dabagi 
-nửa cuối thế kỷ IX với các maharagia của Giava. Sau 
đó, vào thế kỷ X, lãnh vực của các maharagia Xailendra 
được gọi là Xribuda (Palembang) chứ không phải Dabagi 
nứa. Tương tự như vậy, vào khoảng năm 900, địa danh 
Shinliphoshi (Xrivigiaya) trong các sử liệu Trung Quốc 
được đổi là Sanphochi (Tam Phật Tê). Như vậy là, theo 
Caxparit, từ giữa thế kỷ X trở đi, trị vì Xriviglaya là 
vua Dabagi hay mabaragia của Xailendra và uy quyền của 
vụa Xailendra trùm lên vùng eo biển bắc Malắcca chứ 
không ở Giava. 


Mặc dầu, vùng Đông - Nam Xumatơra và các vùng 
ven biển Tây Bắc Giava là một khu vực văn hóa và thương 
mại chung, nhưng lịch sử văn hóa của Xrivigiaya và của 
Giava vẫn thường hay bỏ qua nhứng sự tác động qua 
lại rất lớn giữa đảo Banca và các vùng eo biển Xunởa. 
Những nhà địa lý Aráp coi Dabagi là một chỉnh thể buôn 
bán thống nhất với trung tâm ở vùng Đông - Nam Xumatdra 
và gồm toàn bộ Xumatơra, Giava và vùng thấp của bán 
đảo Mã Lai cho tới tận giữa thế kỷ X, khi nhứng chuyển 


tiếp về chính trị cuối cùng đã chia vùng Dabagi xưa thành 
https://tieulun.hopto.org 
54 


Xrivigiaya riêng và các khu vực buôn bán của Giava riêng. 
Sự chuyển tiếp này được những cứ liệu của Trung Quốc 
ghí nhận năm 960 nói rằng triều đình nhà Tống có quan 
hệ với "Ba Vigiaya" (Tam Phật Tê) là Palembang, Tambi 
và Malayu chứ không có Giava. Các tài liệu Trung Quốc 
thời Tống còn cho biết, sau năm 968 là cả một thời kỳ 
chiến tranh giứa Xrivigiaya và những thủ lĩnh mới của 
vương quốc Giava ở phía đông chứ không phải ở miền 
Trung. Cũng theo tài liệu của Trung Quốc, thời kỳ chiến 
tranh này chỉ kết thúc khi quân đội Chôla ở miền Nam 
Ấn Độ tấn công các cảng Xrivigiaya vào những năm 
1024-1025 và khi cả Tây Giava và Đông Giaya được thống 
nhất vào uy quyền của vị vua Tây Giava tên là Airơlanga. 
Nếu như ở thế kỷ IX, các nhà buôn Đông Giava bắt đầu 
hoạt động mạnh trong việc thu thập hương liệu rồi đem 
ra các cảng của Xrivigiaya để bán cho thương nhân nước 
ngoài, thì sang thế ký X, khi vương triều Xailendra suy 
yếu ở Giava, Đông Giava đá trở thành trung tâm buôn 
bán quốc tế độc lập với Xrivigiaya. Sợ Đông Giava chiếm 
mất độc quyền buôn bán hương liệu và lấn mất vai trò 
cảng của mình, Xrivigiaya đã tấn công các cảng mới của _ 
Đông Giava vào năm 925. Các bia ký Giava cho biết quân 
đội Xrivigiaya đố bộ lên Đông Giava ở vùng gân Ngangiuc 
và lập tức bị Maharagia Pu Xindoc của Giava đánh bại. 
Các bia ký Giava còn nhấn mạnh, chính Pu Xinđoc đã 
tạo lập cơ sở cho các vua Đông Giava sau này. Từ thời 
điểm đó, bất đầu cả một thế kỷ thù địch giữa Giava và 
Xrivigiaya. 

Mặc dầu bảng phả hệ Xailendra do Caxparit lập ra 
-là có những cơ sở cứ liệu tin cậy, nhưng trên thực tế, 


https://tieulun.hopto.org 55 


lịch sử Giava thời kỳ này không hẳn là dòng lịch sử 
đơn tuyến. Những điểm còn chưa rõ và đang còn tranh 
luận trong bảng phả hệ của Caxparit là nhửng vấn đè 
liên quan đến tính đơn tuyến của dòng phả hệ, Các nhà 
sử học đã nhận xét rằng, ở Giava, trong giai đoạn đầu 
tiên này của lịch sử, không chỉ có một quốc vương ngự 
trị Những cứ liệu lịch sử đã nói tới không ít những 
thủ lĩnh độc lập, một số dùng tước hiệu Maharagia, còn 
số kia lại không dùng tước hiệu đó. Việc gán uy quyền 
tối cao cho một thủ lĩnh nào đó chỉ dựa trên danh hiệu 
Maharagia là không hoàn toàn đúng thực tế, vì tuy không 
mang danh hiệu Maharagia, các thủ lĩnh khác vẫn là đại 
vương trong vương quốc của mình và cũng máu thuẫn 
với cấu trúc xã hội của Giava thời kỳ này. Nhiều nhà 
. Sử học tín rằng, lịch sử Giava trước thế kỳ XI là lịch 
sử của những chuyển đổi triều đại và nhứng sự trỗi bật 
dậy của nhứng vùng tự trị. Để đề cao uy tín của mình 
đối với các thủ lĩnh khu vực khác, các thủ lĩnh Xailendra 
đã sử dụng tước hiệu Maharagia của Ấn Độ nhằm gây 
ra sự sợ hãi đối với các địch thủ. Ngoài ra, để nhằm 
đề cao quyền uy của mình, các thủ lĩnh Xailendra còn 
tiến hành các nghi lễ thần bí và đặc biệt, đã cho xây 
dựng những đền miếu kỳ vĩ. Thế nhưng, trên thực tế, 
các quốc vương Xailendra cúng như các quốc vương Giava 
khác không có khả năng thu vào quyền lực của mình 
toàn bộ Giava. Gân đây, chính Caxparit cũng đã phải rút 
ý kiến trước đây của mình cho rằng các quốc gia ở Trung 
Giava là nhứng hệ thống chính trị trung ương tập quyền. 
Chính cơ cấu xã hội truyền thống đã làm nẩy sinh ra 
kiểu nhà nước và thể chế nhà nước khá đặc biệt ở Giava: 
trong kỷ nguyên Xailendra. 


56 https://tieulun.hopto.org 


Theo các nhà nghiên cứu, xã hội Giava thời cổ là 
một thể chế kinh tế - xã hội tự lực mà buổi đầu của 
nó được đặc trưng bởi nhứng cụm làng (tiếng Giava là 
Wanusa) cùng có chung một chợ (pken). Mỗi cụm làng 
là nơi cư trú của "con cháu Wanua" (anak wanua) và được 
cai quản bởi hội đồng nhứng "người có tuổi" (tuha) hoặc 
những "người cha" (ràma) bình đẳng. Vị quan chức quan 
trọng nhất của cụm làng thường là người đứng đầu ban 
phụ trách nước của địa phương (hulair). Điều này chứng 
tỏ tầm quan trọng lớn lao của nông nghiệp lúa nước đối 
với kinh tế của các làng Giava. Chính nền kinh tế lúa 
nước đã khiến phải có sự hợp lực giữa các làng với nhau 
để cùng làm thủy lợi. Vì thế đã xuất hiện những khối 
cộng đồng liên làng mà người Giava gọi là Watek. Chức 
năng ban đầu của Watek chỉ bao hàm những công việc 
liên quan tới thủy lợi chứ chưa phải là một tổ chức hành 
chính. Mạng lưới thủy lợi phục vụ cho một vài cụm làng ' 
nằm dưới sự giám sát của thủ lĩnh địa phương (rakrayan). 
Như vậy Watek chỉ là một khu vực mang tính sinh thái 
do một thủ lĩnh cai quản. Vị thủ lĩnh này có quyền quyết 
định những nguồn vật chất {derwaya haji) và lao động 
(bwat haji) của Watek. Cũng như ở các nơi khác trong 
vùng Đông - Nam Á, uy quyền của các thủ lĩnh khu vực 
(rakrayan) được xác định bởi khả năng làm cho khu vực 
mình thịnh vượng và lôi cuốn được các làng phụ thuộc 
vào liên minh dưới quyền của mình. Một khi liên minh 
đó được thiết lập thì vị thủ lĩnh sẽ trở thành Ragia (vue) 
và làng của vị tù trưởng sẽ trở thành cung điện hoàng 
gia (craton). - 


https:/tieulun.hopto.org+ 





Như vậy, có thể hình dung ra bức tranh khái quát 
về cơ cấu xã hội Giava ở kỷ nguyên Xailendra như sau: 
cả vùng đông bằng Trung Giava được cấu thành từ các 
cụm làng và nhứng người nông dân chịu sự lãnh đạo 
của hội đồng những người có tuổi. Đến lượt mình, những 
người lãnh đạo làng này lại chịu dưới uy quyền của thủ 
lĩnh (racrayan) cai quản cả Watek - ban quản trị phụ 
trách thủy lợi của một cộng đông liên bang. Còn Ragia 
(vua) lại là những thủ lính địa phương đã quy tụ được 
tất cả các mạng lưới điều hành cả vùng Watek vào uy 
lực của mình. Dù có tự phong mình là đại vương 
(maharagia) hay không, các ragia đều ngang hàng với nhau 
về quyền lực và đều thuộc cấp thủ lĩnh địa phương như 
các racrayan. Thế nhưng giữa ragia và racrayan củng có 
sự phân biệt: nếu racrayan chỉ là ông chủ của mạng lưới 
thủy lợi thì ragia lại là nhứng racrayan đã thiết lập được 
địa vị của mình thông qua sự bảo trợ của những làng 
phụ thuộc trong khu vực. Chính các quan chức dưới quyền 
tập hợp lại như một triều đình đã thân thánh hóa và 
hợp pháp hóa uy quyền của ragia bằng những nghỉ lễ. 
Nhờ cố gắng của các quan chức dưới quyền, ragia có thêm 
một danh uy nửa - thủ lĩnh các nghi lễ. Tuy vậy, sự 
thành công của ragia hoàn toàn tùy thuộc vào kết quả 
của chính sách kinh tế và hành chính: có tạo ra được 
sản phẩm thặng dự để chu cấp cho đội ngủ các thây 
tư tế, các quan thư lại, xây dựng đền đài và tổ chức 
các nghỉ thức và điều hành mạng lưới hoạt động của 
cả liên minh hay không. Mặc dù vị thủ lĩnh Giava nào 
đó có tự phong là đại vương (maharagia) và được nhứng 
thủ lĩnh khu vực khác công nhận uy quyền của ông ta 

https://tieulun.hopto.org 
B8 ˆ 


dưới hình thức này hay hình thức khác, thì cuối cùng 
sức mạnh của vị đại vương ấy đều bất nguồn từ khả 
năng nấm giứ quyền Watek đối với mạng lưới Wanua (cụm 
làng). Như vậy, maharagia (đại vương) của Trung Giava, 
tựu chung, chỉ là một thủ lĩnh địa phương (racrayan) quan 
trọng. 


Một bia ký năm 907 phát hiện tại Kedu (Trung Giava) 
có liệt kê ra tám vị tổ tiên của vua Xri Maharagia Balitung 
và tất cả, trừ vị vua đầu là Xangiaya, đều mang danh 
hiệu Racrayan, và cả tám vị đó đầu được gọi là mabaragia. 
Thế nhưng, trong bia ký năm 732, Xangiaya vừa được 
tôn phong là racrayan vùng Mataram vừa mang danh hiệu 
ratu (tiếng Giava chỉ maharagia). Sáu bia ký có niên đại 
872-880 của Maharagia Racrayan vùng Kayuoangi, tìm thấy 
ở Polengan (gần Yogyacacta) cung cấp cho chúng ta nhiều 
tư liệu về thể chế nhà nước Trung Giava thời kỳ này. 
Các bia ký này nói tới việc vào năm 872 một racrayan 
của Xirican tên là Pu Racap được Maharagia Racrayan 
của Kayuoangi ban thưởng đất đai. Pu Racap đã đáp lại 
ân huệ đó bằng cách dựng một đèn thờ (prasada) và cấp 
cho đền thờ đó một khoảnh đất thuộc quyền mình để 
sử dụng miễn thuế. Cúng theo các bia ký, vào năm 876, 
racrayan khác tên là Paga Wesi cũng hiến đất của mình 
cho đền thờ đó. Đáp lại, Racrayan Pu Racap gửi quà biếu 
tới Paga Wesi vào năm 877. Nhứng bỉa ký còn cho biết, 
đất do các thủ lĩnh hiếm cho đền chùa đều là đất tự 
do, không canh tác mà bọ mua lại của làng thông qua 
hội đồng "những người có tuổi", 


Nhứng bia ký Polengan phần nào mô tả khá rõ một 
cơ cấu liên mình giứa các thủ lĩnh ở Trung Giava: Racrayan 
BEDANIUELEUTIEEUÁN D 


của Kayuoangi dường như có uy quyền lớn về chính trị 
đốt với Racrayan của Xirican. Trong khí đó, Racrayan Paga 
Wesi lại là đồng minh của Racrayan vùng Xirican. Kiểu 
liên minh của Giava kỷ nguyên Xailendra, về cơ bản, giống 
như kết cấu nhà nước Holinh của Giava mà các tài liệu 
Trung Quốc đã mô tả. 


Như Holinh, Xailendra cũng là quốc gia liền mỉnh 
đa trung tâm quyền lực - ít nhất là có ba trung tâm 
đã được nhắc tới trong các bia ký. Chắc chắn là còn 
nhứng trung tâm quyền lực khác nứa đã song song tôn 
tại với Xailendra nhưng không được ghi vào các bia ký. 
Ngay bia ký Balitung năm 907 cũng đã nhắc tới các thủ 
lĩnh không thuộc dòng Xailendra mà thuộc các thế hệ 
sau của Xangiaya. Trong khi đó, vào thời gọi là ký nguyên 
Xailendra (thế kỷ VIII - IX) quyền lực chính trị trung 
ương chỉ là một cố gắng và cấu trúc lãnh đạo là một 
dòng thay đổi Hên tục. Chỉ từ thế kỷ X mới xuất hiện 
sự tập trung quyền lực ở mức độ cao hơn vào một craton 
duy nhất. 


Mặc dù còn _ nhiều vấn đề chưa rõ và “hi có tư 
liệu, các nhà khoa học đã dựng lại lịch sử ký nguyên 
Xailendra theo nhứng thời kỳ như sau. Thoạt tiên những 
thủ lĩnh Xailendra nổi lên chỉ như những thủ lĩnh địa 
phương của một Watek mạnh ở Trung Giava vào đầu thế 
kỷ VII. Dan dân, các thủ lĩnh Xailendra này lập nên được 
một mạng lưới liên kết giữa các racrayan trên watek. 
Sang thế kỷ VIII, Xailendra ở Trung Giava đã trở thành 
vị trí quan trọng không chỉ về chính trị mà còn cả về 
văn hóa đối với toàn Giava. Trong khi đó, vào khoảng 
năm 732, Xangiaya nổi lên như Racgaxanyàunhfor2tto 


3 


(vua) của Mataram. Chỉ một thời gian ngắn sau, vào giữa _ 
thế kỷ VIII, thủ lĩnh Xailendra theo Phật giáo đã át hẳn 
đồng Xangiaya theo Ấn Độ giáo và quy tụ trung tâm của 
mình vào khu vực đồng bằng Kedu ở Trung Giava. Vào 
thời kỳ này, các thủ nh Xailendra tự xưng là đại vương 
(maharagia) và cho xây dựng đền Bôrôbudu kỳ vĩ cùng 
các đền thờ Phật giáo khác. Giờ đây, Trung Giava của 
vương triều Xailendra trở thành trung tâm hành hương 
Phật giáo và trung tâm Phật học lớn có tâm cỡ quốc 
tế. Công việc bảo trợ Phật giáo phần nào gắn kết Xailendra 
với đế chế biển Xrivigiaya khi ấy đã làm chủ không chỉ 
Xumatơra, vùng ven biển bán đão Mã Lai mà cả nhứng 
vùng cửa sông rộng lớn của bờ biển Tây Giava. Vì cùng 
sùng kính đạo Phật, nên suốt thế kỷ VIII hai quốc gia 
này có những quan hệ hứu hảo với nhau. Những Phật 
tử đi hành hương của nước ngoài cũng như các Phật tử 
của Xailendra và Xrivigiaya đã luôn qua lại trao đổi và 
thăm viếng các di tích Phật giáo ở cả hai nơi. Sang thế 
kỷ IX những mối quan hệ tôn giáo và văn hóa giửa 
Xrivigiaya và Xailendra càng trở nên mạnh mẽ hơn, sâu 
rộng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà nghiên 
cứu gọi thế kỷ IX trong lịch sử quan hệ giửa hai quốc 
gia Phật giáo hải đảo này là "kỷ nguyên cảm thông tốt 
đẹp". Sự đối thoại về văn hóa giữa hai nước đã có tác 
động mạnh tới nền nghệ thuật Phật giáo ủ cả Xumatdra 
cũng như Giava và bánh đảo Mã Lai và đã tạo ra một. 
phong cách chung ở cả hai quốc gia. Cùng với nhứng 
quan hệ văn hóa tốt đẹp, các đại vương của cả hai nước 
càng củng cố nhứng mối quan hệ chính trị với nhau thông 
qua con đường hôn nhân. 


hftps://tieulun.hopto.otu 





Một trong nhứng nguyên nhân quan trọng khiến cho 
Xailendra và Xrivigiaya xích lại với nhau trong suốt "kỷ 
nguyên cảm thông tốt đẹp" vào hai thế kỹ VIII và IX 
là sự gắn kết kinh tế. Nền kinh tế lúa nước cũng như 
ngưồn tài nguyễn hương liệu của Trung Giava cung cấp 
thóc gạo và sản phẩm trao đổi cho Xrivigiaya buôn bán 
với thương nhân nước ngoài tại các cảng quốc tế của 
mình. Ngược lại, nhờ có mạng lưới thư mua nguyên liệu 
của Xrivigiaya, các sản vật của iava mới được khai thác 
triệt để. 

Thế nhưng, những quan hệ tốt đẹp đó bị cắt đứt 
vào đầu thế kỷ X, khi vương triều Xailendra ở Trung 
Giava suy yếu nhường chỗ cho sự hưng khởi của một 
vương triều theo Ấn Độ giáo ở Đông Giava. 


Dù chỉ hứng khởi trong một thời gian không dài (hai 
thế kỷ VHI và -'DQ) triều đại Xailendra ở Trung Giava 
đã để lại cho các vương triều Giavn tiếp sau cả một di 
sản lớn về cách điều hành tổ chức quốc gia đối với một 
xã hội bị xé nhỏ ra thành từng địa phương độc lập do 
các thủ lĩnh lãnh đạo. Để xây dựng một chính quyền 
tập trung, tuy chỉ mới ở bước đầu, các thủ lĩnh dòng 
Xailendra đã triệt để áp dụng quan niệm vương quyền 
của Ấn Độ thông qua danh hiệu đại vương (maharagia). 
Các vua Xailendra đã phát huy được đến mức tối đa hiệu 
lực của việc bảo trợ cho các đền miếu để làm cơ sở hợp 
pháp hóa uy quyền cũng như thủ đô của minh. Nhờ xây 
dựng đền miếu mà những mạng lưới liên kết giửa vua 
với các thủ linh bắt đầu đi vào hoạt động để tạo ra một 
khối liên mính lớn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế và 
văn hóa. Nhứng bài học của Xailendra trong buổi đầu 


62 https://tieulun.hopto.org 





xây dựng quốc gia tập quyền đã được các vương triều 
Giava sau này hoàn thiện và áp dụng thành công. 


Thế nhưng, di sản lớn nhất mà Xailendra đã để lại . 
cho Inđônexia và cho cả nhân loại không phải là những 
bài học về tổ chức nhà nước mà là nhứng đền đài kỳ 
ví. Những đền thờ Phật giáo mà các vua Xailendra đã 
cho xây dựng để nhằm củng cố vương quyền của mình, 
giờ đây đã trở thành những di sản văn hóa nghệ thuật 
vào loại giá trị nhất của Inđônêxia. Trong số những đền 
tháp mà vương triều Xailendra xây dựng, một số quần 
thể kiến trúc ở Prambanam và ở Kedu, đặc biệt là đền 
Bôrôbuđu đã trở thành nhứng kỳ quan của cả nhân loại. 


https://tieulun.hopto.o88 





TỪ MATARAM TỚI XINGHAXAR] 


Ngay từ giứa thế kỷ VIII, tại vùng phía nam của 
Trung Giava đã xuất biện một vương triêu hùng mạnh - 
vương triều Mataram - do một tù trưởng có tên là Xangiaya 
lập nên. Tài liệu sớm nhất cho chúng ta biết về Xangiaya 
và vương triều Mataram là bia ký Xanggan có niên đại 
năm 732. Bia ký có nói tới việc Xangiaya dựng một linga 
trên núi để ca tụng các thần Siva, Brahama, Visnu và 
cầu khấn sự bất tử. Trong bia ký, Xangiaya được coi là 
đại điện gần gũi hiện sống lúc đó của các tổ tiên đảo 
Yàvadvipa (Giava) và là người bảo trợ cho "thánh địa thờ 
thần Siav". Bia ký còn cho biết, sau đó, Xangiaya đã chỉnh 
phục quốc vương (ragia) láng gièng và đem lại hòa bình 
thịnh vượng cho mọi người. Về vị vua mới, bia ký viết: 
"Đức vua có tên là Xri Xangiaya, con trai những thủ lĩnh 
của Yàvadvipa, được các nhà hiền triết tỉnh thông các 
trước tác của Ấn Độ tôn sùng. Ngài đã chỉnh phục được 
rất nhiều quốc vương láng giềng và vinh quang của Ngài 
rực rỡ như mặt trời tỏa sáng ra tứ phương. Ngài trị 
vì mảnh đất có sóng đại dương bao quanh và có núi vươn 


Một tấm bia bằng chứ Phạn có niên đại 760 ghi 
lại việc vua Gagiayana, con trai vua Devasingha - người 


64 https://tieulun.hopto.org 





trị vì đô thành (craton) Cangiuruhan ở vùng cao nguyên 
thượng lưu sông Branta, đã xây một ngôi đền thờ vị hiền 
triết Agaxtya của Ấn- Độ. Các nhà nghiên cứu cho rằng 
Gagiayana thuộc dòng Xangiaya đã phải bỏ chạy tới vùng 
Branta ở Đông Giava ngay sau năm 732 để tránh vương 
triều Phật giáo. 


Thế. nhưng, chỉ đến khi vị vua Balitung xuất hiện 
vào đầu thế kỷ X, vương triều Mataram mới thực sự làm 
bá chủ cả miền Trung và Đông Giava. Vốn là thủ lĩnh 
vùng Oatucura, nhờ quan hệ hôn nhân, Balitung đã nắm - 
được quyền hành ở Trung Giava. Chính trong các văn 
bia của ông (từ năm 898 đến năm 910), cái tên Mataram 
lần đầu xuất hiện và được xác định là nguồn gốc từ khi 
vụa Xangiaya lên ngôi, 

Vua nối nghiệp Balitung vào khoảng năm 915 là Đacxa. 
Cũng như Balitung, vị tân vương này nắm quyền lực ở 
cá miền Trung và miền Đông Giava. Chính Đacza là người 
đã cho xây ngôi đền thờ khổng lồ Lôrô GiÔônggrang ở 
Prambanan để làm mộ phần tổ tiên. 


Sau Đacxa, triều đình Mataram ở Trung Giava có 
những sự cố bất ổn khiến các vua liên tiếp thay nhau 
trị vì chỉ trong một thời gian rất ngắn để rồi đến năm 
929, Xinđoc lên ngôi, rời đô về Đông Giava. Với việc rời 
đô về Đông Giava, lịch sử vương triều Mataram bước sang 
một trang mới. Từ đây trở đi, trung tâm chính trị, kinh 
tế và văn hóa của Giava hoàn toàn chuyển hẳn về phía 
đông của hòn đảo. 

Cho đến nay, các nhà khoa học có nhiều ý kiến trong 
việc lý giải vì sao vùng Trung Giava lại bị mất vai trò 

htfps://tieulun.hopto,org 





trung tâm để nhường chỗ cho Đông Giava. Theo ý kiến 
của Caxparit thì Đông Giava có vị thế tiện lợi hơn trong 
việc mở cửa buôn bán với quốc tế. Nhứng sự kiện lịch 
sử đã chứng minh rằng, sau khi về Đông Giava, vua Xinđoc 
đã kiểm soát được tất cả việc buôn bán hương liệu ở 
phía đông quân đảo mà không cần thông qua các cảng 
của Xrivigiaya. Điều này đã khiến các vua Xrivigiaya gốc 
Xailendra lúc đó lo lắng. Vì thế mà quân đội Xrivigiaya 
đã tấn công Đông Giava. Thế nhưng, đội quản của 
Xrivigiaya, sau khi vào sâu trong đất liền, đã bị Xindoc 
đánh bại vào năm 928-929, 


Nhưng những phát hiện khảo cổ học vào cuối những 
năm 70 đầu những năm 80 đã chứng tỏ, dù đô thành 
có nằm hơi sâu trong lục địa, vùng Trung Giava vẫn có 
đầy đủ cơ sở để phát triển thương mại (cả nội thương 
và ngoại thương). Hơn thế nửa, địa thế của Trung Giava 
an toàn hơn so với Đông Giava mỗi khí có kẻ thù tấn 
công. 


Một ý kiến khác cho rằng, sở dĩ Xinđoc phải rời 
đô về phía đông vì Trung Giava đã kiệt lực vì suốt hai 
thế kỷ (từ đầu thế kỷ VIII đến đầu thế kỷ X) các vua 
chúa đưa nhau xây cất đền đài, miếu mạo. Trong khi 
đó, các nhà nghiên cứu đã chứng minh, việc xây dựng 
đền miếu không trở thành gánh nặng đối với người dân. 
Trước hết, các đền miếu không phải do một triều vua 
nào đó xây lên mà do nhiều thủ lĩnh khác nhau trong 
liên minh cùng giúp vào. Trong khi xây dựng đền miếu, 
không phải toàn dân được huy động tới mà chỉ một số 
tốp thợ chuyên môn cùng nhứng người đi lao động công 
ích cho các tù trưởng đóng góp cử tới làm việc mà thôi. 
8 https://tieulun.hopto.org 





Hơn thế nữa, việc xây dựng thường được tiến hành hàng 
năm vào nhứng lúc nông nhàn. 


Còn các nhà khoa học người GŒiava lại dựa vào đã 
sử để nêu giả thuyết cho rằng, truyền thống có tính 
chu kỳ cứ sau bốn triều vua phải dời đô một lần là 
nguyên nhân khiến Xinđoc chuyển về Đông Giava. Theo 
quan niệm truyền thống của người Giava, nếu hết một 
chu kỳ mà không chuyển đô thì tai họa thế nào cũng 
sẽ ập xuống. Và, điều đó, theo các nhà sử học người 
Giava, đã diễn ra trong lịch sử Giava cho đến trước thế 
kỷ XIV. 


“Thế nhưng, các nguồn tài liệu khác nhau đều khẳng 
định một điều là vào phần tư đầu của thế kỷ X đã xẩy 
ra một tai biến lớn ở Trung Giava - một trận động đất 
hay núi lửa. Những trận mưa tro và đất lở đã tạm khời 
biến hai vùng đồng bằng trù phú Kedu và Mataram không 
thể ở và canh tác được. Rất cỗ thể, thâm họa do thiên 
nhiên gây ra này đã khiến vương triều Mataram phải chuyển 
đô sang Đông Giava. 

Xét về nhiều mặt, Đông Giava có những cơ sở để 
các vua Mataram mở rộng và tập trung được quyền lực 
vào tay mình. Trước hết, Đông Giava có những đồng bằng 
rộng hơn Trung Giava và thưa dân. Do đó, sẽ có nhiều 
đất trống để các vua Mataram mở rộng lãnh địa và củng 
cố cơ sở kinh tế của mình. Bên cạnh những đồng lúa 
rộng, hai dòng sông Branta và Xôlô đã trở thành một 
mạng lưới giao thông đường thủy thuận lợi cho việc chở 
vật phẩm từ các vùng sâu ra các cảng để buôn cá và 
ngược lại hàng hóa từ vùng ven biển củng dễ nhập sâu 


hftps://tieulun.hopto.Oftg+ 





vào các vùng xa bên trong. Tất cá những điêu kiện thuận 
lợi đó đã giúp các vua Mataram nhanh chóng củng cố 
được cơ sở kinh tế nông nghiệp và kiếm soát được ngoại 
thương một cách trực tiếp hơn so với các vua chúa trước 
đó ở Trung Giava. Chính vì thế mà chỉ sau một thời 
gian ngắn các vua chứa ở Đông Giava đã trở nên giầu 
có, hùng mạnh và tự mình đủ sức xây dựng nhiều công 
trình tôn giáo. 


Mặc đầu là cháu nội của vua Đacxa, cho đến tận 
đầu thế kỷ XIII, Xinđoc luôn được coi là người sáng lập 
ra vương triều ở Đông Giava với vương hiệu là Icana. 
Dưới thời trị vì của vua Xindoc, theo sử liệu, hoạt động 
văn học, nghệ thuật và tôn giáo được khích lệ và phát 
triển. Một loạt đên thờ Ấn Độ giáo như Belahan Gunung, 
Xangariti... đã mọc lên; tập sử thi Ramayana của Ấn Độ 
được biên soạn ra tiếng Giava, một loạt những khảo luận 
về phù chú của Đạo Phật được biên khảo và tập hợp 
lại... 

Năm 947, Xinđdoc truyền ngôi cho con gái là 
lcanatungavigiaya, sau đó nứ hoàng Icanatungavigiaya lại 
truyền ngôi cho con trai là Makutavamcavacdana. Về cả 
hai triều vua tiếp sau Xindoc, chúng ta không biết gì 
ngoài việc vua Makutavamecavacdana gả con gái tên là 
Mahendradatta cho một hoàng thân sau này là vua Udayana 
của Bali. Cuộc hôn nhân này đã tạo điều kiện thuận lợi 
chọ văn hóa Ấn Độ thâm nhập mạnh hơn vào hòn đảo 
Bali và đã sinh ra vị vua Airơlanga của Giavn sau này. 

Trên đảo Bali, ngay từ thế kỷ VIII-IX đã có những 
dấu tích Phật giáo. Khi Xinđoc lên ngôi ở Giava, ủ Bali 


https://tieulun.hopto.or 
68 p p g 





cũng xuất hiện những bia ký nói về một quốc vương tên 
là Ứgraxena (915-942) trị vì ở Xunhamandava. 


Vào khoảng năm 981, con trai hoặc con rể của 
Makutavamcavacdana lên ngôi vua ở Đông Giava. Với vị 
tân vương này, bắt đầu một thời kỳ chiến tranh và thù 
địch giữa Đông Giava và Xrivigiaya. Kết quả là một 
thảm họa đã đến với Đông Giava: năm 1006 quân đội 
Xrivigiaya đã tấn công thiêu hủy đô thành và giết chết 
tất cả triều thần và vua. Vào thời gian đó Airơlanga 
mới 16 tuổi và đang có mặt tại triều đình Đông Giava 
để chuẩn bị làm lễ đính hôn với con gấi của vua 
Dhacmanangxa Telu. Airơlanga phải trốn lên núi Vanagiri 
bốn năm trời với các ẩn sĩ. Năm 1010, một số nhân sĩ 
và nhứng đạo sĩ Bàlamôn lên núi mời Airơlanga vê nối 
nghiệp bố vợ, và năm I1019 Airdlanga được tấn phong 
với vương hiệu Rake Halu Xri Lokexvara Thacmavamxa 
Airdlanga Anantavikramattungadeva. Lúc này, quyền lực 
của Airơlanga chỉ đóng khung trong một địa phương nhỏ, 
Chỉ mười sáu năm sau, vị tân quân mới khôi phục lại 
được lãnh địa cũ của vương triều Mataram ở Đông Giava. 


Sau khi đã phục hồi lại được quyền lực, Airơlanga 
bắt đầu những cuộc viễn chỉnh mở rộng lãnh thể. Năm 
1030, ông tấn công thú lĩnh Bhishmaprabhava; năm 1031, 
ông chiến thắng thủ lĩnh Adhamapanuda và thiêu hủy 
hoàng cung của thủ lính này; năm 1032, ông trừ diệt 
một nứ hoàng “có sức mạnh phi thường" và đốt phá khắp 
miền Nam "như một con rắn phun lửa", năm 1033, ông 
đánh bại vua xứ Oengke khiến vị vựa này phải "chạy trốn, 
bỏ lại vợ con, của cải, xe cộ", và cuối cùng, cứng bị quân 
lính bất và giết chết. 

hffps.//tleulun.hopto.org 





Năm 1037, sau khi tiêu diệt các địch thủ, Airơlanga 
"lên ngự trên ngai có chạm hình sư tử và dát đầy châu 
báu" tại đô thành Caharipan của mình ở miền Đông. Từ 
đó, vương triều Mataram bước sang một giai đoạn hòa 
bình và thịnh vượng. Để giữ quan hệ tốt với Xrivigiaya, 
năm 1030, Airdlanga lấy con gái vua nước này là 
Xamgramarogiaya làm vợ và năm 1035 lập một tu viện 
mang tên Xrivigiayacrama. 


Sau khi đã "thiết lập lại đế chế" và củng cố quyên 
lực của mình đối với toàn bộ Giava và Bali, vị tân vương 
bắt tay vào việc phát triển các tiềm lực kinh tế của đất 
nước. Mặc đầu Xrivigiaya vẫn kiểm soát và làm chủ phía 
tây quân đảo, Giava cũng củng cố được những mi quan 
hệ thương mại với các bạn hàng nước ngoài: người Eling 
(người Ấn Độ ở Calinga), người Arya (người Ấn Độ dòng 
Arya), người Gola (ở vùng Bengan), người 5Singala (người 
Xri Lanca), người Cholica (người Chôla ở Ấn Ðộ), người 
Môn (ỡ Mianma và Thái Lan), người Dravida (ở Ấn Độ), 
người Kmia (người Khơme), người Champa (người Chàm) 
đều đến các cửa sông Branta và các vùng đất của Airơlanga. 

Nhờ có quyền lực tập trung trong tay, nhờ có tiềm 
lực kinh tế mạnh, Airdìanga đã cúng cố được những mạng 
lưới thủy lợi lớn để phát triển nông nghiệp lúa nước. 
Bia ký năm 1037 của Airơlanga cho biết, nước sông Branta 
dâng cao làm vỡ các đập chắn, cuốn trôi nhiều làng mạc 
và làm cho thuyền bè không thể vào cảng được. Các thủ 
lĩnh địa phương cố hết sức mà không sao chế ngự được 
dòng sông. Vua Airơlanga, bằng tiền tài và nhân lực của 
mình, đã cho đắp hai con đê lớn - một việc mà các vua 
trước đó ở Trung và Đông Giava không thể làm được. 


70 - https://tieulun.hopto.org 


Nhờ hai con đê, nền nông nghiệp ở Đông Giava có cơ 
sở phát triển mạnh hơn. Và ngược lại, thông qua việc 
bảo trợ cho các hệ thống thủy lợi, uy quyền của Airơlanga 
ngày càng được củng cố. Nhờ sự quản lý ở quy mô lớn 
và có sự bảo trợ của chính quyền trung ương, những 
hệ thống thủy lợi đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự 
phát triển nông nghiệp trên các cánh đồng (xawah) ở 
các vùng đồng bằng hai con sông Branta và Xôlô và đảm 
bảo cho thuyền bè có thể dễ dàng đi lại trên sông. 


Không phải ngẫu nhiên mà các vua chúa Đông Giava. 
và đặc biệt là Airơlanga lại đồn tất cả tâm sức của mình 
ra để củng cố hệ thống thủy lợi. Các tài liệu bia ký nói 
rất nhiều về sự hưng dử của dòng sông Branta và vê 
lịch sử trị thủy dòng sông này suốt từ thế kỷ V tới tận 
thế kỷ XIV. Nếu như trước thế ký X, việc làm thủy lợi 
và trị thủy sông Branta chủ yếu do các địa phương đơn 
lễ tự làm trong địa hạt của mình, vì thế mà kết quả 
không được là bao. Chỉ dưới triều đại của Airơlanga và 
các vua sau đó, việc trị thủy mới mang tính hệ thông 
và mới có hiệu quả. Vào năm 804, một con đề được đấp 
và một đòng kênh được đào dưới sự chỉ huy của chức 
sắc các làng để nối liền sông Haringing với dòng sông 
lớn Canto chảy từ núi lửa Kelut rồi để vào sông Branta 
ở Esctoxono. Năm 921, dưới sự bảo trợ của vua Tulodong 
(919-921) các làng lại một lần nửa củng cố hệ thống 
thủy lợi đó. Mấy thế kỷ sau, vào năm 1350, một bia ký 
có nói tới việc các vua Magiapahit cho làm lại con đê 
vào năm 804 vì nó không đủ sức cản được lũ lụt vào 
mùa nước. Sau khi làm lại, theo bia ký, con đề "giờ đây 
vứng chắc đến nỗi có thể tồn tại vĩnh cửu cho tất cả 


https://tieulun.hopto.orđ1 





mọi người ở vùng đồng bằng phía đông Daha (Cadiri)". 
Bia ký Haringing còn cho biết, sau khi khánh thành, "những 
hội lễ dòng kênh" được tổ chức lớn suốt ba ngày liền 
và một ngôi đền được xây dựng ở ngay thượng nguồn 
sông Haringing trên núi Kelut để ghỉ nhớ sự kiện trọng 
đại này. 


Những tư liệu về ngôi đền trên núi Kelut và nhứng 
hội lễ dòng kênh mà bia ký Haringing ghi lại đã giúp 
các nhà khoa học hiểu rõ thêm về những "hồ tắm" mà 
các vua Đông Giava cho xây dựng rất nhiều để thờ phụng 
tổ tiên và các thần núi. Không còn nghỉ ngờ gì, các "hồ 
tắm" còn có chức nàng là nhửng trung tâm thờ phụng 
các hệ thống thủy lợi và là nơi tiến hành các nghi lễ 
liên quan tới nước. 

Như vậy, nếu so với những tiền bối của mình ở Trung 
Giava, các vua Đông Giava vào thế ký X-XI đã có một 
vai trò lớn hơn và thực sự là những thủ lính kinh tế 
kiếm soát cả hai nh vực chính: nông nghiệp và thương 
mại chứ không chỉ thuần túy có vai trò thủ lĩnh về tỉnh 
thần như các vưa Xailendra. 

Không chỉ trong lĩnh vực quản lý quốc gia và phát 
triển kinh tế, từ thế kỷ X trở đi cho đến khi Hồi giáo 
thâm nhập, các mặt văn hóa nghệ thuật của Giava đã 
chuyển sang một bước ngoặt mới. Từ nay. các vua chúa 
Giava cởi mở hơn chứ không nhất nhất theo một hệ tư 
tưởng này hay hệ tôn giáo khác. Tất cả nhứng yếu tố 
ngoại nhập đả hòa trộn cùng các sắc thái địa phương 
để tạo ra một nền văn hóa của Giava. Giờ đây, các trí 
thức Giava không chỉ học Ấn Độ qua sách vở và chứ 


T2 https://tieulun.hopto.org 


viết Ấn Độ mà đã biên soạn, dịch nhứng tác phẩm gốc 
sang tiếng mẹ đẻ của mình. Các bia ký của Airơianga 
cho biết, cả ba giáo phái là Saivn (Siva giáo) 3ognta 
(Phật giáo) và Rishi (giáo phái khổ hạnh) đều có mặt 
và phát triển ở Giava. Đặc tính hỗn dung này được 
phản ánh rõ trong các lính vực văn hóa, nghệ thuật 
khác nhau. 


Triều đại Airơlanga là thời kỳ phát triển rực rở của 
văn học Giava. Nhiều tác phẩm văn học và kinh điển 
tôn giáo của Ấn Độ đã được dịch và biên soạn ra thể 
ngứ. Đặc biệt, vào thời kỳ này đã xuất hiện một thi sĩ 
dân tộc nổi tiếng - nhà thơ Cacva. Ông đã sáng tác vào 
năm 1035 tác phẩm thơ đặc sắc: Arjunavivaha ("cuộc hôn 
nhản của Arijuna") ca ngợi cuộc tình duyên giửa vua 
Airơlanga và công chúa đảo Xumatdra. 

Trước khi chết, Airianen đã chí: đời đất nước thành 
hai vương quốc Giangaia và Pangiahi Vượng quốc Ciangala 
d phía đông với kinh đô là Cahuripan. Pangiaiw ở phía 
tây, thường gọi lt Cadiri với thủ đè ở Đaha, gồm các 
cung điện ở Cadiri và Madium cùng một cửa ngõ ra biến 
dở vịnh Xurabaya. Cho đến nay, việc Airơlanga, một ông 
vua hoạt động suốt đời cho sự thống nhất quốc gia. phải 
chia đôi đất nước vẫn còn là một bí ẩn Các nhà khoa 
học phỏng đoán vì không có con với chính cung, Airơlanga 
buộc phải chia đất nước làm hai quốc gia cho hai con 
trai của các thứ phi để đã phòng sự tranh chấp giớứa 
chứng sau khi ông chết. Airglanga tuất năœn L049 và được 
tai táng tại mỘt nơi gọi l> "hồ: tắn Pelahan' ở sườn 
phía đông mút Penranggugmn. 


https:/tieulun.hopto.or3 





Từ sau khi Airdlanga qua đời, có rất ít tài liệu nói 
về Giava. Những tài liệu của Trung Quốc thế kỳ XI không 
nói tới việc vương quốc của Airơlanga bị chia làm hai 
quốc gia mà chỉ nói tới Cadiri. Chắc hẳn, Cadiri vào thời 
kỳ này là quốc gia duy nhất có những quan hệ quốc tế 
vì chiếm cứ được hầu hết các hải cảng quan trọng ở 
Giava và là vương triều duy nhất để lại bia ký. Mạc đầu 
vậy, các bia ký của Cadiri chỉ cho biết về tên các vua 
chứ không cung cấp gì về nhứng sự kiện lịch sử cả. 

Tuy nói rất ít về nội tình đất nước, nhưng các bia 
ký đều ghi nhận Cadiri là một quốc gia rộng lớn bao 
trùm lên không chỉ Đông Giava mà còn cả Bali và có 
nhứng quan hệ buôn bán lớn với nước ngoài, đặc biệt 
là với phương Tây. Vào thế kỷ XI, hương liệu của Đông - 
Nam Á đã trở thành phổ biến ở châu Âu: người ta dùng 
hồ tiêu, gừng, quế, đường mía, đỉnh hương và nhục đậu 
khấu để làm thuốc chứa bệnh. Hơn thế nửa, hương liệu 
Đông -'Nam Á còn được dùng nhiều và được ưa thích 
trong nhứng bứa ăn của người Âu. Trong con mắt của 
người Âu, cái tên Giava trở thành đồng nghĩa với hương 
liệu. , 

Trong suốt thế kỷ XII các thương nhân ở bờ biển 
Giava tiến hành hai kiểu ngoại thương: 1) Buên bán với 
phương Đông và phương Tây (chủ yếu với Ấn Độ và Trung 
Quếc) bằng hương liệu và các hàng hóa khác. 2) Xuất 
thóc gạo tới Molucca và các nơi khác ở phía đông và 
tây quần đảo để đổi lấy hương liệu và vải vóc. 

Sở di Giava thành công như một nhân tố trung gian 
trong việc buôn bán hương liệu với nước ngoài là nhờ 


T4 https://tieulun.hopto.org 


Giava đã thiết lập được mối quan hệ phụ thuộc qua lại 
giửa mình với các đảo phía đông của quần đảo. Việc buôn 
bán hương liệu thành công ở Giava đã kích thích người 
dân ở các đảo khác gia tăng sản xuất hương liệu. 

Đổi lại, Giava đã xuất lứa gạo cho các đảo đó và 
tăng cường việc buôn bán với người nước ngoài tại các 
cảng của mình. Nhứng sản phẩm mà Macco Polo ghi là 
của Giava vào cuối thế kỷ XIII chính là những thứ mà 
Giava trao đổi với các đảo: gỗ vàng (dùng làm thuốc nhuộm 
màu đỏ), kim cương là từ Tây Bocneo, trầm hương - từ 
Timo, nhục đậu khấu - từ Banda và Molucca và bồ tiêu - 
từ Bắc và Đông đảo Xumatdra. Macco Polo viết: "Giava 
rất giầu có và sản xuất ra mọi loại hương liệu. Các thương 
nhân thường xuyên qua lại đó để mua bán những hàng 
hóa đất tiền và thu được rất nhiều lợi nhuận. Quả thực, 
của cải của hòn đảo này nhiều đến nỗi không thể nói 
hết". 

Vào thế kỷ XĨII người Trung Quốc củng nhập khẩu, 
với số lượng lớn, hương liệu của Giava. Mạc đâu có mua 
cả hồ tiêu của Bắc Xumatdra, nhưng Giava vẫn là bạn 
hàng chính của Trung Quốc trong buôn bán hồ tiêu. Đối 
với người Trung Quốc, hồ tiêu Giava tuy không ngon bằng 
hồ tiêu sản xuất ở vùng ven biển Malaba (Ấn Độ), nhưng 
lại rẻ hơn và tiện lợi hơn trong việc chuyên chở. Các 
vua Đông Giava đã kiểm soát toàn bộ các nguồn hồ tiêu 
ở quân đảo để buôn bán với người Trung Quốc. 


Đầu thế kỷ XII là thời kỳ đánh dấu bước đầu suy 
sụp của Cadiri. Vào cuối triều đại của Critagiaya, một 
phân tử phiêu lưu tên là Angrốc, sau khi chiếm quyền 


hfttps://tieulun.hopto.orgs 


cai trị ở Tumapen, đã chỉnh phục xứ Giangala củ và nổi 
dậy chống lại quốc vương Cadiri. Đến năm 1229 thì Cadiri 
hoàn toàn thuộc về Angrốc. Với sự xuất hiện của Angrốc, 
lịch sử Giava bước sang một thời kỳ mới. 


Phần lớn lịch sử Giava thời kỳ này được phản ánh 
trong bai tập sử bằng ngôn ngứ Giava biên soạn vào cuối 
thế kỷ XV: Nagaracritagama của Prapancha và Pacratfon. 
Theo hai bộ sử trên, bố mẹ Angrốc vốn là người làm 
ruộng, nhưng sau này ông ta tự nhận là con của Siva - 
vua núi (5iva Girindra). Thời niên thiếu, Angrốc từng 
làm tướng cướp, về sau ra giúp việc cho Tungun Amutung - 
tổng trấn Tumapen. Angrốc đã giết vị tổng trấn này và 
cướp vợ ông ta rồi củng cố căn cứ của mình ở núi Cavi. 
Thừa lúc xảy ra xung đột giữa vua Critagiaya của Cadiri 
và các tăng lứ, những người ủng hộ Angrốc đã phong 
ông làm vua dưới vương hiệu Radaxa. Năm 1222, Radaxa 
uy hiếp Cadiri và đánh một trận quyết định ở Gaute. 
Vụa Critagiaya bỏ chạy và Cadiri bị sáp nhập vào Tumapen 
về sau thường được gọi là Xinghaxari (lấy tên thủ đô ˆ 
Xinghaxari để gọi tên vương quốc). Sau sáu năm trị vì 
yên ổn, vào năm 1327, Radaxa bị Anuxapati, con của hoàng 
hậu Đêde (vợ tổng trấn Tumapen bị Angrốc cướp) và người 
chồng cú giết để báo thù cho cha. Anuxapati lên ngôi 
và trị vì cho đến năm 1240. Vào năm đó, trong một cuộc 
chọi gà, ông bị Tôdaya - con của Radaxa với một người 
vợ lẽ - giết. Chỉ mấy tháng sau, vị tân vương lại bị chết 
trong một cuộc nổi loạn ở hoàng cung do Ranga Uni - 
con của Anuxapati và Mahixa Champaca - cháu nội của 
Radaxa, cảm đầu. Hai hoàng thân ấy cùng trị vì, người 
thứ nhất lấy danh hiệu là Visnuvachana và người thứ 


Tg https://tieulun.hopto.org 


hai - Marasimhamuti. Năm 1254, Visnuvachans đã chính 
thức truyền ngôi cho con là Kectanagara và đổi tên kinh 
đô Cutarada thành Xinghaxari. Sau khi chết, Visnuvachana 
được thờ dưới dạng hình thượng Siva ở Vileri và dưới 
dạng Anuxapaxa (một dạng Bồ tát Avalôkitesvara) ở Chandi 
Giagô. 

Dưới triều Kectanagara (1268-1292) vương quốc 
Xinghaxari bước sang giai đoạn chót của sự tồn tại. Sau 
khi đẹp xong hai cuộc nổi dậy trong nước vào năm 1270 
và năm 1280, Kectanagara bắt đầu bành trướng thế lực 
về mọi phía. Năm 1275, lợi dụng lúc Xrivigiaya suy yếu, 
ông mở một chiến dịch về phía tây, chỉnh phục Malayu, 
Xunđa, Madura và một phần bán đảo Mã Lai. Sau khi 
chiếm cứ Xumatơra, Kectanagara quay về tấn công Baili, 
bắt vua nước này làm tù binh năm 1284. Tự cho mình 
là hùng mạnh, Kectanagara khước từ mọi yêu sách của 
triều đình nhà Nguyên ở Trung Quốc. Trước sự "bướng 
bỉnh" của Kectanagara, Hốt Tất Liệt quyết định điều quân 
trừng phạt Giava vào năm 1292. Đáp lại, cũng vào năm 
1292, Kectaragara phái gần như toàn bộ bỉnh mã tới bán 
đảo Mã Lai và Tây Bocneo để cản đạo quân của nhà Nguyên. 
Đúng lúc này thì Kectanagara bị chết một cách bỉ thảm 
trong một cuộc tấn công bạt ngờ vào Xinghaxari của 
Giayacatuang - phó vương ở Cadiri. 


Sau khi làm chủ Xinghaxari, Giayacatuang vấp phải 
sự chống đối của Raden Vigiaya - một người trong dòng 
dõi vua sáng lập ra Xinghaxari và là con rể của Kectanagara. 
Lúc Giayacatuang tấn công Xinghaxari thì Raden Vigiaya 
được phái đi dẹp loạn ở phía bắc. Được tin Xinghaxari 
thất thủ, cản kéo quân vẽ và ba lần chiến thắng 
: https://tieulun.hopto. Ord 





Giayacatuang. Thế nhưng quân tiếp viện từ Cadiri đến 
kịp thời khiến Vigiaya phải về lập căn cứ tại quê ở 
Magiapahít trong thung lúng Branta. 


Được tin đạo quân viễn chỉnh của nhà Nguyên sắp 
tới, Vigiaya nẩy ra ý đồ lợi dụng quân Nguyên để lập 
cơ đồ. Vào cuối năm 1292, quân Nguyên chiếm hải thuyền 
của Giayacatuang ở cửa sông Xurabaya rồi tiến vào nội 
địa. Vigiaya cho liên lạc đến gặp quân Nguyên xin quy 
phục và cầu viện để chống lại quân của Giayacatuang 
đang tiến về Magiapahít. Quân Nguyên chặn được bước 
tiến của đối phương, giải tỏa cho Magiapahít, rồi cùng 
đạo quân của Vigiaya tiến về Cadiri Sau một trận đánh 
ác liệt, kéo dài, quân Cadiri bỏ chạy và Giayacatuang phải 
đầu hàng, 

Vigiaya trở về Magiapahít với một đội quân Nguyên 
hộ vệ để chuyên chở đồ lễ đã hứa với triều đình nhà 
Nguyên. Lợi dụng sự mất cảnh giác của quân Nguyên, 
Vigiaya đã giết đội quân hộ tống rồi bất thỉnh lình tấn 
công quân Nguyên ở Cadiri buộc họ phải xuống thuyền 
rút chạy về nước. Kết quả là, cuộc hành quân của quân 
Nguyên với mục đích trừng phạt Kectanagara đã dẫn tới 
tự ra đời một nhà nước mới” Nhà nước Magriapahít. 


Mặc đầu có những thăng trầm và thay đổi triều chính, 
giai đoạn lịch sử thường được gọi là "thời kỳ Đông Giava" 
(kéo dài suốt bốn thế kỷ, từ đầu thế kỷ X tới cuối thế 
kỷ XHI) là những trang sử rực rỡ về mọi mặt của lịch 
sử Inđônêxia. Lần đầu tiên, các tiểu quốc từng bước được 
hút vào để hình thành ra những quốc gia hùng mạnh 
chung cho cả vùng quần đảo. Airơlanga là người đầu tiên 


78 https://tieulun.hopto.org 





thực hiện chính sách thống nhất đó còn Kectanagara thì 
được mệnh danh là người thống nhất Nuxantara (thế giới 
hải đảo). Tiền đề từ thời kỳ "Đông Giava" này đã đặt 
những nền móng đầu tiên cho một quốc gia Inđônêxia 
thống nhất sau này. 


Giai đoạn "Đông Giava" còn là thời kỳ phát triển 
rực rỡ của các ngành văn học, nghệ thuật, pháp luật 
và tôn giáo trên cơ sở tổng hòa những yếu tố bên ngoài 
với những bản sắc bản địa. Một loạt những công trình 
kiến trúc nổi tiếng như Lôrô Giônggrang, những đền đài, 
hồ nước ở Đông Giava là những chứng tích vật chất vĩnh 
cửu và hùng tráng về một thời kỳ phát triển rực rổ này 
của lịch sử Inđônêzia. 


htftps./tieulun.hopto.orgo 





MAGIAPAHÍT 


Khi quân Nguyên rút đi, Vigiaya lập ra một nhà nước 
mới - Magiapahít và lên ngôi vua (năm 1293), lấy vương 
hiệu là Kectaragiaxa Giayavachana. Ngay từ nhứng ngày 
đầu tạo dựng vương triều, vị tân quân Giayavachana đã 
phải đương đâu với một loạt nhứng cuộc nổi dậy. Năm 
1295, Ranga Lava - một chiến hứửu cũ của Kectaragiaxa 
Giayavachana - nổi dậy ở vùng Tuban; rồi Viraragia - một 
vị quan đại thần của vương triều Xinghaxari vừa mới sụp 
để - nổi dậy ở đảo Madura và tuyên bố độc lập. Từ năm 
1298 đến 1300, Xara - một chiến hứu khác của vua 
Giayavachana nổi dậy, nhưng bị trấn áp ngay và bị giết. 
Sau đó ít lần, vào năm 1302, Demung - mật người trong 
phe cánh của Xara tiếp tục nổi lên chống lại vương triều 
mới; tiếp đến, vào năm 1309, Nambi - con trai của Viraragia 
khởi nghĩa và lập căn cứ ở Lemba, 


Đúng vào năm Nambi nổi dậy (năm 1309) thì 
Kectaragiaxa Giayavachana chết. Vị vua sáng lập ra vương 
triều Magiapahít được chôn trong điện thờ ở Ximping và 
tượng của ông được tạc dưới dạng diện mạo Harihara 
(hình tượng kết hợp giứa bai vị thần chủ là Siva là Visnu 
của Ấn Độ giáo). Con trai Giayavachana là Giayanagara 
lên ngôi lấy vương hiệu là Xiri Xundarapandyadevadixvara. 


80 https://tieulun.hopto.org . 





Cũng như cha mình, Giayanagara vẫn phải lo trấn áp 
những cuộc nổi loạn liên tiếp nổ ra Năm 1313, cuộc 
nổi dậy từ năm 1302 của Demung được đẹp yên. Trước 
đó hai năm, vào năm 1311, lão vương Viraragia, người 
cát cứ ở đảo Madura từ năm 1295, đã qua đời. Chỉ sau 
khí Nambi (con trai của Viraragia) chết vào năm 1316, 
và quân khởi nghĩa ở Madura quy phục thì vương triều 
Magiapahít mới được yên ổn trong ít năm. Vào năm 1319, 
cuộc nổi dậy do Kuti câm đầu đã buộc nhà vua phải tạm 
rời bỏ kinh thành cùng một đội quân hộ vệ gôm 25 người 
do Gagpia Mada (sau này sẽ là nhân vật quan trọng của 
triều đình Magiapahít) chỉ huy. 

Năm 1328, Giayanagara bị một người trong hoàng 
tộc giết vì ông đã ngoại tình với vớ người này. Vì vua 
không có con trai, nên thái hậu - hoàng hậu của vua 
Rectaragiaxa và là con gái của Kectanagara (vua của 
vương triều Xinghaxari) - nắm quyên thay con trai. Nhưng 
bà đã đi tụ để cho con gái nhiếp chính thay mình. Nứ 
hoàng mới lên ngôi năm 1328 với vương hiệu là 
Tribhuvanatungadevi. Khi thái hậu mất vào năm 1350 thì 
thời kỳ nhiếp chính của con gái bà cũng chấm dứt và 
cháu bà, con trai của nứ hoàng Tribhuvanatungadevi, là 
Hayam Wuruk lên ngôi dưới triều hiệu Ragiaxanagara. 


Dưới triều nữ hoàng Tribhuvanatungadevi (1320-1350) 
và dưới thời triều Hayam Wuruk (1350-1389), Gagia Mada - 
người chỉ huy quân đội trong cuộc trấn áp nổi loạn của 
Kuti năm 1319 - giữ chức vụ cao nhất trong triều. Bằng 
nhiều cách: vừa xâm chiếm, vừa củng cố quan hệ hứu 
hảo, Gagia Mada đã thống nhất cả vùng hải đảo vào uy 
quyền của Magiapahít. Giờ đây, lãnh thổ của Magiapabít 

H2060005622266” ` 





không chỉ có Giava mà còn cả Bali, Đông và Nam Xumatdra, 
Tây và Nam Calimantan (Bocneo), Nam Xulavexi, một phần 
lớn phía đông Inđônôxia bây giờ và Nam bán đảo Malắcca. 
Với sự thống nhất và quy tụ cả thế giới hải đảo (Nuxantara) 
vào mình, Magiapahít bước vào giai đoạn cực thịnh. 


Thế nhưng, ngay dưới triều vua Vicramavachana 
(1389-1429) vương triều Magiapahít bắt đầu suy yếu 
nhanh chóng. Và, khi vị vua cuối cùng của triều đại. 
Ragiaxa (do Vigiaya lập lên năm 1292) chết vào năm 14ỗ1, 
thì quyền lực của Magiapahít chuyển sang triều đại 
Girindravachana. Thế nhưng, nhứng đại diện của vương 
triều này không thể kiếm soát được đất nước. Năm 
1486, vị vua cuối cùng của Magiapahít - đại vương 
Girindravachana Ranavigiaya - lên ngôi. Đến năm 1527, 
quân đội của Đemắc chiếm thủ đô Magiapahít, giết chết 
Ranavigiaya và chấm dứt luôn sự tôn tại của Magiapahít. 
Một bộ phận của triều đình Magiapahít chạy vê miền cực 
đông của Giava và sang đảo Bail. 


Sự xuất biện vương triều Magiapahít ở Đông Giava 
vào cuối thế kỷ XII không chỉ là bước ngoặt trọng đại 
đối với lịch sử Indônêxia mà còn đánh dấu sự khởi đầu 
ở cấp độ mới cao bơn, sự thống nhất về kinh tế, xã hội 
bên trong cúng như đối với bên ngoài ở khu vực Đông-Nam 
Á. Mặc đầu Đông và Trung Giava đã được Airơlangga 
thống nhất từ sau năm 1025, nhưng quốc gia thống nhất 
đó vào năm 1044 lại bị chia thành hai quốc gia độc lập 
không hứu hảo với nhau. Quá trình tái thống nhất lại 
được bắt đầu sau hai thế kỷ, khi Ragiaxa (hay Ken Angrốc) 
lập nên nhà nước Xinghaxari Đến năm 1294, khi 
Kectaragiaxa (1294-1309) lên ngôi ở Magiapahít, thì các 


83 https://tieulun.hopto.org 





vua Giava mới cai quản được cả một đế chế biển bao 
Ìa gồm các cảng ở Xumatơra, bán đảo Mã Lai, Bocneo 
và các đảo sản xuất ra hương liệu nằm ở phía đông quần 
đảo Inđônêxia. 


Suốt thế kỷ XIV, quyền lực của trung tâm Magiapahít 
tiếp tục phát triển và cuối cùng đã tiến tới sự chuyến 
tiếp có ý nghĩa nhất trong việc thay đổi cấu trúc chính 
trị trong vùng Đông-Nam Á. Giava là một trong những 
quốc gia đầu tiên trong khu vực chuyển từ mẫu hình 
nhà nước cổ điển mà sự giầu có của quốc gia được hút 
về trung tâm thông qua mạng lưới các mối quan hệ triều 
cống mang tính lễ nghỉ sang một kiểu nhà nước, ở đó, 
hoàng gia không bị lệ thuộc nhiều vào các quan hệ nghỉ 
thức mà chủ yếu dựa vào sự đóng góp (qua các loại thuế) - 
trực tiếp của các địa phương đối với chính quyền trung 
ương. 

Không phải chỉ đến thế kỷ XIV, mà ngay ở thế kỷ 
XII Giava đã bắt đầu quan hệ thương mại với bền ngoài 
và là một trung tâm thương mại quốc tế. Sự hòa nhập 
về thương mại ngày một gia tăng giữa cư dân Giava trong 
vùng sâu và các vùng cảng ở bờ biển phía bắc đảo được 
phản ánh qua các bia ký, đặc biệt là qua các hiến chương 
hoàng gia của các vua Đông Giava từ thế kỷ X đến thế 
kỷ XII. Các tài liệu này cho biết, thu thuế và ấn định 
giá là một phần của chiến lược thu lợi tức về cho triều 
đình từ thương mại. Triêu đình còn thu được một khoản 
không nhỏ qua việc làm môi giới cho thương nhân ngoại 
quốc tiếp cận với các thị trường nội địa ở Giava và các 
đảo khác. Tài liệu bia ký và những bằng chứng khảo cổ 
cho biết, nhiêu mặt hàng ngoại thiết yếu như các đồ kim 

hffps.//Houlun.opio.OTd 





khí, thuốc nhuộm, đồ gốm đã đến tận các chợ xa. Qua 
mạng lưới của mình, nhứng nhà buôn Giava đảm bảo cho 
bạn hàng của mình nhứng thứ mà họ cần trao đổi như 
hương liệu... Để có được hương liệu, thương nhân Giava 
phải đem gạo của mình và hàng của nước ngoài vào những 
vùng sâu hoặc sang các đảo khác để đổi. Như vậy, cả 
một mạng lưới thương mại phục vụ cho việc buôn bán 
với nước ngoài tại các cảng Giava đã hình thành từ trước 
thế kỷ XIV. _ 


Sang thời Magiapahít, mạng lưới buôn bán tiếp tục 
phát triển và mở rộng để liên kết các nội thị với các 
cảng ở bờ biển Giava. Thóc gạo - sản phẩm chính của 
Giava dùng để đổi lấy hương liệu - từ các nội thị theo 
các đường bộ (tuyến ngang) đổ về các bến sông, rồi thuyền 
bè xuôi theo các dòng sông (tuyến dọc) đưa gạo tới các 
bải cảng. Đến lượt mình, các mặt hàng ngoại quốc lại 
theo tuyến ngược lại, ngược theo các chiều dọc rồi tỏa 
ngược theo các chiều ngang để đến với các nội thị. 
Nagarakectagama, tác phẩm sử thi của triều đình 
Magiapahit được viết vào giữa thế kỷ XIV, có nói tới những 
con đường dọc ngang tấp nập từng đoàn xe bò chở lúa 
tới các bến sông. Thế nhưng, cũng theo Nagarakectagama, 
mạng lưới đường bộ chỉ tấp nập vào mùa khô (từ tháng 
Ba tới tháng Chín), chứ vào mùa mưa thì việc đi lại trên 
đường bộ thật khó khăn: "Trên tất cả các tuyến đường, mưa 
đổ như trút khiến việc đi lại rất vất vả. Ở những đoạn 
đường dốc, trơn, xe cộ thường chỉ va vào nhau mà hồng". 

Do vậy mà phần lớn thóc gạo của Giava được chuyển 
từ những vùng sâu ra các hải cảng bằng đường sông, 
còn hàng ngoại thì lại ngược sông đến với các vùng xa. 
84 https://tieulun.hopto.org 





Các nguồn tài liệu khác nhau đều mô tả khá rõ cách 
đi lại ngược xuôi của các thương nhân từ cảng tới triều 
đình Magiapahít "Hiến chương năm l1351° của Phà 
Canggu - một trung tâm buôn bán quan trọng trên sông 
Branta nói, bến Canggu bao giờ cũng đủ phà để chở người 
và hàng hóa qua sông để đến đô thành Magiapahít. Thế 
nhưng điều quan trọng hơn là "Hiến chương năm 13ð]" 
cho ta biết về tầm quan trọng và vị trí xã hội của nhứng 
người chỏ phà ở Giava dưới thời Magiapahít. Nhứng người 
chủ phà, theo "Hiến chương Phà Canggu", không phải nộp 
thuế nông nghiệp cho chức sắc địa phương, hoàn toàn 
độc lập về mặt chính trị và xã hội đối với chính quyền 
sở tại và liên hệ trực tiếp với triều đình. Như một tầng 
lớp xã hội độc lập, những người chở phà có vị trí của 
mình trong các nghỉ thức tôn giáo.do vua tiến hành và 
được, phép tham dự hội lễ Caitra - lễ hội lớn nhất trong 
năm được tổ chức hàng năm tại hoàng cung. Những người 
chở phà còn được phép tổ chức chọi gà, đánh cờ bạc, 
lập dàn nhạc công... Do không chịu sự quản lý của địa 
phương, nên những người chở phà, hàng năm, chỉ phải 
nộp một loại thuế gọi là pamugia (thuế lễ hội) bằng tiền 
mặt, hoa và đồ dệt thắng cho triều đỉnh. 


Ngoài tâng lớp những người chở phà, vào thời 
Magiapahít, ở Giava còn xưất hiện một loạt lớp người chuyên 
môn khác. Nhứng "hiến chương" của Biluluc (ở về phía 
tây bắc Magiapahít) cho biết ở vùng đó có nhứng tám 
loại cư dân: 1) Những người buôn muối; 2) Những người 
buôn đường cọ; 3) Những người buôn bán thịt; 4) Những 
người thợ tẩy vải (tẩy trắng); 5) Nhứng người thợ nhuộm 


chàm; 6) Những người chủ xay thầu đau để làm đầu; 
https://tieulun.hopto.org 


8h 





7) Nhứng người làm mi (laksa); 8) Những người thợ nung 
vôi. Nhứng người đến làm šn ở Biluluc phải nộp thuế 
cho địa phương. Ví dụ, những người buôn bán muối và 
đến làm muối phải nộp thuế pamugia hàng năm là 300 
đồng và lệ phí hàng tháng (pagaramen) là 7 ku (1 ku 
bằng 1/100 của một đông). Chỉ vào dịp lễ hội hàng năm, 
nhứng người làm muối hoặc người nơi khác muốn tới suối 
muối để làm muối mới được phép tự do khai thác miễn 
thuế trong năm ngày. Khác với những người chở phà, 
những người thợ (paraoangsa) nộp thuế không phải trực 
tiếp cho triêu đình mà cho các "thủ lĩnh buôn bán" thông 
qua việc mua lệ phí (tiban). Ngoài lệ phí, "Hiến chương 
Biluluc” có nói tới một loại thuê mới gọi là pamihos mà 
các thương nhân và nhứng người thợ địa phương phải 
nộp cho các "thu lĩnh buôn bán" trong 13 trường hợp 
sau: 5 trường hợp gắn với các công việc của gia đình 
như sinh con, cưới xin, ma chay... có tổ chức những nghỉ 
thức đặc biệt; 7 trường hợp liền quan tới các công việc 
của dòng họ và 1 trường hợp liên quan tới công việc 
chung của cả cộng đồng. Các "thủ lĩnh buôn bán" phải 
nộp một phần.số thuế pamihos và lệ phí tiban cho triều 
đình, còn một phần được giử lại để duy tri hoạt động 
mạng lưới thu thuế. 


Dưới thời Magiapahit, triều đình đã trực tiếp vươn 
tay tới các địa phương để thu thuế của nhứng người 
bưôn bán và thợ thủ công. Bàng cách liên minh với 
những quan chức phụ trách việc buôn bán, triều đình 
Magiapahít đã hạn chế được một phần đáng kể quyền 
tự trị của giới quý tộc địa phương ở các vùng nông 
nghiệp. . 

https://tieulun.hopto.org 
86 





Các tài Hệu đều cho biết, hai thứ thuế mới là pamihos 
và amugia chủ yếu được thu bằng tiền mặt. Điều này 
chứng tö vấn đề tiền tệ hóa đã phát triển trong kinh 
tế của Giava như một trung tâm thương mại quốc tế. 
Vào năm 1225, Chao Giukua - người đại diện ngoại thương 
của Trung Quốc ở cảng Chuan Chou đã phải kính ngạc 
khi thấy các kim loại quý được sử dụng trong buôn bán 
ở Giava. Ông cho biết, ở Giava người ta sử dụng những 
đồng tiền hợp kim đúc bằng bạc, thiếc, chỉ và đồng có 
lỗ xâu thành từng xâu một: cứ 70 đồng tiền trong một 
xâu có giá trị tương đương với một. taen vàng. Chao Giukua 
còn cho biết, trièú đình Trung Quốc khi đó đã phải cấm 
buôn bán với Giava nhằm cản dòng tiền đồng của Trung 
Quốc chảy tới hòn đảo này để đổi lấy hương liệu. Thế 
nhưng, để lừa các hoàng đế Trung Quốc, người Giava 
khi buôn bán không nói mình là người Giava mà là người 
của nước Xucađdana. Sang đầu thế kỷ XV, Ma Huan cũng 
còn nhận thấy, các nước ở Đông Giava (Magiapahít), Bắc 
và Nam Xumatơra (Palembang và Lamuri) dùng tiền đồng 
rất nhiều. Vì thế, tiền đồng không chỉ từ Trung Quốc, 
mà còn từ châu Âu chảy qua Trung Á - Ấn Độ để tới 
Giava. Việc sử dụng vàng, bạc, tiền đồng trong buôn bán 
ở Giava rộng rãi đến nỗi các du khách Âu châu, trong 
đó có Macco Polo đều cho rằng Giava là nơi giầu có nhất 
trên mặt đất. * 

Ngoài các hải cảng, nhiều đô thị ven sông ở Giava 
đã trở thành những trung tâm buôn bán quốc tế sầm 
uất vào thời Magiapahít Bên cạnh những đoạn "mô tả 
đời sống hoàng gia, tác phẩm thơ Nagarakectagama còn 
cho chúng ta biết về Bukát - một trung tâm thương mại 

htfps://tieulun.hopto.org „ 





lớn bên dòng sông Branta, nhưng lại nằm rất. sâu trong 
đất liền. Theo mô tả của tác phẩm thơ trên, Bukát vừa 
là nơi thương nhân nước ngoài tới buôn bán, vừa là đô 
thị quan trọng của vương triều. Đô thị Bukát được bao 
bọc ở ba mặt bởi nhứng tòa nhà lớn và cư dân ở đó 
sống theo từng khu. Hai khu được Nagarakectagama nhắc 
tới nhiều là khu của người Ấn Độ và khu của người Trung 
Quốc. Các nhà buôn từ Ấn Độ, Trung Quốc, Campuchia, 
Việt Nam, Thái Lan và từ các nước khác đều tập hợp 
ở đây để bày tỏ lòng kính trọng và nộp thuế cho vua 
Magiapahít. Do có vị trí kinh tế quan trọng, nên Bukát 
còn được mô tả là nơi mà lễ hội Caitra được tiến hành 
trước tiên. Đối với người dân Giava khi đó, hội lễ Caitra 
vừa mnang ý nghĩa thờ phụng thần linh của triều đại vừa 
là lễ hội năm mới theo nông lịch. Suốt bảy ngày đầu 
của lễ hội Caitra, cả triều đình Magiapahít "vi hành" tới 
Bukát để tham dự các cuộc vui trong không khí tưng 
bừng của ngày hội. Ở đó, các trò chơi, các sòng bạc sôi 
động suốt ngày đêm. Củng vào dịp này, các vua chúa 
Magiapahít không chỉ chủ trì nghỉ thức lễ đón năm mới 
với bà con làm nông nghiệp mà còn thu thuế pamugia 
do các phường buôn nộp lên triều đình. Về vai trò của 
hội lễ Caira đối với vương triều Magiapahít, 
Nagarakectagama viết: "Các thương nhân dâng đồ cống 
cho vua vào những ngày hội lễ Caitra hàng năm - hội 
lễ lớn nhất đối với đời sống kinh tế, xã hội của nhà nước 
Magiapahít. Cũng tại hội lễ này, những đại diện từ Trung 
Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Việt Nam, Chămpa và Thái Lan 
đến bày tỏ lòng tôn kính đối với vua. Nhứng đại diện 
đó tới Giava trên nhứng con thuyền buồm (không rõ của 


88 https://tieulun.hopto.org 





ai) vào lúc gió tây thổi, trước khi hội lễ Caitra bất đầu 
(vào tháng Hai hoặc tháng Ba) và trở về lục địa vào 
lúc có gió đông. Mùa gió đông còn đưa các thương nhân 
từ quân đảo phía đông đem hương liệu tới. Các nhà sư 
Phật giáo, các vị Bàlamôn người nước ngoài cúng tới tham 
dự hội lễ Caitra. Còn không khí và quang cảnh của hội 
Caitra lại được ca ngợi trong bài Hicayat Ragia Pasai như 
sau: "Hoàng thượng nổi danh là người công minh chính 
đại. Đất nước của Ngài thịnh vượng trù phú. Mọi người 
_ tấp nập kéo đến thành phố. Những dòng người từ khắp 
nơi trong đất liền và ngoài biển kéo đến không ngớt để 
quy phục đức vua. Tất cả dân ở những vùng bờ biển 
phía tây, tất cá dân ở nhứng vùng phía đông, tất cả dân 
ở những vùng đất sâu chạy dài tới tận bờ đại dương phía 
nam đều đem đô cống, đồ dâng cúng đến để dâng lên 
hoàng thượng... Cả đất nước Magiapahít như đông đặc 
người. Khấp nơi vang lên tiếng công, tiếng trống. Khấp 
nơi mọi người say mê nhảy múa. Khắp nơi đều có các 
trò chơi, các cuộc trình diễn rối bóng, kịch mặt nạ, múa 
hát và nhạc kịch. Tất cả những khung cảnh đó diễn ra 
suốt ngày đêm trên đất Magiapahit". 

Như vậy, đối với Magiapahít, thương mại không chỉ 
là nguồn thu nhập kinh tế quan trọng mà còn là động 
lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở Giava và khai thác 
các nguồn hương liệu ở các vùng đảo khác. Để trao đổi, 
buôn bán với nước ngoài, Giava phải có nguồn hương liệu 
đồi dào. Thế nhưng nơi sản xuất ra hương liệu lại không 
phải là Giava. Vì thế, để có hương liệu, Giava phải có 
thóc gạo để đổi. Chính sự phát triển ngoại thương đã 
biến cả đế chế Magiapahít thành một guồng máy hoạt 


https:/ftieulun.hopto.Orgeo 





động ăn ý: Giava sản xuất ra lúa gạo; các đảo khác trồng 
và khai thác hương liệu; hệ thống đường sá, sông ngòi, 
các cảng biển, cảng sông là mạch máu lưu thông hàng 
hóa; triều đình đứng ra tố chức buôn bán với nước ngoài. 


Do có vị trí thuận lợi về thương mại quốc tế, do 
có nhứng nguồn sản vật hấp dẫn với khách buôn ngoại 
quốc, nên Magiapahít và đặc biệt là đảo Giava luôn trở 
thành đối tượng tranh giành của các tù trưởng và các 
quốc gia khác trong khu vực. Các vua Magiapahít đã phải 
nhiều lần đương đầu với nhứng cuộc xâm lăng của các 
nước láng giềng và với những cuộc nổi dậy cát cứ của 
các thủ lĩnh địa phương. Thế nhưng, Magiapahít cũng đủ 
mạnh để dập tắt các cuộc nổi dậy trong nước và đánh 
bại kê thù từ bên ngoài tới. Bộ sử biên niên Pararaton 
có nói tới cuộc đổ bộ của thủ lĩnh vùng eo biển Xunđa 
chống lại Magiapahít vào năm 1357. Quân đội của Xunda 
ngược sông Branta tiến tới Bukát nhưng đã bị đánh tan. 
Mặc đầu luôn phải đương đầu với những cuộc chiến lớn 
nhỏ khác nhau, Magiapahít vẫn lớn mạnh và thịnh vượng. 
Theo "Nguyên sử" Giava là một nước phồn thịnh, phì nhiêu, 
đông dân, yêu chuộng hòa bình và là nước tiến bộ nhất 
trong các rợ ở vùng biến Đông. 

Mặc đầu Nagarakectagama cũng như các bia ký đều 
nói rằng, các vua Magiapahít cai quản toàn bộ "đất Giava", 
làm bá chủ "các đảo khác" và được tất cả "các nước khác" 
thần phục, thế nhưng, như các quốc gia "cổ" trồng lúa 
nước khác trong vùng Đông-Nam Á, hệ thống nhà nước 
của Magiapahít vẫn phải phụ .thuộc vào mạng lưới các 
mối quan hệ với các thủ lính địa phương. Tập thơ 
Nagarakectagama cho biết, Hayam Wuruk (vị vua hùng 


90 https://tieulun.hopto.org 





mạnh nhất của Magiapahít) vẫn phải chia sẻ quyền lực 
với cha mình là Kectaoachana - thường được nhắc tới 
như "hoàng tử xứ Xingharari - và với ông chú 
Vigiayaragiaxa cai quản ở vùng Đông Giava và thường 
được gọi là "hoàng tử xứ Wengker". Chính ông chủ 
Viglayaragiaxa đã có nhứng quan hệ ngoại giao độc lập 
với triều đình Trung Quốc. Khi tiếp những đoàn sứ thân 
vào năm 1377 và 1379 của Wengker, nhửng người trong 
triều đình nhà Minh gọi họ là những sứ bộ của "vua 
Đông Giava". Trong khi đó, sử liệu Trung Quốc cho biết 
triều đình Magiapahít của vua Hayam Wuruk chỉ cai quản 
ở "Tây Giava". Còn viên hoạn quan Cheng Ho của nhà 
Minh cùng đoàn thuyền của mình có mặt ở Đông Giava 
vào năm 1406 đúng vào lúc vua Magiapahít của Tây Giava 
tấn công thủ đô nước này. Khi thủ đô Đông Giava bị 
cướp bóc, 170 người Trung Quốc đã bị giết trong trận 
mạc. - 


Cuộc chiến tranh mà các nhà sử học thường gọi bì. 
"cuộc nội chiến năm 1406" đánh dấu sự tan vỡ đầu tiền 
của đế chế Magiapahít. Cũng vào quãng thời gian đó, các 
cảng ở bờ biển phía bắc Giava cải giáo theo Đạo Hồi 
và tách khỏi uy quyền chính trị của vương triều Magiapahít. 
Tuy có bứt khỏi Magiapahít về mặt chính trị, các cảng 
biển ở phía bắc Giava vẫn cần phải có quan hệ với các 
vùng bên trong để có gạo - vừa là lương thực vừa là 
mặt hàng quan trọng để đổi lấy hương liệu. Ngược lại, 
các thủ lĩnh ở những vùng lúa gạo cũng cần có quan 
hệ thương mại với các cảng để thúc đẩy sản xuất và 
củng cố địa vị của mình. Do đó, tuy bị chia cắt, bị cát 
cứ, về mặt hình thức, đế chế Magiapahít vẫn còn giữ 

https://tieulun.hopto.org 5ï 





được vai trò môi giới giửa các vùng độc lập với nhau, 
ít nhất là trong thương mại. Thế nhưng theo nhứng tài 
liệu do Tom Piret ghi lại vào đầu thế kỷ XVI thì chiến 
tranh lại liên tục bùng ra giửa các cảng Giava và nhứng 
vùng lúa gạo. Nguyên nhân làm nổ ra nhứng cuộc chiến 
liên miên này là kết quả của những giành giật quyền 
lực về kinh tế và chính trị nhằm làm chủ nguồn thóc 
gạo và các vật phẩm khác giửa các thủ lĩnh nông dân 
và các thủ lĩnh thương nghiệp chứ không phải là cuộc 
chiến giữa Hồi giáo và Ấn Độ giáo vì trong ba thế kỷ 
(XIV-XVD tôn giáo mới này đã lan tỏa ra không chỉ ở 
các vùng ven biển mà còn vào tận trong những vùng 
sâu. 


Như vậy, sau hơn bai thế kỷ tồn tại như một đế 
chế thương mại lớn ở khu vực Đông-Nam Á, vương quốc 
Magiapahit đã phải tan rã rồi sụp đổ. Sự suy yếu và sụp 
để của Magiapahít cũng lại do những nguyên nhân cố 
hứu bên trong bắt nguồn từ cơ cấu xã hội truyền thống 
của Giava gây ra: sự trỗổi dậy của các khu vực tự trị. 
Giống như ở các thời kỳ trước, khi chính quyền trung 
ương Magiapahít đủ mạnh, có uy tín thì các thủ lĩnh cát 
cứ các khu vực thần phục uy quyền của vuav Còn khi 
mà vương triều không điều hòa được quyền lợi giửa các 
vùng tự trị thì chiến tranh lại nổ ra giửa các thủ lĩnh 
và thủ lĩnh nào mạnh sẽ lại lên nắm quyền bá chủ. Kết 
quả của những cuộc chiến tranh trong nội bộ Magiapahít 
đã dẫn đến sự trỗi dậy vào thế kỷ XVI một loạt quốc 
gia mới: Đemắc, Giapara, Pagiang, Bantam, Mataram, Ache, 
Tidore, Tecnate.. Một lần nửa Inđônêxia lại bị chia cắt 
ra thành các tiểu quốc độc lập. 


https://tieulun.hopto.org 
92 


CÁC QUỐC GIA HỒI GIÁO 


Một bia ký tìm thấy ở thượng lưu sông Batang Hari 
chảy qua Giambi đã nói về sự xâm chiếm Xumatơøra của 
Giava. Bia ký nói rằng, vào năm 1286, một tượng Phật 
Amôghapaxalôkexvara (biểu tượng thần linh của cha 
Kectanagara) được bốn quan chức Giava chuyển từ Giava 
tới và dựng ở Dhacmiaxraya theo lệnh của đại . vương 
Kectanagara Vicramahacmatungdeva. Pho tượng này đã làm 
nức lòng dân xứ Malayu. Cùng thời gian đó, người Thái 
cũng tiến hành việc xâm chiếm dân hán đảo Mã Lai. 
Hai gọng kìm bóp mạnh từ hai phía đó đã tước đi các 
thuộc địa cũng như quyền bá chủ so biển Malắcca của 
đế chế biển Xrivigiaya. 

Vào cùng thời điểm này, một yếu tế mới là Hôi giáo 
đã bất đầu thâm nhập vào Xumatơra và làm tan rá nên 
văn hóa Ấn - Mã Lai ở đây. Theo các tài liệu Trung 
Quốc, năm 1281, Malayu đã cử hai sứ thần theo Đạo Hồi 
tên là Xulâyman và Chamxudin sang triều cống hoàng 
đế nhà Nguyên. Vào năm 1293, vị chỉ huy cuộc viễn chỉnh 
chống Giava thông báo về triều đình nhà Nguyên rằng 
Malayu (Giambi) đã quy thuận và muốn bày tỏ sự thân 
phục bằng việc gửi con em mình sang đế đồ. Và việc 
này đã được triển khai ngay năm sau (1294). Như vậy, 


https://tieulun.hopto.or83 





đến cuối thế kỷ XIII, Palembang đã mất vai trò của mình, 
và biến thành một trung tâm buôn bán nhỏ "chỉ có ít 
thuyền bè đến" và chỉ được nhắc tới với cái tên: "cảng 
Cũ". 

Sang thế kỹ XIV, vùng bờ biển Đông - Nam Xumatgra 
không còn quan trọng nứa và nhường vị trÍ cho các trung 
tâm hương liệu phát triển nằm ngoài vòng cương tỏa của 
Giava ở bờ biển phía bắc đảo. Trong số các trung tâm 
mới trỗi dậy ở bờ biển Bắc Xumatơra đâu thế kỷ XIV 
nổi bật lên hai thương cảng: Lamuli (Lamuri hay Ramni), 
một hải cảng nằm ở đầu mút phía bắc đảo thường được 
các nhà buôn Arập lui tới ít nhất từ thế kỷ X - và Xumutula 
(Xamudra), hải cảng chính ở bờ biển phía bắc Xumatdra 
suốt từ thế kỷ XII đến thế kỷ XV. 


Cái tên. Xamudra lần đầu tiên xuất hiện trong các 
tài liệu Trung Quốc thời Nguyên, khi một phái đoàn 
người Trung Quốc từ bờ biển Côrômaden của Ấn Độ 
trở về và dừng lại ở Xumutula vào năm 1282. Vua xứ 
Xumutula phái hai viên thượng thư của mình (đều là 
người theo Đạo Hồi) theo đoàn của nhà Nguyên sang 
Trung Quốc. Thế nhưng, bia ký năm 1296 nói về một 
Hồi vương (Sultan) lại chứng tô ít nhất là vào quãng 
thời gian này Xamudra đã quy theo Hồi giáo và những 
người đi biển Hồi giáo đã làm chủ hải cảng này. Sang 
thế kỷ XII, Xamudra đã là nơi đừng chân cho những 
thương nhân buôn bán giửa Ấn Độ và Trung Quốc, 
nhưng vẫn kém quan trọng hơn so với cảng Ramni. Chỉ 
từ thế kỷ XIV Xamudra mới trở thành cảng chính ở 
bờ biển Bắc Xumatơra. 


94 https://tieulun.hopto.org 


Những tài liệu cổ nói Xamudra là một trung tâm 
ở cửa sông Paxangan, nhưng, hầu như tất cả các bia ký 
hiện được biết lại có xuất xứ từ làng nhỏ Paxai nằm 
ở thượng ngưồn về phía nam của dòng sông này. Điều 
này chứng tỏ, trung tâm quyên lực của Xamudra, vào 
giai đoạn sau, đã phải chuyển vào sâu trong đất liền để 
tránh những cuộc tấn công của cướp biển. Việc chuyển 
trung tâm quyền lực của Xamudra tới Paxai là hậu quả 
chiến tranh giứa hai trung tâm đô thị do Hồi vương 
Xamudra gây ra. Sau khi được lập, Paxai trở nên thịnh 
vượng và suốt ba thế hệ liên tiếp đã làm chủ cả Xamudra. 
Tài liệu sớm nhất nói tới Paxai là những dòng ghi chép 
năm 1309 của "Nguyên sử" viết về ba sứ bộ của các nước 
Đông-Nam Á tới triều đình Trung Quốc: một từ Champa, 
một từ Palembang và một từ Pah 8ih (Paxai). 


Truyền thuyết về việc tạo lập Paxai được ghi chép 
khá kỹ trong Hikayat Ragia Paxai - bộ sử triều đình mang 
tính nửa biên niên nửa theo kiểu truyện anh hùng hiệp 
sĩ đầu tiên của các Hồi quốc ở vùng quần đảo Mã Lai 
được viết vào cuối thế kỷ XV. Theo mô tả của Hikayat 
Ragia Paxai, triều đình Xamudra - Paxai là trung tâm 
đô thị nằm ở rìa rừng mà sự giàu sang tấp nập của hoàng 
cung khiến cư dân vùng thượng lưu phải "khiếp sợ”. Vì 
những người dân trong đất liền không chấp nhận Đạo 
Hồi và bỏ lên thượng nguồn sống, nên các vua Xamudra - 
Paxai phải thiết lập mạng lưới buôn bán trao đổi với họ 
để lấy lâm sản (chủ yếu là hồ tiêu) phục vụ cho việc 
buôn bán với quốc tế của mình. 


Cả Hikayat Ragia Paxai và các tài liệu lịch sử khác 
đều lý giải sự thịnh vượng của các cảng vào thế kỷ XIV ' 


https://tieulun.hopto.đð 





là do sự cải giáo sang Đạo Hồi của các tiểu vương ở 
đó. Theo Hikayat Ragia Paxai, Xamudra đã được hình thành 
từ trước khi Hồi vương lên ngôi, nhưng chỉ khi vị Hồi 
vương lên ngôi thì vùng đó mới trở nên hưng thịnh. Dựa 
trên nhứng nguồn tài liệu khác nhau, các nhà nghiên 
cứu cũng đều nhất trí cho rằng, việc cải giáo sang Đạo 
Hồi của Xamudra - Paxai, Malắcca, Bắc Giava và các vùng 
khác ở quần đảo Mã Lai đã góp phần thúc đẩy việc buôn 
bán quốc tế với phương Tây và sự lớn mạnh của các 
Hồi quốc ở khu vực này. 


Những ghi chép của Battuta cho biết, Xamudra - Paxai 
là một trung tâm buôn bán quốc tế lớn trong khu vực 
Đông-Nam Á. Theo Battuta, hàng hóa mà Xamudra xuất 
cho thương nhân nước ngoài gồm có: dừa, cau, các loại 
trái cây khác nhau, long não, tre nứa, trâm hương, đính 
hương, nhục đậu khấu. Hầu hết những mặt hàng trên 
đều không phải là những sản phẩm địa phương. Do đó, 
Xamudra - Paxai buộc phải mở rộng mạng lưới thương 
mại của mình với các trung tâm buôn bán khác không 
chỉ ở Xamudra mà cả với Giava. Ngoài những mặt hàng 
xuất khẩu, Xamudra còn là nơi cung cấp lương thực, thực 
phẩm, nước ngọt cho các thương nhân ngoại quốc trên 
đường từ phương Tây tới Trung Quốc và ngược lại. Xamudra 
còn là nơi có nhiều thực phẩm, nhiều vàng và thiếc. Nicolo 
Conti, nhà thám hiểm từ Vơnidơ (Italia) tới Đông-Nam 
Á vào năm 1432, đã mô tả Xamudra - Paxai là trung 
tâm buôn bán sâm uất nhất của đảo Xumatơra và là nơi 
thu gom hồ tiêu từ các nơi tới. Còn theo Ma Huan, thì 
Xamudra - Paxai không chỉ là trung tâm buôn bán hương 


96 https://tieulun.hopto.org 


liệu mà còn là nơi "thuyền buôn nước ngoài tới tấp nập 
để bán hàng của mình và mua hồ tiêu" Ma Huan cúng 
cho biết, bộ phận dân cư sống trên vùng núi cao là nguồn 
cung cấp hồ tiêu quan trọng cho Xamudra - Paxai. 


Tuy nắm được việc buôn bán hồ tiêu, các vua 
Xamudra - Paxai vẫn không hoàn toàn kiểm soát được 
những vùng mà In Battuta gọi là "ngoại đạc" ở trong 
đất liền. In Battuta còn cho biết, quan hệ giửa vùng Hồi 
giáo ở các cảng ven biến và vùng "ngoại đạo" không phải 
là êm ä mà thường xuyên đối địch nhau. Nguyên nhân 
của những quan hệ đối nghịch, nhiều khi dẫn đến chiến 
tranh đó là do những người Hồi giáo ở ven biển luôn 
muốn chiếm các nguồn hồ tiêu bên trong đất liền. Để tránh 
những cuộc chiến tranh hồ tiêu, những người không theo 
Đạo Hồi thường phải "nộp thuế đây đủ cho những ông 
chủ Hồi giáo". Mặc dầu vậy, nhứng người Hồi giáo vẫn 
phải luôn chống đỡ lại những cuộc tấn công của nhứng 
người "ngoại đạo" từ bèn trong đất liền. 

Hồi quốc Xamudra - Paxai bao gồm hầu hết bờ biển 
phía bắc Xumatơra, gồm cả Barus ở bờ biển phía tây và 
"Ramni ở tận cũng phía bắc của đảo. Các "thuộc. quốc" 
của Xamudra chỉ "thần phục" Hồi vương về mặt kinh tế, 
chứ không phụ thuộc hoàn toàn về chính trị. 

Sang thế kỹ XV, đặc biệt là sau khi Malácca hưng 
khởi lên như một trung tâm buôn bán lớn nhất ð Đông-Năm 
Ấ, Hồi quốc Xamudra - Paxai mất đần những vùng ảnh 
hưởng và những nguồn cung cấp lương thực. thực phẩm 
và các mặt hàng để buôn bán. Tom. Piret, một thương: 
nhân Bồ Đào Nha. đã kể lại, _Xamudra, = Paxai thường 


TP NNG Gnn, 





xuyên phải mua lương thực, thực phẩm từ các nước khác. 
"Hàng năm, 16 chiếc thuyền chở đây gạo từ Pegu (Mianma) 
và 50 chiếc thuyền chở lương thực từ Ayuthya (Thái Lan) 
đã tới để buôn bán với Paxai". 


Người sáng lập ra Malácca là hoàng tử Parametvara, 
gốc Giava, kết hôn với công chúa Magiapahít. Trong cuộc 
chiến phân liệt xảy ra ở Giava vào năm 1401, hoàng tử 
cùng vợ con phải tránh sang hòn đảo Tumaxich (Xingapo) 
thuộc Xiêm, giết thủ lĩnh ở đây và chiếm quyền. Nhưng 
quân Xiêm đã đuổi Parametvara khỏi hòn đảo và buộc 
vị hoàng tử lưu vong phải chạy đến Malắcca. Tại đây, 
nhờ sự giúp đỡ của các thương nhân người Hoa, 
Parametvara lập ra vương quốc Malắcca và được triêu 
đình Trung Quốc phong là "quốc vương Malắcca". 


Trong suốt mấy chục năm đầu thế kỳ XV, Malắcca, 
"một vùng đồng bằng có những dãy núi đẹp và nước đại 
dương bao bọc" đã nhanh chóng trở thành một thương 
cảng lớn và một thương trường mạnh thu hút những ảnh 
hưởng của Hồi giáo đã bén rễ sâu ở Xamudra - Paxai 
tới Vị vua thứ hai Ragia Bexai Nuda (con trai của 
Parametvara) lên ngôi năm 1414 đã quy theo Đạo Hồi 
sau: khi lấy công chúa Hồi quốc Xamudra - Paxai làm 
vợ và đổi tên là Ixcanda Xa. Thế nhưng, không phải tất 
cả triều đình và dân chúng đều theo Hồi giáo. Hai vị 
vua tiếp sau là Xri Maharagia và Ragia Ibrahim đều theo 
Ấn Độ giáo và dùng vương hiệu Ấn Độ truyền thống. 
Chỉ bát đâu từ đời con của Ragia Ibrahim là Ragia Carim 
(lên ngôi năm 1445) danh hiệu Hồi vương (Sultan) mới 
bắt đầu được sử dụng. Ragia Carim lên ngôi và lấy vương 
hiệu là Mudapha Xa. Vị tân Hồi vương Mudapha Xa và 


98 https://tieulun.hopto.org 


sau đó, con trai ông - Hồi vương Mansu Xa - đã dùng 
cách gả các con gái mình cho các vua lân bang để truyền 
bá Hồi giáo vẽ phía bắc tới Pahang và Keda, và xuống 
phía nam tới các cảng Xiac, Campa, Indragiri và Giambi 
ở đảo Xumatdra. Ngoài ra, với vị trí là một thương cảng 
lớn, Maláắcca đã góp phần quan trọng vào việc đem nhứng 
ảnh hưởng của Đạo Hồi tới tận các cảng ở Bắc Giava 
và ở Molucca. 


Các vua Malắcca, đặc biệt là bốn Hồi vượng cuội 
_cùng (từ năm 1445 đến năm 1511), không chí tích cực 
truyền bá Hồi giáo, phát triển thương mại mà còn dùng 
chiến tranh để mở mang bờ cöi. Dưới triều bốn Hôi vương 
cuối cùng, uy quyền của Malácca trải rộng xuống phía 
nam tới Xingapo, quân đảo Riau, đảo Linga và vượt qua 
eo biến vươn đến tận các quốc gia Rocan, Xiac, Campa 
và Indragiri ê 5 weaatơra. Vì thế, không phải. nỗu Xhiệm. 
“mê [Malácca đâm vhế kỹ XVI được mệøV đình }X- qơi si, 
cư đông đúc, thịnh vượng và nết nhiều'các sẵn vật %uý 
như hồ tiêu, ngà vơi, sừng tê giác, ngọc trai và nhiều 

loại tràm hương. - 
Sau khi Malắcca bị người Bồ Đào Nha chiếm (năm 
1511) Hồi quốc Ache nổi lên như một trung tâm chính 
trị và kinh tế lén trong vùng quân đảo Mã Lai. Thoạt 
đầu chỉ là mệt tiểu quốc nằm ở góc tây bắc của BẮc 
Xumatơra, Hồi vương Ali Mughayat Xa đô của cố được 
lực lượng và duổi được wgười Eề Đào 3Xha ra khỏi Pidie 
(năm 1521) và Paxai (mặm !1ö34). Chiến thắng này đã 
quy tụ vào Môi quốc Ache cả vùng đồng bằng sớng Ache 
rộng lớn. Đến đầu năm 1607, Ixkanda Muda đã đưa Ache ˆ 
lên tới cực điểm huy hoàng. Với công lao đó, vị Hồi vương 


https://tieulun.hopto.org99 





này được suy tôn là Sultan Ache vĩ đại nhất, được coi 
như một nhân vật huyền thoại, một vị vua vĩ đại và hùng 
mạnh, một hiệp sĩ lừng danh nhất. Ixkanda Muda đã chiếm 
Deli ở bờ biển phía đông Xumatơra vào năm 1613, sau 
đó lân lượt chỉnh phục Gioho (năm 1614) ở bán đảo Mã 
Lai, đảo Bintan (năm 1615). Đặc biệt, trong trận chiến 
chiếm đảo Bintan, rất nhiều quân Eồ Đào Nha bị giết, 
bị bắt và nhiều tàu chiến của quân Bồ bị lọt vào tay 
lực lượng Ache. Ngay năm sau (năm 1616) Suntal Ixkanda 
Muda tấn công chiếm vương quốc Pahang ở bán đảo Mã 
Lai. Năm 1619, ông mở rộng uy lực của mình tới Keda 
và chiếm luôn cả đảo Niát vào năm 1624. 


Để cai quan chặt đất nước, Sultan Ixkanda Muda chia 
quốc gia ra thành các đơn vị hành chính gôm uleebalangship 
và mukim. Mỗi Uleebalang (nghia là viên chức của vua} 
cai quản một uleebalangship gồm nhiều mukim như phần 
đất vua ban. Mỗi mukim là một tập hợp một số làng 
cùng chung một nhà thờ và chịu sự lãnh đạo về mặt 
tôn giáo của một Iman (chức thầy cả của Đạo Hồi). Theo 
thời gian, các uleebalang ngày một lớn mạnh. Ngay sau 
khi Sultan Ixkanda Muda chết, họ lập tức thoán đoạt nhiều 
quyền lực của triều đình bằng cách liên tục đưa bốn người 
phụ nữ thay nhau lên ngôi vua. Các Sultan là đàn ông 
sau đó bị thu hẹp nứa về quyền lực - chỉ còn cai quản 
triều đình, đô thành và hải cảng. Các uleebalang còn trở 
thành nhứng thủ lĩnh cha truyền con nối. - 

Các Sultan Ache rất chú trọng tới việc mở rộng quan 
hệ với nước ngoài. Không chỉ giữ quan hệ chặt chẽ với 
Thổ Nhi Kỳ, các vua Ache còn có quan hệ với các nước 
ở châu Âu. Nữ hoàng Êlidabét của Anh quốc đã gửi: một 
100 https://tieulun.hopto.org 


_bức thư cho Sultan Alaudin (cha của Ixkanda Muda) do 
một người Ánh tên là Giôn Đavít đem tới. Bức thư nhiệt 
liệt chào mừng vua Ache như một quốc vương ví đại và 
hùng mạnh và như một người anh em yều quý và bày 
tỏ ý muốn thiết lập quan hệ buôn bán hòa bình giửa 
Anh và Ache. Trong bức thư trả lời bằng chứ Mã Lai 
của Sultan, hiện còn được lưu giứ tại thư viện 'Öodleigt 
ở Oxpho có đoạn viết: "... Tôi coi nhứng người Anh là 
bạn và đối xử tốt với họ... Những người Anh muốn có 
sự bảo trợ ở đất nước tôi, tôi sẽ chấp nhận những mì 
họ muốn... Nếu những người Anh muốn từ nước tôi đi 
đâu đó, tôi củng sẽ tạo điều kiện cho họ... Trong những , 
trường hợp mà nhứng người Anh nào đó bị kiện tụng 
hoặc bị mắc nợ thì họ phải trả nợ xong hoặc được quan 
tòa xử xong thì mới được rời khỏi nước tôi... Trong việc 
buôn bán, mọi người Anh đều được phép, không phải e 
dè øì...". Hoàng tử Maurit của Hà Lan cúng g#i:cho Sultan 
Alaudin một bức thư, viết ngày 11-12-1600, bày tổ tình 
cảm hứu hảo và đề nghị có sự bảo hộ và giúp đỡ cho 
những thuyền buôn và các thương nhân Hà Lan. Sultan 
Ache cúng gửi thư đáp lại hoàng tử và bức thư đó đã 
tới Hà Lan vào năm 1602. Vị Hồi vương kế tiếp, Sultan 
[xkanda Muda gửi một bức thư, qua viên tưởng Pháp Bôliơ 
tối Ache năm 1621, cho vua Pháp Lui XIIH bày tỏ mong 
muốn thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Ache và nước Pháp. : 
Cùng với bức thư, Sultan còn gửi tặng vua Pháp. 6 baha 
(I baha = 180kg) hồ tiêu. 


Các tư liệu đều cho biết, trong hai thế kỷ XVI và 
XVII Ache,là một trung tâm buôn bán quốc tê lớn. Đến 
Ache buôn bán, ngoài những bạn hàng truyền thống cùng 


https://tieulun.hopto.org q1 





theo Hồi giáo là người Arập, người Thổ, người Ấn còn 
có người Trung Quốc, người Giava. 


Trong công việc mở mang đất nước và phát triển 
buôn bán, người Bồ Đào Nha là trở ngại và là địch thủ 
lớn nhất. Bởi vậy, đuổi người Bồ Đào Nha ra kHỏi Malắcca 
là mục tiêu đầu tiên trong chính sách đối ngoại của các 
Sultan Ache. Sau khi đuổi người Bồ ra khỏi Pidic và Paxai, 
vào năm 1537 và năm 1547, quân đội Ache hai lần tấn 
công Malácca. Hai mươi năm sau, vào năm 1567, Ache 
liên mỉnh với các vua vùng Tây Ấn Độ để hợp lực đánh 
quân Bồ Đào Nha. Năm 1567, Sultan Ache phái sứ bộ 
đi thuyết phục Giapara ra nhập liên minh chống Bồ Đào 
Nha, nhưng chiếc thuyền chở sứ bộ đó bị quân Bồ Đào 
Nha đánh chìm ở eo biến Malắcca. Đến năm 1573, Ache 
liên minh được với Giapara và phái cả một hạm đội lớn 
gồm 90 chiến thuyền tấn công vào Malắcca. Ngay năm 
sau, Giapara lại dùng 300 chiến thuyền tấn công tiếp 
Malắcca. Ache còn tiến đánh Malácca vào năm 1575 và 
năm 1582. Vào năm 1615, Sultan Ixkanda Muda huy động 
một hạm đội lớn chưa từng thấy gồm ð00 chiến thuyền 
tấn công Malắcca. Trận đánh bất phân thắng bại và quân 
Ache phải rút về. Ba năm sau, quản Ache lại ra trận 
và lần này chiếm được Keda và Perac. Năm 1620, một 
hạm đội gồm 250 chiến thuyền của Ache lại tấn công 
và vây hâm Malắcca. Trong một trận hải chiến ác liệt, 
hạm đội của Eồ Đào Nha đã đánh bại quân Ache. Mãi 
đến năm 1640, liên quân Ache - Hà Lan mới duổi được 
. người Bồ Đào Nha ra khỏi Malắcca. Thế nhưng, thật bất 
hạnh, người Hà Lan chiếm được Maláắcca không phải cho 
người Ache mà cho mình. Kết quả là, sau khi đuổi được 


109 httbs://tieulun.hopto.org 


người Bồ đi thì người Hà Lan lại tới thế chân, còn Hồi 
quốc Ache hùng cường thì kiệt quệ và suy yếu sau bao 
nhiêu năm chiến tranh liên tục. 


- — Theo những thuyền buôn, Hồi giáo từ Bác Xumatơra, 
từ Malácca đần đân thâm nhập vào các thương cảng lớn 
ở đảo Giava như Đemác, Giapara và Tuban. Khi đã đủ 
mạnh, các thương cảng đó trở thành những quốc gia Hồi 
giáo độc lập và tách khỏi phạm vi ảnh hưởng của đế 
chế Magiapahít. Sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt 
trong đời sống tính thần của người Giava là việc Sultan 
Calitgiaga của Đemác tổ chức hội lễ Sauluđan (ngày sinh 
của đấng tiên trỉ Muhamét) đầu tiên một cách trọng thể 
tại Giava vào năm 1479. Sau lễ Sauluđan, theo mô tả 
của các tài liệu, "ở khắp mọi nơi trong Hồi quốc Đemác, 
hết làng này đến làng khác lần lượt cải đạo sang Hồi 
giáo". Khi đã đủ mạnh, vào năm 1478, Đemác bắt đầu 
tấn công Magiapaht. Kết quả tà, đến cuối thế ký XV,- 
đế chế Magiapehit chỉ còn như một quốc 'gia nhỏ ở Đệng 
Giava và tồn tại một cách leo lắt như bóng ma còn sót 
lại của một đế chế Ấn - Giava cuối cùng. Bằng trận tấn 
công cuối cùng vào năm 1527 của quân đội Đemác, đô 
thành Magiapahít bị thiêu hủy, vua Ranavigiaya bị giết 
và đế chế Magiapahít lừng danh một thời cũng chấm dứt 
luôn sự tồn tại của mình. Sau chiến thắng này, lãnh thổ 
Đemác bao trùm Treribon và Bantam ở Tây Giava, Nam 
Calimantan và Lomboc. Nhưng từ năm 1546, vương quốc 
Hồi giáo Giapara trở nên mạnh và trở thành bá chủ của 
Giava. Đến năm I568 lại nổi lèn một quốc gia Hồi giáo 
nửa với trung tâm ở vùng gần Xugiacacta - vương quốc 
Pagiang. Vương quốc Pagiang chỉ tồn tại được đúng 20 
https://tieulun.hopto.org 
103 





năm và vào năm 1588 thì bị hút vào lãnh địa của hai 
vương quốc: Bantam và Mataram. 


Tình trạng phân tán, cát cử ở Giava được chấm dứt 
vào nửa sau thế kỷ XVL, khi xuất biện hai quốc gia lớn 
là Bantam và Mataram. Nhờ phát triển buôn bán mà quốc 
gia đô thị nhỏ bé Bantam ở bờ biển phía bắc của Tây 
Giava đần đàn trở thành một trung tâm thương mại lớn 
chi phối cả các vùng xung quanh. Dưới thời vua Haxanudin 
(1552-1570) và vua Giusuphơ (1570-1580) Bantam làm bá 
chủ cả Tây Giava và Nam Xumatơra. 


Vào đầu thế kỷ XVI, Mataram chỉ là một quốc gia 
nhỏ, nhưng đến năm 1575, vua Xutavigiaya nổi danh với 
cái tên là Xenapati (thống soái) đã tuyên bố độc lập tách 
khỏi Pagiang và bắt đầu cuộc chiến nhằm thống nhất 
Giava. Cho đến cuối đời (năm 1601), vị vua này đã chiếm 
được phần lớn lãnh thể Trung Giava. Quốc gia Hậu 
Mataram (các nhà khoa học gọi là Hậu Mataram để phân 
biệt với quốc gia Mataram cổ tồn tại từ thế kỷ VIII đến 
thế kỷ X) đạt tới cực thịnh vào thời vua Agung (1613-1645). 
Vào thời này, Hậu Mataram mở mang bờ cõi đến tận 
cực đông đảo Giava, làm chủ Madura và kiểm soát một 
phần đất ở Tây Calimantan. Vào năm 1624, Agung cải 
giáo sang Đạo Hồi và nhận vương hiệu là Sultan. 


Theo truyền thuyết và sử liệu, vào thời cổ, trung 
tâm quyền lực ở vùng đảo Molucca là Giailolo (đảo 
Hanmahera). Dưới thời một vị vua tàn bạo, dân chúng 
phải bỏ Giailolo đến các đảo Bacan, Tecnate và Tidore. 
Dần dà, theo thời gian, ở ba đảo này nổi lên ba tiểu 
quốc do Teenate câm đâu. Vì thế mà vua Tecnate được 


https://tieulun.hopto.org 
104 


'gọi là Colano Maloco (vua Molucca). Ngoài các đảo Molueca, 
vua Tecnate còn vươn quyền lực tới một số vùng ở Tây 
lrian. Năm 1495, vua Dainun Abidin của Tecnate tới Tưban 
ở Đông Giava để học Đạo Hồi. Từ đó, Hồi giáo đần đần 
loang ra khắp các đảo Molucca. Trước thời điểm này hơn 
một thế kỷ, vào năm 1343, vua Tidore đã theo Đạo Hồi 
và lấy vương hiệu là Sultan Nurudin. 


Dưới sự tác động của thương mại và Hồi giáo, ở 
phía nam đảo Xulavexi nổi lên hai Hồi quốc quan trọng: 
Goa của người Macaxa và Bone của người Bugi. CẢ hai 
tộc người này đều là những người đi biển. Họ thường 
tới bờ biển Tây Arian và thậm chí tới tận bờ biển Bắc 
Ôxtơrâylia. Không hiểu vì lý do gì mà vào năm 1420, 
vua Craeng Xamacluca của Macaxn tấn công Malắcca. Do 
chính sách tự do buôn bán, người phương Tày đã tới Macaxa 
từ rất sớm. Năm 1538, người Bồ Đào Nha; năm 1607, 
người Hà Lan, rồi sau đó người Anh đã tới buôn bán 
ở Macaxa. Nhờ thế mà đàn dần Macaxa trở thành một 
trung tâm thương mại đuan trọng ở phía đông Inđônêxia. 
Từ nhứng cơ sở thoạt đầu đặt ở Macaxa, theo thời gian, 
người phương Tây, chủ yếu là người Hà Lan đã làm chủ 
được cả vùng quần đảo. Molucca. 


Cũng thâm nhập một cách hòa bình và chủ yếu qua 
các thương nhân như Phật giáo và Ấn Độ giáo trước kia, 
nhưng Hồi giáo đã lan tỏa và bén rễ vào Inđônêxia nhanh 
và sâu hơn nhiều so với các tôn giáo của Ấn Độ thời 
xưa. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, hầu như cả vùng 
quần đảo lớn nhất hành tính này đã cải giáo theo Đạo 
Hồi. Hiện nay, mặc dù không được chính thức coi là quốc 


https://tieulun.hopto.org: 
105 





giáo, nhưng cứ mười người dân Inđônêxía thì có tới chín 
người theo Đạo Hồi. 


Theo thời gian, với những nghỉ thức giản đơn, với 
tính dễ dung hòa với các tín ngưỡng bản địa, Hồi giáo 
đã rất nhanh chóng trở thành một sức mạnh liên kết 
các dân tộc khác nhau ở quần đảo Inđônêxia vào một 
cộng đồng chung. Sau này, Đạo Hồi còn trở thành một 
lực lượng chính trị mạnh trong cuộc đấu tranh chống 
ngoại xâm giành độc lập và trong công cuộc xây dựng 
đất nước. Tư tưởng của Hồi giáo còn ảnh hưởng rất mạnh 
đến các lĩnh vực xã hội, giáo dục, văn hóa nghệ thuật 
của Inđônôxia. 


Những con thuyền buôn không chỉ đem Đạo Hồi đến 
khắp nơi ở Inđônêxia mà còn góp phần làm cho các dân 
tộc khác nhau ở vùng quần đảo này tiếp xúc với nhau 
nhiều hơn, đến với nhau thường xuyên hơn. Việc di dân 
đối với lịch sử Inđônêxia đã có từ thời cổ, nhưng với 
sự phát triển của Hồi giáo, quá trình di dân được diễn 


L2 


ra mạnh hơn, rộng hơn và dễ dàng hơn ở mọi nơi trong 
vùng quần đảo. Người Ache đã tới sống và định cư ở 
Malắcca và nhứng nơi khác ở bán đảo Mã Lai; người Giava, 
người Bugi, người Bantam cúng đi đến nhiều nơi khác 
và không ít người đã ở hẳn tại nơi mình đến. Nhờ sự 
bành trướng của Đạo Hồi, tiếng Mã Lai dần đần lan tỏa 
ra khắp vùng quần đảo để rồi sau này sẽ trở thành tiếng 
nói chung, ngôn ngứ chung cho hầu hết các đân tộc 
Inđônâxia. 


Chính Hồi giáo, cùng với những yếu tố văn hóa xã 
hội đi theo, đã trở thành một động lực quan trọng thúc 


-108 https://tieulun.hopto.org 





đẩy nền kinh tế ở vùng quần đảo này phát triển, một 
sức mạnh thống nhất các dân tộc khác nhau vào một 
cộng đồng chung - cộng đồng Inđônêxia sau này, một 
ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân 
phương Tây, một lực lượng chính trị lớn nhất và là hạt 
nhân cho một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. 


https://tieulun.hoptolffĐ 





THẾ KỶ CHIẾN TRANH VỚI BÒ ĐÀO NHA 


Cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, từ đầu thế 
kỷ XVI, ở Inđônêxia đã diễn ra nhứng đổi thay quan trọng 
nhưng cúng đầy nhức nhối. Sau năm 1520, đế chế 
Magiapahít hùng cường đã chấm dứt sự tồn tại của mình. 
Một số tiểu quốc - đô thị Hồi giáo ở bờ biển phía bắc 
đáo Giava đã phát huy ảnh hưởng của mình trong khu 
vực quần đảo. Rồi chỉ sau đó ít lâu, các quốc gia Hồi 
giáo khác liên tiếp xuất hiện như Bantam ở đầu cùng 
phía tây đảo Giava; Palembang, Ache ở Bắc Xumatdra; 
Tecnate, Tidore, Goa, Bone... Với sự xuất hiện các quốc 
gia theo Đạo Hồi, tôn giáo của Thánh Ala đã nhanh chóng 
lan tỏa ra khắp vùng quần đảo Inđônêxia. Thế ký XVI 
là thời kỳ chuyển mình của cả Inđônêxia từ nhửng cấu 
trúc cổ kiểu Ấn Độ đã tồn tại cả nghìn năm sang một 
nền văn hóa mới do Đạo Hồi đem tới và cũng là giai 
đoạn Inđônêxia mở cửa với thế giới bên ngoài. Vào đúng 
thời điểm này, nhứng con thuyền, gồm cả chiến thuyên 
và thương thuyền, của châu Âu đã cập bến Inđônêxía. 

Khác với trước đây, lần này tới vùng quân đảo 
Inđônêxia không phải là các thương thuyền, không phải 
là các thương nhân mà là nhứng chiến thuyên, những 
kẻ xâm lược Bồ Đào Nha đã được tôi luyện qua nhiều 


108 https://tieulun.hopto.org 





trận đánh ở Đại Tây Dương và Địa Trung Hải và được 
trang bị đầy đủ bằng những pháo hạm có thể phá hủy 
được bất kỳ một loại tâu lớn nào. Ngoài ra, người châu 
Âu còn phát triển các cách vượt biến, vượt gió đại dương, 
xác định tọa độ và chiến thuật đổ bộ một cách khá hoàn 
hảo. Những ưu thế về kỹ thuật chiến tranh đó đã tạo 
điều kiện cho người châu Âu nhanh chóng chiếm được 
những vùng đất, vùng đảo rộng lớn đông dân cư ở châu 
Á. 

Khi người Bồ Đào Nha đặt chân tới các hải cảng 
ở Inđônêxia thì thương mại ở đây đã rất phát triển. Mặt 
hàng trao đổi với nước ngoài của Inđônêxia chủ yếu là 
hồ tiêu, trầm hương, nhục đậu khấu, đỉnh hương, vàng, 
thiếc, đá quý, các loại cây dược liệu, các loại chim thú 
lạ, đồi mồi, sừng tê giác... Các thương nhân Trung Quốc 
chở tới Inđônêxia lụa, gốm sứ, tíền kim khí và rất nhiều 
những đồ thủ công mỹ nghệ khác nhau. Còn các thương 
nhân Ấn Độ, Ba Tư thì đem vải vóc, thảm, kim loại... 
tới đây buôn bán. Nhứng thuyền buôn của nước ngoài 
và của Inđônêxia qua lại hầu khấp các đảo trong vùng 
quân đảo Mã Lai. Trừ những vụ cướp biển lẻ tê, còn 
nhìn chung, công việc làm ăn, buôn bán ở Inđdônêxia thời 
kỳ này diễn ra một cách thanh bình và êm ả. Ví dụ, 
các vua Mataram độc quyền bán gạo, còn các vua Macaxa 
thì nắm trong tay đặc quyền về hương liệu... Kiểu buôn 
bán truyền thống này đã được thiết lập và tồn tại ở 
Inđônêxia từ nhiều thế kỷ trước đó. Vì thế, người Bồ 
Đào Nha không thể đem lại một cái gì mới quan trọng 
có thể làm thay đổi được nhịp điệu và cách buôn bán 
truyền thống vốn đã rất phát triển ở đây để có lợi cho 


hftps://tieulun.hopto.oHJ® 





mình. Cách duy nhất mà người Bồ Đào Nha và những 
người châu Âu sau đó đã làm là dùng vú lực để chiếm 
đoạt những cơ sở hạ tầng cần thiết cho buôn bán như 
các hải cảng, các đường buôn và nhứng nguồn hàng. Cách 
buôn bán theo kiểu thực dân xâm lược như vậy đã đẩy 
người châu Âu tới chỗ đối lập gay gắt với bạn hàng châu 
Á truyền thống là Iađônêxia. Kết quả là, việc buôn bán 
của người Âu ở Inđônêxia, trong suốt mấy thế kỷ liền, 
được nhuộm đỏ bằng máu của cả người nđônêxia và người 
châu Âu. Dần đần, cuộc chiến tranh hương liệu do người 
châu Âw, mà khởi đầu là người Bồ Đào Nha, gây ra đã 
không dừng lại ở những nguyên nhân kinh tế nứa mà 
còn phát triển thành cuộc chiến tranh, giữa hai tôn giáo: 
Đạo Hồi và Đạo Thiên chúa. 


Chỉ sau vài cuộc đụng độ lẻ tẻ, người Bồ Đào Nha 
đả hiểu ngay ra rằng kỹ thuật chiến tranh của người 
Jndontxia thế ký XWI không thua kém gì kỹ thuột của - 
họ. Vì thế, cuộc chiến tranh càng trở nên tàn khốc hơn 
và máu của cả hai phía càng đổ nhiều hơn. Cuộc đổ máu 
lớn đầu tiên đã nổ ra vào năm 1ỗ11 khi quân Bồ Đào 
Nha tấn công chiếm Malácca. Cuộc đấu pháo giữa hai 
lực lượng gần như ngang tài ngang sức nhau. Phải mất 
gáu tuần lễ, quân Bồ Đào Nha mới dập tắt được sự kháng 
cự quyết liệt của người Malácca. "Biên niên sử Mã Lai" 
mô tả: 'Đạn từ các chiến hạm bắn vào như mưa và tiếng 
nổ rền vang như ngô rang". Cuối cùng, Malắcca thất thủ, 
quân Bồ Đào Nha chiếm được của đối phương gần 3.000 
sứng, trong đó có 2.000 súng ca nông nhỏ bằng đồng 
và theo mô tả của nhứng người chứng kiến, "tất cả những 
người Hồi giáo, từ phụ nứ đến trẻ em đều bị giết". Sau 


110 https://tieulun.hopto.org 





khi chiếm Malácca người Bồ Đào Nha còn tuyến các pháo 
thủ Mã Lai để đi đánh Molucca". 

Bị thất thủ ở Malácca, Hồi vương Malắcca cùng cả 
triều đình sơ tán ra đảo Bintan, sau đó tới Gioho ở bán 
đảo Mã Lai. Mặc dầu vậy, Hồi vương Malắcca vẫn- còn 
làm bá chủ đối với tiểu quốc Hồi giáo Đeli và Xiac ở 
bờ biển phía đông đão Xumatøra và vẫn liên tục gây nhiều 
phiền toái cho người Bồ Đào Nha. 

Sự sụp đổ của Malácca đã tạo điều kiện cho Hồi 
quốc Ache phát triển mạnh. Rút được bài học từ những 
trận chiến ở Malácca, Hồi vương Ache cử cả một đoàn 
đến triều đình Ôttôman mua súng và học kỹ thuật chiến 
tranh. Hoàng đế Ôttôman phái một đạo quân cùng nhiều 
súng ca nông và đạn được tới giúp Ache. Được sự hỗ 
trợ đó, người Ache liên tục tiến hành nhứng cuộc chiến 
với người Bồ Đào Nha ở khắp mọi nơi trong vùng quần 
đảo. Sultan của Ache còn giúp triều đình Gioho vũ khí 
để họ vây hãm Malácca. Chứng kiến những trận đánh 
này, người Hà Lan tên là Gian Huyghen van Linschoten 
đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy những khẩu thần công 
khổng Ífồ mà ông chưa hề' gặp. 

Không chỉ Ache đi tìm sự giúp đỡ ở đế quốc Ôttoman 
xa xôi mà Sultan của Malácca cũng tự mình tới triều 
đình Trung Quốc xin viện trợ để chống lại người Bồ Đào 
Nha. ¬¬ 

Malắcca thất thủ đã làm cho bầu như tất cả các 
Hồi quốc ở vùng quần đảo Inđônêxia bừng tỉnh và phối 
hợp với nhau chống lại người Bồ Đào Nha. Thủ lĩnh Giapara 
liên minh với vương triều Malắcca tấn công quân Bồ ở 


https:/tieulun.hopto.dt9! 





Malắcca vào năm 1512 và đầu nam 1513. Thể nhưng, 
quân Bồ Đào Nha đã làm cho đạo thủy quân của Giaparn 
thất bại nặng, chỉ 10 tâu chiến và 10 tầu hàng là thoát 
_ được về các cảng ở Palembang và Giava. 


Sau chiến thắng ở Malắcca, vào năm 1512 quân Bồ 
Đào Nha ra đảo Banđa để mua thuyền bè, nhưng trên 
đường về Malắácca, thuyền bị đấm và quân Bô Đào Nha 
phải lánh vào Nuxa Pengiu - nơi mà các toán cướp biển 
thường phục bắt thuyền buôn. Người Bô Đào Nha đã dùng 
mọo phục kích chiếm được thuyền bè của bọn cướp biển 
và sau đó đã cùng chúng tiến đến đáo Ambon. Được tín 
đó, vua Bôlâyphe của Tecnate đã phái một đoàn korakora 
(thuyên dài của vùng Molucca) tới đón quân Bồ Đào Nha 
đến đảo của mình để cùng phối hợp chống lại Tidore. 
Vua Tidore cũng cho thuyên đi đón người Bồ Đào Nha 
ở Ambon, nhưng khi những thuyên đó tới nơi thì quân 
Bồ Đào Nha đã rời đá đi Tecnate rồi. Lợi dụng sự thù 
địch giữa hai thủ lĩnh của hai "đảo hương liệu” chính 
này, người Bồ Đào Nha đã ký hiện ước với vua Tecnate. 
Theo bản hiệp ước, để có được sự hậu thuẫn vê quân 
sự của người Bồ Đào Nha, vua Tecnate đã cho phép những 
vị khách da trắng toàn quyên mua bán hương liệu ở đây 
và dựng thành trì trên đảo. Thế là, cả một kho báu của 
phương Đông đã lọt vào tay Bô Đào Nha. Từ Tecnate, 
người Bồ Đào Nha tiến ra chiếm đảo Bacan, nhưng người 
Bacan đã tấn công và giết chết hầu hết toán “HUẾ: đổ 
bộ đó. 

Được tin người Bồ Đào Ni nhanh chóng trở nên 
giầu có nhờ chiếm được đảo hương liệu Tecnate, vua Tây 
Ban Nha phái một hạm đội gôm ba chiến thuyền, do 


112 hftps://tieulun.hopto.org 





Phécđinăng Maghenlăng chỉ huy, tới vùng đảo hương liệu. 
Thế nhưng, khi tới đảo Mactam ở Philíppin, Maghenlăng 
cùng 60 thủy thủ bị thổ dân ở đây giết chết. Những 
thủy thủ Tây Ban Nha còn lại phải đốt cháy một chiếc 
thuyền rồi lên hai thuyên kia vượt biến tới vùng đảo 
Molucca. Ngày 8-11-1521, những người Tây Ban Nha đến 
ngoài khơi đảo Tidore. Vua Tidore đón tiếp họ lên đảo 
rất niềm nở và hứu hảo. Những người Tây Ban Nha chất 
đinh hương lên đây một thuyên rồi trở về nước, chiếc 
thuyền thứ hai bị hỏng phải để lại sửa chứa. Thế là chỉ 
sau 10 năm, bá quyên của người Bồ Đào Nha tại Indônêxia 
đã bị chọc thúng. 


Được tin người Tây Ban Nha tới, người Bò Đào Nha 
bắt đầu củng cố vị trí của mình ở Molucca. Antôniô đơ 
Britô được phái đi để xây thành lũy ở Tecnate. Sau khi 
đã tấn công trả thù người Bacan, ngày 13-5-1522, Antôniô 
đg Britô đã tới Tecnate. Vào lúc người Bồ Đào Nha tới 
vùng biển Molucca thì đân đảo Ambon lại đã bị chia cắt 
làm hai phía đối lập: Ulilima (phái năm liên minh) và 
UIilisa (phái chín liên minh) theo hai Hồi quốc đang mâu 
thuẫn và luôn tìm cách thôn tính nhau: Tecnate và Tidore. 
Năm 1521, người Ambon ở Hitu đánh lại người Ceram 
tới cướp. Để chống lại Ceram, người Ambon xin Britô - 
người đang phụ trách xây dựng thành lũy ở Tecnate giúp. 
Sau đó, người Ambon cho phép người Bồ Đào Nha lập 
khu cư trú nhỏ ở Hitu. Đến khi biết được tin người Bồ 
Đào Nha có ý định xây dựng thành lũy của mình tại 
Ambon, những người Hồi giáo ở Hitu liền tiến đánh vị 
trí của người Bồ. Người Bồ Đào Nha buộc phải bỏ Hitu 
chạy xuống phía nam đảo và lập đền trú ở gần Huconalu. 


https://tieulun.hopto.oäd 3 





Để củng cố vị trí của mình ở Molucca, người Bồ. 
Đào Nha còn tổ chức tấn công, vây hãm Tidore. Người 
Tidore phản công lại và giết được 17 thủy thủ của Bồ 
Đào Nha. Thế là cuộc chiến tranh giữa người Bồ Đào 
Nha và Tidore bát đầu và kéo dài suốt thời gian Britô 
phụ trách việc xây thành lủy ở Tecnate. Chỉ đến năm 
1524, khi Gácxia Henrích đến thay Britô, với sự hỗ trợ 
của vua Tecnate, người Bô Đào Nha mới đánh bại được 
Tidore. 


Năm 1527, người Tây Ban Nha trở lại Tidore, nhưng 
Henrích đã đánh chìm một tâu của Tây Ban Nha ở ngay 
cang Tidore. Những con tàu Tây Ban Nha khác phải chạy 
tới các đảo ở Molucca, để cúng cố lực lượng liên minh 
của mình với Tidore rồi tấn công người Bồ Đào Nha và 
người Tecnate. Những cuộc chiến trên biến liên tục xây 
ra. Cuối cùng, Bô Đào Nha đã đánh bại liên minh Tây 
Ban Nha - Tidore. Thế nhưng cuộc chiến giửa Bồ Đào 
Nha và Tây Ban Nha cùng những liên minh người [nđônêxia 
khác nhau vẫn chưa chấm dứt. 

Năm 1538, một đoàn thuyên lớn của người Giava 
tới đao Ambon mua đỉnh hương. Người Bồ Đào Nha, được 
sự phối hợp của lính Tecnate và Tidore đã tấn công đoàn 
thuyên Giava. Người Giava được hỗ trợ thêm bằng các 
thuyên chiến từ Macaxa, Banda và Hitu tới. Nhưng, liên 
quân người Inđônêxia cuối cùng củng bị đánh bại. 

Năm 1562, Sultan Hairưm của Tecnate cử con trai 
dẫn một đoàn chiến thuyền tới Ambon để chỉnh phục 
những người Àmbon theo Đạo Thiên chúa. Đúng lúc đó, 
ba tâu chiến của Bồ Đào Nha tới và kịp cứu nguy cho 


114 https://tieulun.hopto.org 





những người Thiên chúa giáo. Cuối năm 1564, những người 
Hồi giáo ở Hitu và người Lâytimo lại tấn công người Bồ 
Đào Nha và nhứng người Ambon Thiên chúa giáo khiến 
người Bồ Đào Nha buộc phải rút khỏi Ambon và các đảo 
lân cận. 

Để tiến thêm một bước trong việc củng cố vị trí 
của mình, năm 1536, Antôniô Ganvao, vị chỉ huy quân 
Bồ Đào Nha ở Molucca yêu cầu vua Tecnate cho phép 
dân chúng của ỏng theo Đạo Thiên chúa. Vua Tecnate 
đồng ý, nhưng với điều kiện không được truyền đạo cho 
bất kỳ một người Hôi giáo nào. Không chỉ người dân 
Tecnate mà người dân bản xứ ở Minahaxa (phía bắc đảo 
Xulavexi), ở đảo Ambon và đảo Môratai củng được các 
giáo sĩ Bồ Đào Nha truyền đạo và một bộ phận dân cư 
đã được cải giáo. Vì coi việc truyền giáo là một bộ phận 
của chiến lược quân sự của người Bồ Đào Nha ở vùng 
quần đảo Molucca, các giáo sĩ được tạo mọi điều kiện 
để hoạt động. Nhà truyền giáo vĩ đại nhất của Bồ Đào 
Nha hoạt động ở Molucca là Phraxit Xaviơruyt - người 
đã tới Ambon, Tecnate và các đảo Hanmahera vào nhứng 
năm 1546 và 1547. Để chuẩn bị đem tôn giáo của Chúa 
Giêsu tới Malácca, ông đã cho dịch ra tiếng Mã Lai một 
loạt những tác phẩm quan trọng của Thiên chúa giáo, 
trong đó có tác phẩm quan trọng là "Mười điều răn của 
Chúa". 

Đến năm 1557, không chịu được trước nhứng hoạt 
động quân sự và truyền giáo của người Bồ Đào Nha, vua 
Tecnate cùng cả triều đình gần như đã tách khỏi liên 
mìinh với Bồ Đào Nha. Người đầu tiên phá vỡ hiệp ước 


hftps./tieulun.hopto.org. 





là Đuáctơ Đêca - thuyền trưởng người Bồ Đào Nha. Sau 
khi bắt đảo Makian bán hết số đỉnh hương thu hoạch 
cho mình chứ không phải một phân như hiệp ước (phần 
kia bán cho vua Tecnate), Đêca còn bắt vua, em trai vua, 
thậm chí cả mẹ vua đảo Makian và hành hạ họ rất tàn 
tệ. Tức thì, cả vương quốc đảo Tecnate đã dấy lên một 
làn sóng chống người Bồ Đào Nha. Người Bồ Đào Nha 
buộc phải thả tất cả những người Makian và phải đầy 
Đêca tới Goa ở Ấn Độ như một tù binh. 


Đầu năm 1558, một đoàn thuyền Tecnate cập bến 
Buru và Ambon để khuất phục nhứng người Thiên chúa 
giáo và buộc họ cải giáo theo Đạo Hồi. Nhửng người dân 
Buru và Ambon đã không chống lại mà còn vui vẻ cải 
giáo sang Dạo Hồi. Để trả thù, người Bồ Đào Nha đã 
hèn hạ giết vua Hairưm của Tecnate ngay trong pháo 
đài của mình khi ông được mời đến. Sự việc này xảy 
ra ngay sau khi Lôpét Đơ Metkitơ - thống đốc Bồ Đào 
Nha ở Molucca và vua Tecnate vừa tiến hành những nghỉ 
thức. hữu nghị trước sự chứng kiến của dân chúng. Kết 
quả của hành động đê hèn đó là toàn dân Tecnate đứng 
lên chống lại người Bồ Đào Nha. Con trai vua Hairưm, 
Baáp Ula, lên ngôi và thề đuổi hết người Bồ Đào Nha 
ra khỏi vương quốc của mình. Những chiến thuyền korakora 
(loại thuyền chiến lớn với 130 người chèo thuyền và chở 
được hơn 100 lính) của Tecnate vượt biến tới tấn công 
người Bồ Đào Nha ở Ambon. 8ultan Baáp Ula đổ bộ lên 
Bacan để thuyết phục vua xứ này không giúp đỡ người 
Bồ Đào Nha. Thậm chí lúc này Tidore cũng liền minh 
với Tecnate để chống lại người Bồ Đào Nha. Ở Ambon„ 


tệ https://tieulun.hopto.org 





người Bồ Đào Nha quyết định rút khỏi căn cứ Hitu, nhưng 
vẫn không được an toàn trước những cuộc tấn công liên 
tục của Tecnate. Người Bð Đào Nha xây một căn cứ khác 
ở gân Nuzaniui trên đảo Ambon và cử người đi Malắcca 
cầu viện. Thế nhưng, Malắcca không có khả năng để giúp. 


Cuộc vây hãm thành của người Bồ Đào Nha trên 
đảo Tecnate do Sultan Baáp Ula chỉ huy kéo dài suốt 
6 năm. Cuối cùng người Bồ Đào Nha buộc phải đâu hàng. 
Suhan Baáp Ula cho phép người Bồ Đào Nha được mang 
vũ khí của mình đến Ambon hoặc Malácca. Thế là, sau 
- 64 năm, kể từ ngày đầu tới vào năm 1lỗ12, người Bồ 
Đào Nha đã phải hạ cờ và rời khỏi hòn đảo hương liệu 
Tecnate trù phú. 

Những quân đồn trú người Bồ Đào Nha còn lại và 
những người dân Inđônêxia theo Đạo Thiên chứa rời đến 
Ambon và xây lên một thành lũy đá ở đây. Trong khi 
đó, ý đồ của Sultan Baáp Ula muốn đặt tất cả các tiểu 
quốc trong vùng đảo Molucca đưới uy quyền của mình 
lại khiến cho Tidore và Bacan trở lại liên minh với người 
Bồ Đào Nha để chống lại Tecnate. Năm 1578, người Bồ 
Đào Nha tới Tidore và ngay lập tức xây dựng một pháo 
đài bên cạnh thủ đô Tidore. Tecnate đáp lại bằng cuộc 
_đổ bộ lên Bacan. Suitan Bacan bị giết và Tecnate chiếm 
luôn cả hòn đảo. Vị vua mới của Bacan cải giáo theo 
Đạo Hồi và cho truyền bá Hồi giáo ra khắp vương quốc 
của mình. 


Sau khi vua Philp của Tây Ban Nha lên ngôi vua 
của Bồ Đào Nha thì lực lượng liên quân Tây - Bồ có 
ý định tấn công Tecnate. Được tin đó, Sultan Baáp Ula 


https://tieulun.hopto.or8 L7 





ra sức củng cố lực lượng của mình. Nhưng ông chết tháng 
7-1583 nên chưa kịp đem quân vào cuộc chiến mới. Vị 
Hồi vương mới Xahít Barat, con trai của Baáp Ula cũng 
là: một người năng động, tài ba như cha. Tháng 2-1585, 
lực lượng liên quân Tây - Bồ tấn công vào Tecnate. Cuộc 
tấn công đã bị người Tecnate bẻ gẫy vào tháng 10-1585 
và người Tây Ban Nha phải rời bỏ Tecnate để về căn 
cứ Manila ở Philíppin. Vào thời gian đó, một phái viên 
của vua Philíp tới và thông báo cho Sultan Tecnate biết 
người chịu trách nhiệm trong việc giết vua Hairưm là 
Lôpét Đơ Metkitơ đã bị giết chết ở Giava năm 1579. Phái 
viên còn báo cho Sultan Tecnate biết, vua Tây Ban Nha 
rất lấy làm tiếc vì đã xảy ra chuyện vua Hairưm bị chất 
và hứa sẽ làm sáng tỏ mọi việc. 

1rong khi đó thì ở Manila, người Tây Han Nha hại 
ráo riết huy động toàn lực để tấn công Tecnate. Vào ngày 
17-10-1593, thống đốc Tây Ban Nha ở Philippin, 
Đaxmarinat cùng đoàn chiến thuyền rời Manila. Nhưng, 
mười ngày sau đó, ông ta cùng cá ban tham mưu bị những 
người chèo thuyền người Trung Quốc nổi loạn giết chết. 
Con trai Đaxmarinat, thay cha chỉ huy, đã buộc phải đem 
hạm đội trở vê Manila, 


Khi vị trí của người Bồ Đào Nha ở Molucca cứ đần 
dần tan vỡ thì người Hà Lan xuất hiện trên chính trường 
ở vùng quần đảo Inđônêxia. Sau khi quân Bồ Đào Nha 
bị quân Hà Lan đánh bại vào năm 1605 thì việc truyền 
giáo của người Bồ Đào Nha ở Inđônêxia cũng bị chấm 
dứt luôn; chỉ nhứng người Tây Ban Nha là được phép 
hành đạo ở Tecnate, Tidore, Xangi và Bắc Xulavexi. Thế 


118 https://tieulun.hopto.org 





nhưng, chỉ vài chục năm sau đó, người Hà Lan cúng đuổi 
nốt người Tây Ban Nha ra khỏi các hòn đảo này. 


Nếu như người Bồ Đào Nha có tầm nhìn và biết 
cách làm ăn lâu dài thì chắc họ đã giữ được vị trí của 
mình ở Inđônêzxia lâu đài hơn chứ không phải bị người 
Hà Lan thế chỗ. Tất cả nhứng nguyên nhân dẫn tới sự 
thất bại của Bồ Đào Nha ở Inđônêxia đều ít nhiều có 
nguồn gốc từ chính sách thương mại mang tính xâm lược 
của chính quyền Lixbon. Bồ Đào Nha chỉ chú ý thu lợi 
từ những việc buôn bán với Inđônêxia chứ không chịu 
đầu tư vốn để củng cố nhứng cơ sở của mình ở đây, 
Hàng năm, hạm đội hoàng gia gồm 20 chiếc tầu chỉ có 
nhiệm vụ chở hồ tiêu, hương liệu, đá quý, đồ sứ và đồ 
đệt về nhà rồi chở bạc, thủy tỉnh, các đồ kim loại, vải 
lanh và len dạ đi. Do chỉ chú ý đến phần lợi nhuận thu 
được qua buôn bán, nên chính quyền Bồ Đào Nha không 
quan tâm lắm tới các quan chức làm việc trực tiếp ở 
nhứng cơ sở bên ngoài. Vì thế giữa các quan chức ở chính 
quốc và các chức sắc ở thuộc địa luôn xảy ra những mâu 
thuẫn về quyền lợi. Do lương bổng được trả không tương 
xứng với việc làm và do tỷ lệ đầu tư quá ít so với lợi 
nhuận thu được và thiếu bẳn sự kiểm soát có hiệu quả, 
nên các quan chức ở các thuộc địa buộc phải phát triển 
công việc làm ăn buôn bản của riêng mình và cho mình. 
Ngay từ năm 1530, vua Bồ Đào Nha đã nhận được thông 
báo từ Malắcca rằng, các thuyền trưởng, các quan chức 
ở đây chỉ lo mưa và bán hàng hóa của riêng minh. Kết 
quả là người Bồ Đào Nha không có đủ ngân sách để củng 
cố nhửng pháo đài, nhứng đồn trú cúng như những cơ 


| https://tieulun.hopto.ore 





sở của mình ở quần đảo Inđônêxia và không đủ mạnh 
để chống lại được nhứng cuộc nổi dậy của dân địa phương.. 
Đấn cuối thế kỷ XVI, khi người Hà Lan và người Anh 
xuất hiện thì nhứng đội quân Bồ Đào Nha ở Inđônêxia 
trở nên quá yếu trước những địch thủ mạnh mẽ và buộc 
phải rời bỏ những vị trí đã chiếm được ở đây. 


120 https://tieulun.hopto.org 


HAI TRĂM NĂM DƯỚI ÁCH CÔNG TY ĐÔNG ẤN 


Đến cuối thế kỷ XVI, bằng xuất khẩu vải vóc cũng 
như sự phát triển công nghiệp đánh bất và chế biến cá, 
Hà Lan đã nhanh chóng trở thành một cường quốc thương 
mại ở châu Âu. Từ năm 1590, người Hà Lan đã đưa công 
việc buôn bán của mình vượt qua Đại Tày Dương tới tận 
Braxin. Thế nhưng, việc vua Philp của Tây Ban Nha, 
sau khi lên ngôi vua ở Bồ Đào Nha, đóng cửa tất cả 
các cảng của Bồ Đào Nha trước đây khiến người Hà Lan 
phải tự tìm nguồn hương liệu cho mình. Mà kho hương 
liệu chủ yếu của châu Âu lúc đó lại là vùng quần đảo 
Inđônêxia. Thế là, tại Amxtécđam, vào năm 1595, một 
công ty buôn bán hương liệu đã ra đời và một hạm thuyền 
gồm bốn chiếc thuyền lớn: Amxtécdam (Amsterdam), 
Môritiuýt (Mauritius) Hãâulândia (Hollandia) và Duyphơken 
(Đuyfken), dưới sự chỉ huy của Côneli ĐÐĐơ Hútman đã 
nhổ neo rời Hà Lan ngày 2-4-1595. Sau 13 tháng vượt 
trùng dương và sau khi đã vòng qua múi Hảo Vọng để 
vào Ấn Độ Dương, ngày 23-6-1596, đoàn thuyền của Hà 
Lan đã tới vịnh Bantam. Nhứng người dân Inđônêzia đứng 
trên bờ vịnh Bantam ngày 23-6-1596, nhìn bốn chiếc thuyền 
Hà Lan thả neo, chắc không bao giờ nghĩ rằng ngày hôm 
đó, bốn con thuyền đó và nhứng người da trắng mới đến 
đó sẽ làm thay đổi mạnh mé và có một ảnh hưởng rất 


https://tieulun.hopto.ot#1 





lớa đến lịch sử của họ. Và chắc chắn không một người 
Inđônêxia nào trên bờ và không một thủy thủ Hà Lan. 
nào trên nhứng chiếc thuyền này lại có thể nghĩ rằng 
từ ngày hôm đó, hai nước (Inđônêxia và Hà Lan} cách 
nhau cả vạn dặm lại sẽ quyết định số phận của nhau 
một cách sâu sắc và mạnh mẽ trong suốt 350 năm tiếp 
theo. 


Về số lượng thì người Hà Lan ít hơn rất nhiều so 
với người Inđônêxia. Thế nhưng, người Inđônêxia lại không 
thể tổ chức được, phối hợp được thành những liên mỉnh 
lớn đủ sức chống lại sự xâm lược của cả người Bồ Đào 
Nha lẫn người Hà Lan. Sự cát cứ, chia rẽ, sự thù địch 
lẫn nhau giữa các tiểu quốc đã tiếp tay cho người châu 
Âu một cách thật đắc lực và hứu hiệu. Mặt khác, những 
người da trắng Hà Lan mới đến lại thuộc nòi giống khác 
hẳn người Bồ Đào Nha và có ưu thế cũng hơn hẳn người 
_ Bồ trong nhiều phương diện. Vào thời kỳ đó, cách nhìn 
và cách tổ chức của người Hà Lan được đánh giá là tỉnh 
vỉ và có hiệu quả nhất ở châu Âu. Bộ máy tập trung 
cao của người Hà Lan đã cho phép Công ty Đông Ấn 
của họ phối hợp hành động có hiệu quả hơn nhiều so 
với người Bô Đào Nha. Hơn thế nứa, những người Công 
giáo Canvanh Hà Lan có niềm tin hợn, quả quyết hơn 
và củng mạo hiểm hơn so với nhứng người Thiên chứa 
giáo khác. Ngoài ra, khi tới Inđônêxia, nhờ trải qua cuộc 
chiến tranh giành độc lập với Tây Ban Nha trong suốt 
nhiều năm và phải đánh nhau nhiều trận trên biển với 
người Anh, người Hà Lan đã mạnh hơn nhiều và kinh 
nghiệm hơn nhiều so với nhứng địch thủ châu Âu của 
mình. 


122 https://tieulun.hopto.org 


Sau khi được thông báo có một đoàn thuyền treo 
cỡ lạ cập bến và trên các thuyền có rất nhiều người vừa 
đói khát vừa bị bệnh tật, Sultan của Bantam cho phép 
người Hà Lan được vào bến và mua hồ tiêu. Hồi vương 
Bantam đâu có biết được, những người mà òng ta tiếp 
đón niềm nở hôm đó sau này sẽ tiêu hủy chính lâu đài 
của ông và sẽ trở thành chủ nhân không chỉ của Bantam 
mà còn của cả toàn vùng quần đảo Inđônêxia. Khung 
cảnh hôm đó được mô tả trong các tài Hệu của Hà Lan 
như sau: "Rất nhiều người Giava, cả người Thổ, người 
Hoa, người Bengan, người Aráp, người Batu, người 
Gudrarát... đã leo lên các con tầu. Họ lên đông đến nỗi 
khó có thể mà lách để đi qua được. Ai nấy đều chọn 
chỗ cho mình trên boong tầu rồi bầy hàng ra bán. Người 
Hoa thì bày tất cả các loại lụa là, người Giava thì đem 
lên nào gà, nào trứng, nào ngống và các loại trái cây 
khác nhau; người Aráp, người Thổ... cũng đem lên tất 
cả nhứng gì họ có". 

Khi Van Hútman cập bến thì người Bồ Đào Nha đã 
cố thủ ở Bantam rồi. Họ tìm mọi cách phối hợp với người 
Bantam chống lại người Hà Lan. Cuối cùng, Bantam đã 
hủy hợp đồng đã ký với người Hà Lan. Để trả đũa, các 
chiến thuyền Hà Lan bắn phá thành phố một bồi rồi 
rút. Đoàn thuyền của Hà Lan rời Bantam đi tới Xunda 
Calapa. Do không buôn bán được gì ở đây, đoàn thuyền 
đi tiếp về phía đông. Ở Sedayu, một địa điểm ở bờ biến 
phía bắc đảo Giava, tầu Amxtecđam bị tấn công và một 
số thủy thủ bị chết. Một tai họa lớn đã xảy ra với người 
Hà Lan khi đoàn tâu tới Arixbaya ở bờ biển phía đông 
đảo Madura. Tại đây, người Hà Lan đã phạm sai Íầm 


https://tieulun.hopto.j#@8 





_nghiêm trọng vì đã nổ súng bắn vào con thưyền của người 
Madura đang chở vua cửa họ tới đón chào đoàn thuyền 
Hà Lan. Vua Madura và những người đi theo đã bị chết. 
Do một số thủy thủ bị chết vì bệnh tật, người Hà Lan 
đành phải đốt chiếc tàu Amxtecđam. 


_ Sau khi ghé một số nơi nứa, ngày 26-2-1597, ba chiếc 
tầu còn lại của Hà Lan là Môritiuýt (Mauritius), Haulândia 
(Hollandia) và Đuyphơken (Duyfken) đã quay múi căng 
buồm trở về tổ quốc kết thúc chuyến đi đầu tiên của 
Công ty Hà Lan tới Inđônêxia. Nếu nhìn dưới góc độ 
thương mại thì chuyến đi coi như thất bại: mất một tàu, 
lúc đi có 248 thủy thủ, lúc về chỉ còn 89, hương liệu 
thì mua được không nhiều. 


Thế nhưng, những người Công giáo Canvanh Hà Lan 
cùng với đặc tính táo bạo sau chuyến phiêu lưu đầu tiên 
này đã bắt tay luôn vào chuẩn bị cho chuyến đi thứ hai 
tiếp theo, quy mô lớn hơn. Ngày 1-5-1598, một đoàn gồm 8 
tâu lớn, dưới sự chỉ huy của đô đốc Giacôp Van Nêch 
và phó đồ đốc Van Uauygi, lên đường đi Inđõnêxia. Lần 
này, khi Van Nêch tới Bantam, nơi mà hai năm trước 
những chiến thuyên đâu tiên của Hà Lan đã bắn phá 
thành phố, tình thế đã thay đổi nhiều theo chiều hướng 
có lợi cho người Hà Lan. 

Ngay khi được tin đoàn thuyền của Hà Lan tới Bantam, 
thống đốc Bồ Đào Nha ở Goa phái ngay một chiến đoàn 
đi đuổi người Hà Lan ra khỏi nơi mà họ coi là "vùng 
nước của mình". Nhưn? khi các chiến thuyền Bồ Đào Nha 
tới nơi, thì người Hà Lan đã đi khỏi Bantam. Để trừng 
phạt người Bantam, người Bồ Đào Nha đã tịch thu rất 


134 https://tieulun.hopto.org 


nhiều thuyên chất đầy hàng quý. Lập tức, người Bantam 
cho thuyền chiến đuổi theo đánh trả và đã lấy lại được 
tất cả nhứng gì bị mất. Sau khi bị mất một số thuyền 
chiến, người Bồ Đào Nha đành phải trở về Goa. 


Khi quay trở lại, Van Nêch được người Bantam chào 
đón nhiệt liệt và người Hà Lan giờ đây được coi là những 
đồng mình của Bantam trong cuộc chiến chống lại người 
Bồ Đào Nha. Chỉ trong vòng một tháng, người Bantam 
đã chất đây hồ tiêu lên bốn chiếc thuyền lớn của Hà 
Lan. Về tới Hà Lan, chuyến đi được đánh giá là thắng 
lợi chưa từng thấy vì lãi suất tính sơ bộ đã lên tới 400 
phần trăm. Thắng lợi của chuyến đi thư hai đã kích thích 
các nhà buôn Hà Lan lên đường đi tiếp sang Inđônêxia. 


Trước khi về nước Van Nêch đã phong Van Uauygi 
làm đô đốc và Giacốp Van Hemzcơ làm phó đô đốc và 
ra lệnh cho họ phải đi tiếp tới Molucca - những hòn đảo 
huyền thoại và giầu có - bằng mọi giá. Sau khi đã đi 
qua Xunđa Calapa, Tuban và Grexích bình yền và sau 
khi đã phải mất một số hàng hóa trị giá 2.000 real (tiền 
Hà Lan) cho người Mađura để chuộc 50 thủy thủ bị bắt, 
ngày 5-3-1599, nghĩa là sau gần 3 tháng kể từ ngày rời 
Bantam, bốn chiếc tầu Hà Lan đã cập bến ở vịnh lỉitu 
của đảo Ambon. Đến đây thì giấc mơ táo bạo và vĩ đại 
của người Hà Lan đã trở thành hiện thực. Người Bồ Đào 
Nha đã không còn trên hòn đảo hương liệu đầy vẻ thần 
thoại này. Trữ 


Tháng 10-1600, Tây Ban Nha cử thống đốc mới, Âyơ 
Đơ Xandanha, tới Goa với chỉ thị là phải chặn đứng ngay 
việc buôn bán của người Hà Lan ở Molueca. Đơ Xandanha . 


https://tieulun.hopto.o## 5 





cử Đơ Menđôda chỉ huy một hạm thuyên gồm 27 thuyền 
chiến lớn cùng 2.000 thủy thủ và 1.300 lính lên đường 
đi Molucca. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 5-1601, 
đoàn thuyền chiến của Tây Ban Nha lên đường, nhưng 
những trận bão biển đã làm tan tác đạo thủy quân lớn 
đó, chỉ 7 chiếc thuyền là còn ghé được vào Malácca. Tại 
đây, Menđôda huy động thêm lực lượng và một đội quân 
gồm 25 thuyền chiến, lại tiếp tục đi tới Molucca. Tới 
gần eo biển Xunđa, Menđôda gặp đoàn thuyền của Hà 
Lan từ Bantam ra. Một trận đánh đã nổ ra và quân Bồ 
Đào Nha mất hai chiến thuyền. Tới ngày 10-2-1602, quân 
Bồ Đào Nha mới tới được Lâytimo ở đảo Ambon. Sau 
khi củng cố, người Bồ Đào Nha tấn công Hitu. 


Được tin người Bồ tới, Sultan của Tecnate tích cực 
chuẩn bị để đánh lại cuộc xâm lược mới này. Ông cử 
các phái đoàn tới Giava và Mindanao để xin quân hỗ trợ. 
Mạc dầu đã mất khá nhiều quân ở Hitu, người Bồ Đào 
Nha vẫn quyết tâm tiến đánh Tecnate. Sau khi sai người 
đi Manila xin viện trợ, Menđôda tiến quân tới Tiđore, 
vây đảo Makian và cảng Talangami ở Tecnate. Đến giửa 
tháng 2-1603, khi quân tiếp viện từ Manila tới, người 
Bồ Đào Nha phong tỏa luôn cả bờ biển Tecnate. Sau nhiều 
trận tấn công vào Tecnate bị đấy lùi, cuối tháng 3-1603, 
Menđôda phải rút về Ambon. Kết quả của chiến dịch là 
hai phần ba số quân của người Bồ Đào Nha đã bị loại 
khỏi vòng chiến, còn người Tecnate thì bán tù binh Bồ 
Đào Nha làm nô: lệ. 

Sang đến đầu thế kỹ XVII, không gì có thể ngăn 
cản được bước tiến của người Hà Lan vào vùng quần 
đảo Inđônêxia. Năm 1602, Công ty Đông Ấn ra đời, được 
126 https://tieulun.hopto.org 


nử hoàng và chính phú giao cho không chỉ toàn quyền 
buôn bán với phương Đông mà cả quyền ký kết hiệp ước 
và liên mính, tuyên bố và tiến hành chiến tranh, giết 
và tha những tội nhân bản xứ. Hình ảnh mẫu mực cho 
tỉnh thân Hà Lan cũng như cho Công ty Đông Ấn ở 
Inđônêxia là Giăng Pietecxdôn Côen - người trở thành 
tổng giám đốc Công ty Đông Ấn năm 1618. Chính Côen 
là người đặt cơ sở cho Công ty Đông Ấn ở Inđônêxia, 
là người xây dựng Batavia sau khi chiếm được mảnh đất 
đó từ tay người Bantam và người Giãctran và là người 
đuổi được người Anh ra khỏi căn cứ của họ tại Inđônêxia. 

Giăng Pietecxdồn Côen là người Công giáo Canvanh 
mẫu mực và là hiện thân đầy đủ nhất của truyền 
thống Canvanh Hà Lan. Khi trở thành tổng giám đốc, 
Côen đã đặt nhà thờ Canvanh và các thây tu ở cả vùng 
quần đảo Inđônêxia dưới uy quyền của mình và tự cho 
rằng mình được Thượng đế trao cho sứ mệnh linh 
thiêng và vĩ đại ở Inđônêxia. Bởi thế, chỉ ông ta mới 
dám cho rằng, người phương Đông là nhứng kế không 
có niềm tin, là kẻ thù của Thiên chúa giáo, của Thượng 
đế đích thực và như vậy là kế thù hiển nhiên của 
người Hà Lan. Tư tưởng đó là mục đích bành động của 
Côen và Công ty của ông ta ở Inđônêxia trong suốt hứơn 
ba thế kỹ. 

"Không sợ gì cả, Thượng đế sẽ giúp" không chỉ là 
tư tưởng mà còn là sức mạnh hỗ trợ mọi việc làm của 
Công ty Đông Ấn ở Indônêxia và sẽ rất nhanh chóng 
gieo rắc khủng khiếp ra khắp vùng quần đảo này để thực 
hiện cho được giấc mơ xây dựng một đế quốc Hà Lan 
vĩ đại ở phương Đông. 

hftps://tieulun.hoptq.eqg 





Còn người Inđônêxia thì lại mới cải giáo sang một 
tôn giáo mới - Đạo Hồi. Tràn đầy nhiệt thành tôn giáo 
và hoàn toàn với một tính thần cứu thế, người Inđônêxia 
vừa cải giáo lại sẵn sàng buôn bán với người Hà Lan 
như họ đã làm với người Bồ Đào Nha trong suốt hơn 
nửa thế ký qua. Thế nhưng, họ đã không nhận ra được 
rằng bạn buôn lần này có cái gì đó nguy hiểm hơn kẻ 
thù châu Âu đầu tiên mà họ đã phải đương đầu. 


Và thế là mọi thứ đã được sắp đặt hệt như cho vở 
diễn một bi kịch Hy Lạp mà ở đó mỗi nhân vật đều . 
phải đi đến tận cùng nhân cách của mình: hàng nghìn 
hòn đảo mầu ngọc bích, nhứng bãi bờ cát trắng ngân, 
biển xanh, mặt trời rực rở, bầu trời cao xanh, những 
nền văn hóa và xã hội khác nhau của người lnđônêxia 
chống lại quyết liệt và đến tận cùng với-những người 
da trắng đói khát sự giầu có, từ châu Âu tới trên những 
con thuyền buồm lớn. Hàng loạt những cuộc chiến đài, 
ngắn khác nhau liên tục diễn ra bắt đầu ở các đảo Molucca, 
rồi lan tới Giava và các đảo khác, biến nhứng hòn đảo 
xanh thấm đỗ máu của cả hai phía. Cũng như người Hà 
Lan, người Inđônêxỉia cũng tin tưởng chắc chắn rằng mình 
là duy nhất đúng, tôn giáo của mình là duy nhất đúng 
và mình được Thượng đế ban cho sứ mệnh chiến đấu 
chống lại nhứng kẻ vô đạo. 

Sau những chiến thắng đối với Giacácta và Bantam, 
Côen tập trung toàn bộ lực lượng vào vùng Molucca để 
thiết lập độc quyền buôn bán hồ tiêu của Công ty Đông 
Ấn ở đây - một công việc mà người Bồ Đào Nha đã không 
làm được. Cũng như ở Bantam, người Hà Lan thoạt đâu 
được người Molucca tiếp đón như nhứng liên minh của 


128 https://tieulun.hopto.org 


mình trong cuộc chiến chống lại người Bồ Đào Nha. Khi 
tư lệnh Van Đơ Hegen của Hà Lan tới Ambon vào năm 
1600, người Ambon yêu cầu người Hà Lan giúp mình để 
đánh người Bồ Đào Nha đang đóng quân ở Lâytimo. Van 
Đơ Hagen cho quân bắn phá cảng của Bồ Đào Nha, nhưng 
không đuổi được người Bồ ra khỏi đó. 

Để đáp lại chính sách của người Bồ Đào Nha chống 
lại việc buôn bán của Hà Lan ở Molucca, Công ty Đông 
Ấn quyết định trả đúa lại, nhưng bằng biện pháp tỉnh 
vi hơn. Khi trở lại Inđônêxia vào tháng 12-1603, Van 
Đơ Hagen ra lệnh cho người của mình ở Inđônêxia phải 
làm tổn hại tới mức tối đa nhứng quyền lợi của người 
Bồ Đào Nha. Vừa tới Bantam vào cuối năm 1604, Van 
Đơ Hagen được người Hitu yêu cầu giúp đỡ họ đánh 
người Bồ Đào Nha. Đoàn tầu của Hà Lan lên đường 
ngay lập tức. Sau khi chiếm được một chiếc fầu Bồ Đào 
Nha ở Phlorét, quân Hà Lan đến Ambon vào tháng 
2-1605. Vì đã yếu đi nhiều, nên chỉ sau một trận pháo 
từ các tầu chiến Hà Lan, quân của Bồ Đào Nha đã phải 
đầu hàng. ' 

Sau thắng lợi ở Ambon, người Hà Lan phái mệt đoàn 
chiến thuyên lớn tấn công thành trì của người Bồ Đào 
Nha tại Tidore. Tại đây, người Bồ Đào Nha chiến đấu 
thật quyết liệt, chỉ khi hết đạn, họ mới rút lui về Philíppin. 
Vừa tới Manila, đoàn quân Bồ Đào Nha gặp thống đốc 
Pedrô Acuna đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới vào 
Tecnate. Trong suốt hai tháng 3 và 4-1606, dưới gự chí 
. huy của Acuna, 36 tầu chiến cùng 3.000 quân Tây Ban 
Nha vây hãm Tecnate. Cuối cùng, Sultan Xahi Baccát buộc 
phải thần phục người Tây Ban Nha và bị đi đầy ở Manila. 

https://tieulun.hoptoteeg 


Trong suốt nhứng thập niên đầu trở lại Indônêxia, 
người Hà Lan buộc phải chấp nhận việc buôn bán với 
người Inđônêxia như những người ngoại quốc khác. Cuộc 
cạnh tranh buôn bán ngày càng gay gắt hơn và các đối 
thủ luôn tìm cách nâng hoặc bạ giá để mua bán được 
nhiều bơn. Vì thế, nhiều thủ lính liên minh của Hà Lan 
cố tìm cách bán hàng cho đối thủ của Hà Lan với giá 
hời hơn. Trước tình hình đó, Hà Lan buộc phải áp dụng 
những biện pháp quyết liệt hơn. 


Đảo Banởa đã cho người Hà Lan cơ hội đầu tiên 
đó. Sau khi biết chắc người Banđa vẫn bán nhục đậu 
khấu cho các thương nhân nước ngoài khác với giá cao, 
ngày 11-3-1621, Côen quyết định dạy cho Banđa bài học 
để làm gương cho cả vùng Molueca. Và thế là, một cuộc 
thảm sát đẫm máu đã diễn ra ở Banda: không dưới 15.000 
người dân bị giết. Hành động này của Côen khiến ngay 
cả người Hà Lan cũng bất bình. Người kế tục Côen ở 
Inđônêxia, Lauren Raen phải thốt lên: "Việc thảm sát và 
tra tấn cực hình dân lành ở Banđa đã biến người Hà 
Lan thành một dân tộc tàn bạo nhất trên thế giới. Chúng 
ta không thể kiếm lời được'từ nhứng con người đã chết". 
Ngay những người lính Hà Lan, khi chứng kiến những 
hành động giết người đó, cũng phải thừa nhận rằng: "Sau 
vụ này, không ai còn cảm thấy hứng thú trong việc buên 
bán kiểu như vậy". Trước sự phản ứng mạnh mẽ từ nhiều 
phía về hành động của người Hà Lan ở Banđa, Hiren 
Devăngtiêng (Hội đồng mười bảy đức ông) ở Amxtecđam 
phải ra lệnh cấm Côen không được lặp lại hành động 
như vậy nứa. 


130 https://tieulun.hopto.org 


Thế nhưng, vì đã đem lại quá nhiều lợi nhuận cho 
Hà Lan và các quý ông ở Amxtecđam, nên Côen vẫn tiếp 
tục được làm tổng giám đốc Công ty Đông Ấn ở Inđônêxia. 
Chỉ sau vụ thảm sát ở Banđa ít lâu, Cổen mắc bệnh tả 
và chết (năm 1629). Tuy đã chết, nhưng Côen đã khắc 
sâu dâu ấn của mình trong chính sách thực dân tàn bạo 
của Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Inđônêzia và là tấm 
gương cho những đạo quân thực dân Hà Lan sau đó noi 
theo. 

-' Khi nhận thấy không thể kiếm soát được toàn bộ 
việc buôn bán, người Inđônêxia vẫn bí mật bán hàng của 
mình cho những thương nhân nước ngoài khác và những 
thuyền chiến lớn của mình bất lực trước nhứng thuyền 
buôn vữa nhỏ vừa nhanh nhẹn của các địch thủ, thì Công 
ty Đông Ấn quyết định trừng phạt dân vùng đảo Molucca. 
Người Hà Lan cho chiến thuyền của mình đi bắn phá 
các cảng và làng mạc, cho lính đi chém giết dân lành 
ở những nơi :mà vua:và các thủ lĩnh ở đó vẫn thường 
bán hàng cho các thương nhân nước ngoài khác với giá 
cao hơn. Nhưng chỉ một thời gian sau người Hà Lan lại 
hiểu ra rằng, chỉ dùng vú lực thôi thì không đử hiệu 
quả để thiết lập cho mình độc quyền buôn bán ở Inđônêxia. 
Các thương nhân ngoại quốc khác vẫn tiếp tục buôn bán 
hương liệu với Molucca,.còn người Hà Lan thì chỉ,có cơ 
sở buôn bán duy nhất mà họ nắm độc quyền là đão Banđa. 


Đến năm 1650, người Hà Lan bắt đâu loại các đối 
thủ ra khỏi cuộc cạnh tranh buôn bán với mình ở [nđônêxia 
bằng biện pháp quyết liệt hơn: triệt phá nhứng nơi trồng 
cây hương liệu. Hàng năm, người Hà Lan đều cho-quên . 
đi truy tìm và hủy diệt tất cả nhứng cánh đồng nhục 


https://tieulun.hopto.dr81 





đậu khấu và hồ tiêu trên các đảo ở vùng Molucca. Người 
dân Molucca đấu tranh rất quyết. liệt, nhưng cuối cùng, 
họ đều bó tay trước những hành động tàn bạo của quân 
đội Hà Lan. Kết quả là, tất cả các đảo ở Molucca, nói 
theo lời dân địa phương đã trỏ thành tanna mati (vùng 
đất chết). - 


Công ty Đông Ấn: kiôdg chỉ triệt hạ sự cạnh tranh 
buôn bán ở Molucca mà còn phá hủy các nền văn hốa 
và nguồn sống của cư dân nơi đây. Hậu quả của những 
hành động bạo ngược mà người Hà Lan để lại ở Molucca 
thật khủng khiếp: cả một vùng quần đảo hương liệu giầu 
có trở thành một vùng đất nghèo nàn, tan hoang. Cho 
đến nay, gần 400 năm đã qua, mà Molucca vẫn còn là 
vùng kinh tế chậm JAN: triển của Cộng hòa Inđônêxia. 


Máu không chỉ đổ ở Molucca mà còn ở cả những 
khu vực khác trong quần đảo Inđônêxia. Năm 1641, sau 
những cuộc chiến đẫm máu kéo dài, người Hà Lan đã, 
chiếm được Malắcca. Chứng kiến tất cả những cuộc chiến 
tranh đầu rdi máu chảy khủng khiếp đó. Van Gôen - một 
trong những thành viên của Hiren Devăngtiêng (Hội đồng 
mười bảy đức ông) vào năm 1655 đã viết: ".. Không một 
người đân nào ở vùng Đông Ấn này có thiện chí với chúng 
ta. Chúng ta bị tất cả các dân tộc và công lý căm phẫn... 
Theo phán đoán của tôi, M“G hay nh án chiến tranh sẽ 
lại nổ ra tàn khốc hơn... 


Tuy bị đàn áp một cách dã man, người lnđônêxia 
vấn không ngừng đấu tranh đòi quyền độc lập và tự do 
buôn bán. Năm 16õ1, dân đảo Ambon nổi dậy và các 
đồn trú của người Hà Lan ở Cambelô, Letxidi, Laala, Nuxa 


bo, https://tieulun.hopto.org 


Telo và Amblau bị tấn công. Năm 1655, người Hà Lan 
yêu cầu vua Macaxa không được cho dân chúng của mình 
và người nước ngoài đến Ambon, Banda, Tecnate và các 
đảo khác buôn bán. Sultan Haxanudin từ chối và nói với 
người Hà Lan rằng, ông sẽ không cấm đoán việc làm 
ăn của mọi người. Năm 1659, người Hà Lan lại một lần 
nửa đưa ra yêu sách của mình với Macaxa, nhưng 
Haxanudin nói với họ như sau: "... Việc cấm đoán như 
vậy là trái với điêu răn của Chúa - Người tạo ra thế 
giới để cho tất cả mọi người cùng sống hay các ông tin 
rằng Chúa tạo ra vùng đảo xa xôi này của chúng tôi 
là chỉ để cho riêng các ông buôn bán?". Thuyết phục 
bằng đe dọa không được, năm 1665, để trả đũa việc người 
Goa chiếm đảo Buton, người Hà Lan phái quân tới đánh 
Macaxa và một hiệp ước đã được ký kết. Sau khi người 
Hà Lan rút đi người dân Macaxa lại tiếp tục việc buôn 
bán tự do nhự trước. Năm 1667, người Hà Lan lại cho 
quân đến đánh phá Macaxa. Lần này, tuy chính phục được 
Macaxa nhưng người Hà Lan đã phải thiệt hại quá nhiều 
sinh mạng. Nhưng, vốn có truyền thống buôn bán phát 
triển từ xưa, người Macaxa không chịu nổi sự áp đặt 
một chiều và lại nổi lên chống người Hà Lan. Và, thế 
là cuộc chiến lớn giứa người Hà Lan và Macaxa lại nổ 
ra vào năm 1669. 


Từ giứa thế kỷ XVII, sau khi đã tạm làm chủ được 
Molucca và Malắcca, người Hà Lan bắt đầu bành trướng 
thể lực của mình ở Giava. Năm 1646, Sultan Agung của 
Mataram chết và con trai ông là Amangkurat I lên ngôi. 
Chỉ một thời gian sau, vị tân quân của Mataram đã nổi 
tiếng là một ông vua bạo ngược. Trước tình cảnh đó, 


https://ftieulun.hopto.0ga 





Trunagiaya, hoàng tử xứ Madura nổi lên chống lại 
Amangkurat lI, và năm 1675, tự phong mình làm vua 
Madura. Thủ lĩnh Macaxa là Craeng Glixơn liên mỉnh với 
Trunagiaya và lấy con gái ông ta làm vợ. Sau khỉ đã 
củng cố vị trí của mình ở Lombong gần Paxuruan và 
kiểm soát được các nơi khác ở bờ biển Đông Giava, người 
Macaxa giúp Trunagiaya đánh chiếm Grexich và Xurabaya. 
Người Macaxa còn cản đường vận chuyển gạo từ Đông 
Giava tới Batavia. 


Người Hà Lan phái một lực lượng đi đánh quân 
Macatxa, nhưng không thành. Mataram cũng hai lần cho 
quân đi đánh Macaxa và cũng bị đánh bại. Kết quả là 
toàn bộ bờ biển phía bác Giava, trừ Giapara, đã lọt vào 
tay Trunagiaya Để tiếp tục đánh chiếm Mataram, 
Trunagiaya phái điệp viên tới Xirebon và Craoang - những 
nơi rất gần Batavia. Hành động này của Trunagiaya khiến 
người Hà Lan phải đề phòng. Người Hà Lan lập tức củng 
cố Giapara và phái quân đi đánh Trunagiaya để cứu 
Mataram. Để chia rẽ liên minh của Trunagiaya, viên chỉ 
huy Hà Lan Xpenman đề nghị hòa hoãn với Craeng Glixơn, 
nhưng thử linh của Macaxa đã từ chối. Còn Trunagiaya 
thì viết cho vị chỉ huy Hà Lan một bức thư với những 
lời lẽ rất cứng rắn và kiên quyết: "... Chúng tôi, những 
người Hồi giáo, gắn bó chặt chẽ với nhau... Người Mađura 
có tội gi khi họ bị Mataram xâm chiếm? Không có tội 
gì hết! Chỉ vì không đủ mạnh nên họ bị người ta cướp 
phá mọi thứ... Nhưng giờ đây, chúng tôi là con cháu của 
nhứng người bị xâm lược.. Tôi không ngạc nhiên khi 
thấy của cải của các ông chất cao tới tận mãy và thậm 
_ chí khí thấy các ông có sức mạnh của cả quỷ dứ. Đúng, 


134 https://tieulun.hopto.org 


tôi sợ quỷ dứ, nhưng ông thì tôi không sợ. Đúng là ông 
nói ông chỉ muốn công lý, nhưng điều đớ không đúng: 
ðng chỉ muốn làm giâu mà thôi...!". 


Lực lượng Hà Lan được phái đi Xurabaya đã không 
đánh bại được Trunagiaya. Thủ đô Mataram bị Trunagiaya 
chiếm, còn Amangkurat [ phải bỏ chạy và bị chết trong 
một trận đánh. 


Con trai Amangkurat Ï, Amangkurat l, sau khi lên 
ngôi đã phải ký một hiệp ước bổ sung mới với Công ty 
Đông Ấn, người Hà Lan đã buộc Amangkurat IÏ phải cho 
phép Công ty Đông Ấn kiểm soát tất cả các hải cảng 
dọc bờ biến Bác Giava. Nhờ có thêm lãnh thổ, người Hà 
Lan bắt đâu vươn được tới Tây Giava, Xemarang và các 
vùng xung quanh để nắm dần quyền bá chủ buôn bán 
của hòn đảo quan trọng này. 

Sau một số trận đánh, quân đội Hà Lan cuối cùng 
đã chiếm được thủ đô Cadiri của Trunagiaya vào tháng 
11-1678. Amangkurat IÍ lên ngôi ở Mataram và cho xây 
thủ đô mới Cactaxura. Sau khi thu phục được đất nước, 
Amangkurat [Í không muốn là bù nhìn của người Hà Lan. 
Ông chủ trương liên kết với các kẻ thù của Công ty Đông 
Ấn để giúp Mataram thoát khỏi những điều khoản tồi 
tệ mà ông buộc phải ký với người Hà Lan. Còn Trunagiaya 
thì vẫn tiếp tục cuộc chiến, nhưng cuối cùng, đã phải 
đầu hàng người Hà Lan vào ngày 25-12-1679. 

Trong cuộc chiến tranh Bantam, nổi lên nhân vật 
tên là Xurapati người Bali tài ba, chiến đấu cùng quân 
Hà Lan. Nhưng, sau chiến tranh, Xurapati bị người Hà 
Lan bỏ quên và đã trở thành tưởng cướp trên biển. Công 


https://tieulun.hopto.oä 





ty Đông Ấn phải điều quản đi đánh toán cướp của Xurapati 
khiến ông phải chạy vào Mataram và được Amangkurat 
1l đón tiếp. Từ đó, vị tướng của người Bali luôn sát cánh 
cùng Amangkurat II chiến đấu chống lại người Hà Lan. 
Năm 1685, quân Hà Lan dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng 
Tác tiến đánh Cactaxura. Trong mọi trận chiến ác liệt, 
Tác bị giết chết và quân Hà Lan bị Xurapati đánh bật 
khỏi Cactaxura. Sau chiến thắng đó, Xurapati lập ra vương 
quốc riêng của mình với thủ đô là Paxuruan, Năm 1706, 
lo sợ trước sự lớn mạnh của Paxuruan, người Hà Lan 
phái một đội quân mạnh đi đánh Xurapati. Sau một loạt 
tổn thất nặng nề, quân Hà Lan chiếm được căn cứ của 
Xurapati, còn Xurapati thì bị thương nặng và chết ở 
Paxuruan ba tuần sau đó. Ba người con trai của Xurapati 
tiếp tục cuộc chiến đấu chống người Hà Lan và chỉ bị 
đánh bại sau một loạt trận đánh vào năm 1707. 

Sau khi đã rảnh tay ở Molucca, người Hà Lan tập 
trung lực lượng quân sự của mình về phía tây quần đảo 
Inđônêxia Năm 1656, Công ty Đông Ấn phái điệp viên 
tới vùng kiểm soát của Ache, nhưng các điệp viên này 
đều bị người Ache bắt và giết. Lợi dụng sự chia rẽ giửa 
các Hồi quốc ở Xumatdra, năm 1663, người Hà Lan lôi 
kéo được các thủ lĩnh Minangkabau vào liên mình với 
mình chống lại Ache và xây dựng cơ sở ở Padang. Thế 
nhưng, Ache vẫn tiếp tục chống lại mưu đồ độc quyền 
buôn bán của Công ty Đông Ấn và cũng đã thành công 
trong việc thuyết phục và ủng hộ những Hồi quốc khác 
quay lại chống Hà Lan. 


Như vậy, cho đến cuối thế kỷ XVII, người Hà Lan 
chỉ mới làm chủ được vùng đảo Molucca và Macaxa và 


136 https://tieulun.hopto.org 





một phần đất rất nhỏ ở đảo Giava chứ chưa thể làm 
- gì được ở Xumatdra và Calimantan. Ở Xumatơra, Ache 
vẫn hùng mạnh; Palembang và Xiác, các Hồi quốc độc 
lập vấn còn là nhứng lực lượng đáng kể. Các vua chúa 
và các hoàng tử của Bali, Lomboc, Lompong, Pontianac 
và Bangiamaxin vẫn còn nằm ngoài tầm kiểm soát của 
người Hà Lan. Mặc dầu bị chia nhỏ và chịu nhiều sự 
tàn phá, các triều đình của Giava vẫn giứ được hầu như 
nguyên vẹn nếp sống truyền thống của dân tộc mình và 
chưa đánh mất uy tín mang tính tôn giáo và huyền thoại 
đối với dân chúng. Tuy đã ít nhiều chịu lệ thuộc về kinh 
tế đối với Công ty Đông Ấn, người Inđônêxia ở Molueca 
vẫn hầu như hoàn toàn độc lập về chính trị, xã hội và 
văn hóa. 


Thế nhưng, từ cuối thế kỷ XVH, người Inđônêxia 
buộc phải chịu Áp lực không chỉ của Công ty Hà Lan 
đã trở nên lớn mạnh mà còn của cả người Anh đang 
ấp ủ nhiều tham vọng bành trưởng ra vùng quần đảo, 
Những người da trắng mới này, đến năm 1714 đã thiết 
lập được cơ sở của mình ở Bengcuru trên bờ Tây của 
_ đảo Xumatơra và phát triển các công việc buôn bán của 
mình tới tận Natan ở Nam Tapanuli. 


Sau khi Amangkurat IÏ chết vào năm 1703, ở Giava, 
đã xảy ra những cuộc chiến tranh giành quyền kế vị, 
mà bàn tay của người Hà Lan là một trong những nguyên 
nhân chính tạo nên sự hỗn loạn này. Người kế nghiệp 
Amangkurat IÏ là Xunan Ma Xait bị người Hà Lán nghỉ 
ngờ là không thiện ý với họ. Do đó, Công ty Đông Ấn 
đã giúp Pangeran Pugơ, chú của vị tân vương, giành ngôi 
báu. Và thế là, cuộc chiến tranh trong nội bộ triều đình 


https://tieulun.hopto.dŸ 





Giava nổ ra. Được sự hỗ trợ của người Hà Lan, sau một 
loạt trận đánh đẫm máu, Xunan Ma Xait huộc phải đầu 
hàng và bị đầy đi Xri Lanca. Sau khi lên ngôi, vị Xuhuhunan 
(vua) mới do người Hà Lan dựng lên, Pugơ đã phải ký 
một hiệp ước nhường Xirebon, phần còn lại của Tây Giava 
và nửa phía đông Mađura cho Công ty Đông Ấn. Sau 
đó, Công ty Đông Ấn còn bắt vị vua bù nhìn phải ký 
một hiệp ước trả lại cho mình nhứng tốn phí đã bỏ ra 
trong cuộc chiến với Xunan Ma Xait để đưa ông ta lên 
ngôi. Những hành động hèn nhát của Pangeran Pugơ đã 
khiến dân chúng Giava vô cùng căm phẫn và coi ông 
như một tên bù nhìn của người Hà Lan và như một đồng 
mính của những người tà giáo. Vì thế, sau khi ông vua 
này chết vào năm 1719, giữa các hoàng tử lại nổ ra cuộc 
chiến tranh giành ngôi báu. Vị vua kế vị, với sự hỗ trợ 
của người Hà Lan, chỉ kiểm soát được thủ đô Cactaxura. 
Chỉ mãi đến năm 1723, sau bao cuộc chiến tương tàn, 
Mataram mới tạm yên ổn. 


Năm 1727, Công ty Đông Ấn lại đưa tiếp một hoàng 
tử Giava lên ngôi ở Mataram. Người Hà Lan không chỉ 
bắt vị tân quân này trả nhứng phí tổn mà họ đã bẻ 
ra mà còn trói buộc Mataram vào một loạt điều khoản 
mới: cấp gạo cho Công ty Đông Ấn buôn bán, không được 
trông cà phê vi vùng Tây Giava của người Hà Lan đã 
độc quyền sản xuất mặt hàng này rồi... Tất cả nhứng 
hành động can thiệp thô bạo của người Hà Lan càng làm 
cho người Giava thêm căm thù và họ chỉ chờ cơ hội là 
nổi dậy. Và, ngồi nổ đó đã bùng lên khi những người 
Hoa ở Giava buộc phải nổi dậy chống lại Công ty Đông 


~_ˆ 


An vào năm 1740. 


138 https://tieulun.hopto.org 





Ngay từ khi mới đặt chân tới Inđônêxia, người Hà 
Lan đã sử dụng người Hoa ở đây như lực lượng trung 
gian. Thế nhưng, sự chèn ép và kiếm soát gắt guo ngày 
càng tăng của Công ty Đông Ấn đã khiến người Hoa ở 
Batavia phải nổi dậy vào năm 1740. Người Hà Lan đã 
đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy này: hơn 10.000 người 
Hoa đã bị bêu đầu trên khắp các đường phố của Batavia. 
Trước tình thế đó, người Hoa chỉ còn con đường duy nhất 
là đấu tranh. Họ đã tổ chức những đội quân và tấn công 
người Hà Lan khắp nơi đọc bờ biển phía bắc Giava. Nhân 
cơ hội này, các thủ lĩnh Giava và vị tân quân của Mataram 
cũng đồng loạt nổi dậy tấn công các căn cứ của người 
Hà Lan. Chính vị tân vương Mataram đã trở thành nhân 
vật thổi bùng lên ngọn lửa cuộc chiến tranh thần thánh 
này. Ông gửi quân đội và pháo binh đi giúp người Hoa 
vây hãm Xemarang. Nhờ có sự giúp đỡ của quan nhiếp 
chính vùng Tây Madura - người muốn liên minh với Công 
ty Đông Ấn để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mataram, quân 
đội Hà Lan mới tránh khỏi bại trận, mới đánh bật được 
lực lượng của người Hoa ra khỏi Xemarang và các nơi 
khác ở dọc bờ biến Bắc đảo Giava. Trước tình thế bất 
lợi đó, quốc vương Mataram rút khỏi liên minh với người 
Hoa và muốn ký hòa ước với người Hà Lan. Nhưng, người. 
Inđônêxìa vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại các lực lượng 
của Hà Lan. l 

Cảm thấy đã thoát khỏi nguy hiểm, người Hà Lan 
quay sang chống lại Mataram và chiếm lại Cactaxura vào 
năm 1742. Năm 1743 vị tấn vương của Mataram phải 
ký một hiệp ước công nhận toàn quyền của người Hà 
Lan trên tất cả các vùng đất ở phía đông Paxuruan, lãnh 


https://tieulun.hopto.t# 





địa Xurabaya, Rembang, Giapara và Tây Mađura. Ngoài 
ra, người Hà Lan còn được quyền đúc tiền, lập các đồn 
trú ở Mataram và được phép độc quyền buôn bán ở Giava. 
Vị tân quân mới của Mataram phải xây dựng thủ đô mới 
ở Xuracacta. Bình định xong Giava, từ năm 1744 đến 
năm 1745, Công ty Đông Ấn tiến đánh đồng minh Madura 
của mình và chiếm luôn Tây Madura. 


Đến giữa thế kỷ XVIII, người Hà Lan đã thành công 
trong việc làm cho Mataram suy yếu nhanh. Thế nhưng, 
hòa bình vẫn chưa trở lại với Giava. Nhứng người anh 
em và người cháu của quốc vương Mataram liên minh 
với nhau chống lại vương triều Mataram và Còng ty Đông 
Ấn. Khi vị quốc vương ốm, người HÀ Lan đưa con ông 
ta lên ngôi Xuhuhuman. Dưới áp lực của người Hà Lan, 
vị tân vương phải tuyên bố vương quốc của mình không 
phải là thừa kế của cha ông mà là ân huệ của Công 
ty Đông Ấn ban cho. Nhưng khi vị vua già chết, em trai 
ông lại xưng vương ở Yogyacacta. Thế là Mataram bị chia 
thành hai tiểu vương: Xuracacta và Yogyacacta. Trong khi 
đó, năm 1750, Bantam nổi lên chống lại người Hà Lan. 
Quân đội Hà Lan dễ dàng đánh tan lực lượng của Bantam 
và lập một vua bù nhìn của họ vào năm 1753. 

Tất cả những cuộc chiến tranh liên miên kéo dài 
không chỉ tàn phán đất nước Inđônêxia mà còn làm cho 
Công ty Đông Ấn của Hà Lan suy yếu nhiều. Vào thế 
kỷ XVIII không chỉ Công ty Đông Ấn suy yếu mà Hà 
Lan cũng không còn là cường quốc thuộc địa hùng mạnh 
ở châu Âu nứa. Sau ba cuộc chiến tranh với Anh vào 
nửa sau thế kỷ XVH, sức mạnh của người Hà Lan đã 
bị suy. giảm nhiều. Hà Lan đã mất một phần lớn thuộc- 


140 https://tieulun.hopto.org 





địa ở châu Mỹ và châu Phi. Nhờ có cuộc cạnh tranh 
gia Anh và Pháp nổ ra từ cuối thế kỷ XVI, Hà Lan 
mới may mắn còn giứ lại được nhứng thuộc địa của mình 
ở châu Á. Cuộc chiến tranh Anh - Hà Lan lần thứ tư 
(1780-1784) đã giáng một đòn cuối cùng vào uy lực của 
Công ty Đông Ấn Hà Lan. Người Anh đã chiếm các cơ 
sở của Hà Lan ở Tây Xumatơra và cắt đứt mối liên hệ 
giữa các thuộc địa của Công ty Đông Ấn ở Inđônêxia 
với châu Âu. Theo Hiệp định Pari năm 1784, các thu 
của Anh được quyền tự do đi lại và buôn bán ở quần 
đảo Inđônêxia. 


Kết quả là, trước nguy cơ vỡ nợ và thâm hụt ngân 
sách (năm 1798, tổng số nợ của Công ty Đông Ấn lên 
tới 134 triệu guiider), ngày 31-12-1799, Chính phủ Hà 
Lan buộc phải đồng cửa Gông ty Đông Ấn. 


Thế. là, suốt gân. hai thế kỷ tồn tại, Công ty Đông 
Ấn của Hà Lan ở Inđônêxia - một công ty lớn nhất thế 
giới thời đó và có nhứng hoạt động mang tính toàn cầu - 
đã chấm dứt sự tồn tại của mình. Trong suốt hai thế 
ký, Công ty Đông Ấn đã hoạt động như một quốc gia 
có chủ quyền riêng ở Inđồnâxia và đã đặt xong nền móng 
cho một khu vực thuộc địa lớn của Hà Lan. Thế nhưng, 
công ty này đã không mang lại được gì cho Indônêxia 
ngoài chết chóc và tàn phá. 


. 141 
https://tieulun.hopto.org 





TRỞ THÀNH THUỘC ĐỊA CỦA HÀ LAN _Ô 


Đến lúc Công ty Đông Ấn chấm dưt sự tồn tại của 
mình thì ở Inđônêxia người Hà Lan đã nắm được các 
đảo Giava, Palembang, Bangiamaxin, Macaxa, Menađô và 
Tecnate, còn bờ Tây Xumatdra, Ambon và Banđa lại trở 
thành thuộc địa của Anh từ năm 1795. Trước sức ép. 
của người Anh, công việc buôn bán của Hà Lạn gần như 
bị phong tỏa mọi nơi. Và, vào năm 1800, người Anh bắt 
đầu tấn công Hà Lan để giành thuộc địa ở Inđônêxia. 
Một bhạm đội gồm năm tầu chiến Anh tiến vào vịnh 
Giacacta. Sau khi phá hủy nhiều tầu chiến Hà Lan, quân 
đội Ánh vây hãm Giaoacta. Đến tháng 6-1801, người Hà 
Lan ở Tecnate phải đầu hàng, quân Anh đã kiếm soát 
được toàn. bộ vúng Molucca. Cuộc chiến tranh Anh - Hà 
Lan kết thúc bằng việc ký hiệp ước hòa bình Amiăng 
vào năm 1802. Theo hiệp ước này, người Ánh phải trả 
lại cho Hà Lan toàn bộ vùng đảo Mòlueca vừa chiếm được. 
Thế nhưng, chỉ năm sau, cuộc chiến tranh Anh - Pháp, 
mà Hà Lan đứng về phía Pháp, lại nổ ra. Thế là, ở 
Inđônêxia, cuộc chiến giữa Anh và Hà Lan bùng nổ trở 
lại. : 

Tháng 10-1806, tâu chiến Anh tiến vào vịnh Batavia 
và chiếm được hai tàu Hà Lan ở đó. Đến tháng 12 cùng 


142 https://tieulun.hopto.org 


năm, hạm đội của Anh đã chiếm được và phá hủy gần 
như toàn bộ tâu chiến của Hà Lan ở Xurabaya. Đứng 
lúc cuộc chiến đang diễn ra, Lui Napôlôông - vua Hà 
Lan, vào năm 1807, cử Hecman Uyliêm Đaänpđen làm 
thống chế ở Inđônêxia. Trong lúc chờ đợi quân Anh tấn 
công, Đaăängđen củng cố Giava bằng cách mở mang hệ 
thống giao thông đường bộ. Trong vòng mật năm, hàng 
nghìn người dân đã bỏ mạng để hoàn thành con đường 
chạy dọc bờ biển phía bắc Giava. Đaängđen rất tự hào 
về những con đường "đẹp ngang với những đường xá Pari" 
của mình. Ngoài ra, người Hà Lan còn củng cổ các vị 
trí quân sự ở Bantam. Hơn 15.000 người mà Sultan của 
Bantam gửi đi xây thành đắp lũy theo lệnh của Đaängđen 
đã bị chết, hoặc bị kiệt sức vì phải làm việc nhiều. 

Trước sự bóc lột một cách tàn bạo của người Hà 
Lan, nhiều người Giava đã bỏ trốn vào rừng sâu, lập ra 
những đội quân để đánh lại kẻ thù. Lợi dụng sự bất bình 
của dân chúng, tháng 8-1811, một chiến hạm Anh, dưới 
sự chỉ huy của LMinto tiến vào vịnh Batavia. Sau một 
loạt nhứng trận đánh quyết liệt, quân đội Hà Lan phải 
đầu hàng và người Anh chiếm được hầu hết các vị trí 
của Hà Lan ở Inđônêxia. 


Sau khi chiếm được các thuộc địa của Hà Lan ở 
Inđônêxia, viên thống đốc Raphlơ của Anh đã cố tạo mọi 
điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp và biến 
vùng đất mới chiếm được thành trị trường lớn của nước 
Anh. Để làm được việc đó, Raphlơ đã triển khai cuộc 
cải cách hành chính và áp dụng việc đánh thuế đất đai 
(Landrente). Raphld đã chia Giava ra thành 16 xứ 
(residenties), mỗi xứ do một thống xứ (reaiđent) lãnh đạo. 


https:/tieulun.hoptdáđf 





Việc áp dụng hệ thống thuế đất đai ở Giava đã phần 
nào kích thích việc buôn bán và sản xuất ở Giava phát 
triển. 


Tháng 8-1814, Anh và Hà Lan đã ký một hiệp ước. 
Theo nhứng điều khoản của hiệp ước này, Anh phải trả 
lại Inđônêxia cho Hà Lan, để đổi lại, Hà Lan phải nhường 
cho Anh Malắcca và các cơ sở của mình ở Ấn Đệ cứng 
như cho phép các thương nhân anh được tự do cạnh tranh 
buôn bán với người Hà Lan ở Inđônêxia. Mạc đầu biệp 
định đã ký, nhưng đến tháng 9-1816 Raphlơ mới rút khỏi 
Tnđônêzia. 


Việc trở lại Giava của người Hà Lan đã vấp phải 
sự kháng cự mạnh mẽ của người Inđônềxia ở Xirebon 
do Bagutxerít lãnh đạo. Thế nhưng, quân Hà Lan đã đàn 
áp được cuộc nổi dậy này. Sau cuộc nổi dậy ở Xirebon, 
người Hà Lan phải đối đầu với sự phản kháng mãnh liệt 
của người Inđônêxia ở Molucca do Tômát Matulexia lãnh 
đạo. Nhưng, cuối cùng Matulexia cúng bị đánh bại và 
bị giết. Cho đến nay, Matulexia được nhân dân Inđônêxia 
coi là anh hùng dân tộc và được thờ phụng dưới cái tên 
Pattimurư. 


Sau hai năm rút khỏi Giava, năm 1818, Raphld trở 
lại Bengculu ở Nam Xumatơra với ý đồ giành lấy Xumatora 
cho người Anh. Để thực hiện ý đồ của mình, Raphlơ Hiên 
kết với Sultan Nagiamudin ở Palembang, nhưng toán quân 
Anh, trên đường đến Palembang, đã bị người Hà Lan bắt 
hết. Bị thất bại, Raphlơ sang đảo Xingapo lập căn cứ. 
Từ căn cứ mới Raphlơ ký một loạt hiệp ước buôn bán 
với các vua của Bali, Mađdura, Xumbava và Bantam, với 


144 : https://tieulun.hopto.org 


các thủ lĩnh của Lampong và với các Sultan ở Palembang, 
Calimantan và Xumatơra với ước muốn lập lên một đế 
chế Inđônêxia hùng mạnh như Magiapahít trước kia. Thế 
nhưng, thời thế đã thay đổi, ước mơ lớn lao của viên 
thống chế người Anh không thể trở thành hiện thực được. 


Trở lại đảo Bangca, người Hà Lan cũng vấp phải 
sự chống trả của Sultan Badarudin. Tháng 8-1819, người 
Hà Lan phải điều một lực lượng lớn từ Batavia tới mới 
đánh bại được Badarudin. Từ Bangca quân đội Hà Lan 
định đổ bộ lên Palembang ở Xumatơra, nhưng không thành. 
Tháng 5-1821, Hà Lan lại tập trung một lực lượng mạnh 
hơn tấn công vây hãm Palembang, bất được Sưltan 
Badarudin. Thế là, Hồi quốc Palembang bị khuất phục 
và trở thành thuộc địa của Hà Lan. 

Nhứng cuộc đụng độ đấm máu giứa những người Hồi 
giáo cuồng tín được gọi là Padri hay Bạch y (họ mặc 
đồ trắng như biểu tượng thuần khiết của Đạo Hồi) với 
những nhóm adat (nhứng người Hồi giáo không cuồng 
nhiệt) đã tạo cơ hội cho người Hà Lan tiến vào vùng 
Minangcabau ở miền Trung Xumatơra. Người Hà Lan đã 
đánh bại lực lượng của Padri và thiết lập được cơ sở 
của mình ở Minangcabau. Thế nhưng, chỉ sau đó ít lâu, 
vào năm 1824, người Hà Lan phải rút một phần lớn lực 
lượng của mình ở đây về Giava để PEHE lại cuộc nổi 
dậy của hoàng tử Dipanegara. 

Hoàng tử Dipanegar4 là anh (cùng cha khác Ki của 
Giarot hay vua Amangku Buoana IV của Yogyacscta. Lúc 
còn sống, Giarot đã viết thư cho Dipanegara nói rằng, 
nếu khi ông chết mà con trai ông cồn nhỏ thì Dipanegara 
sẽ lên ngôi Sultan của Yogyacacta. Khi Giarot chết; cơn 


https://tieulun.hopto.@#§ 





trai ông được hai tuổi. Vì biết Dipanegara là người không 
ưa raình, nên khi Giarot chết, người Hà Lan lập con trai 
của Giarot làm vua Amangku Buoana V. Trước sự can 
thiệp trắng trợn của người Hà Lan vào nội bộ triều đình, 
hoàng tử Dipanegara bỏ về dinh thự riêng của mình ở 
Teganregia. Đốm lửa của cuộc khởi nghĩa đã bùng lên 
từ đây, khi người Hà Lan quyết định làm con đường chạy 
qua lãnh địa của Dipanegara mà không xin phép ông. 
Hơn thế nửa, họ còn bắt ông phải rời phần mộ của gia 
đình ông. Vào một đêm tháng 7-1825, những chiếc cọc 
đường bị nhổ đi và thay vào đó là nhứng mũi giáo - 
câu trả lời của Dipanegara đối với hành động vi phạm 
vào đất của ông. 


Viên thống xứ Hà Lan muốn nói chuyện với Dipanegara 
về việc này, nhưng ông không đến gặp hắn. Thống xứ 
Chevaliê sai lính đi bất Dipanegara. Hàng nghìn người 
Inđônôxia cầm giáo, mác ra cản đường. Toán lính vẫn 
phá được vây để tới Teganragia, nhưng hoàng tử Dipanegara 
đã không còn ở đó. Ông đã huy động toàn bộ lực lượng 
của mình ở Xelarong đứng lên khởi nghĩa. Trong suốt 
mùa thu năm 1825 và mùa xuân năm 1826 nghĩa quân 
của Dipanegara đã nhiều lần đánh bại quân Hà Lan, bắt 
giết các quan lại Hà Lan, đốt kho tàng và phá các đồn 
điền của chúng. Tháng 8-1826, Dipanegara bắt đầu cuộc 
tấn công vào Xuracacta. Vào lúc đó, người Hà Lan đã 
kịp điều từ các nơi về được một lực lượng lớn gồm cả 
pháo binh. Tháng 10-1826, tại làng Gavôc đã nổ ra trận 
đánh lớn giữa quân khởi nghĩa và đạo quân Hà Lan của 
tướng Cốc. Quân Hà Lan có ưu thế về pháo bính nên 
đã đánh bại quân khởi nghĩa. 


146 ` https://tieulun.hopto.org 


Tuy bị thua trận ở Gavôc nhưng nghĩa quân của 
Dipanegara vẫn còn khá mạnh và vẫn chống phá quân 
Hà Lan ở nhiều nơi khiến tướng Cốc phải cấp tốc cho 
xin quân tiếp viện từ Hà Lan tới. Trong khi chờ tiếp 
viện, tướng Cốc đề nghị thương thuyết với Dipanegara. 
Cuộc thương thuyết diễn ra vào mùa thu năm 1827, nhưng 
không đi đến kết quả gì, vì người Hà Lan không đồng 
ý với điều khoản của nghĩa quân đòi thành lập ở Giava 
một nhà nước độc lập do Dipanegara đứng đầu. Đến cuối 
năm 1827, nghĩa quân mở rộng hoạt động lên Bắc Giava - 
xứ Rembang. Sau khi được tiếp viện thêm quân từ trong 
nước, người Hà Lan đã đánh bại nghĩa quân trong trận 
đánh ở Madiun. 


Sau khi đánh bại được nghĩa quân của Dipanegara 
ở Rembang, quân Hà Lan đồn và vây lực lượng khởi nghĩa 
ở ngay tại vùng căn cứ nằm giữa hai con sông Prôgõ 
và Bônôvôntô, Mạc đầu thua kém về trang bị vũ khí, 
Dipanegara vẫn đánh cho quân Hà Lan những trận thất 
điên, bát đáo. Viên tướng Xentôt tài ba của Dipanegara 
đã đánh tan quân Hà Lan tại làng Crain trong xứ Bagelen. 


-Ngay từ đầu cuộc chiến tranh, người lià Lan đã lôi 
kéo được một số thủ lĩnh trong liên minh của Dipanegara 
về phía mình. Theo thời gian, những liên minh của 
Dipanegara ngày một tan rã và nhiều thủ. lĩnh đã ngả 
về phía quân Hà Lan. Hơn nửa, trong nội bộ nghĩa quân, 
mâu thuẫn giứa Dipanegara với nhứng thầy tu Hôi giáo 
do Kyai Madgia câm đầu lại càng gay gắt. Trước tình 
hình. đó, Dipanegara buộc phải thương thuyết với quân 
Hà Lan. Ngày 28-3-1830, tướng Cốc mời Dipanegara tới 
gặp mình tại dinh thự ở Magelang. Tại cuộc thương thuyết, 


https://tieulun.hopto.orJ4+ 





Dipanegara vẫn cương quyết đòi người Hà Lan phải công 
nhận mình là Sultan và Panatagama (người bảo hộ cho 
Hồi giáo) của Giava. Tướng Cốc đã hèn hạ cho bắt 
Dipanegara rôi đầy ông đi Macaxa. Tại đây, ông mất vào 
năm 1855, thọ 70 tuổi. Sau khi Dipanegara bị bắt, cuộc 
khởi nghĩa nhanh chóng tan vỡ. 


- Tuy thất bại, nhưng người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, 
Dipanegara đã trở thành anh hùng dân tộc và trở thành 
biểu tượng đấu tranh bất khuất cho nhứng thế hệ người 
lnđônêxia sau đó. 


Cuộc khởi nghĩa của Dipanegara đã đặt dấu chấm 
hết cho thời kỳ tìm kiếm hệ thống cai trị và bóc lột 
thuộc địa theo kiểu mới của người Hà Lan ở Inđônêxia. 
Do vấn phải những khó khăn lớn về tài chính, từ đầu 
năm 30 của thế kỷ XIX, người Hà Lan đã phải áp dụng 
hệ thống Kultuurstelsel (cây trồng bắt buộc) đo toàn quyền 
Gihanne Van Đen Bôtxơ đưa ra Khi hệ thống 
tultuurstelsel được áp dụng thì tất cả đất đai các làng 
ở Giava và Tây Xumatora chỉ được trông những loại cây 
xuất khẩu như mía, cà phê, chè, thuốc lá, hồ tiêu... và 
phải bán hàng của mình cho nhà nước với giá rất thấp. 


Nhờ áp dụng hệ thống cây trông bắt buộc, mà chỉ 
trong một thời gian ngắn Hà Lan đã thu được một lợi 
nhuận rất lớn (hơn 900 triệu guilders). Trong khi đó, 
nạn đói lan tràn khắp Giava, Madura và Xumatơra vì diện 
tích trồng cây lương thực bị giảm. Để thu được nhiều 
lợi nhuận, chính quyên thuộc địa đã sử dụng một cách 
có hiệu quả tầng lớp priyari (quan chức người bản xứ 
ở địa phương) bằng cách cho họ được hưởng phần trăm 


148 https://tieulun.hopto.org 





theo số nông phẩm mà họ thu mua được. Ngoài ra, nhứng 
Priyari còn được cấp đất canh tác mà không phải nộp 
thuế. Như vậy, chính sách cây trồng bắt buộc còn góp 
phần củng cố liên minh hợp tác giửa chính quyền thuộc 
địa với các quan lại địa phương người Inđônêxia và biến 
họ thành một bộ máy bóc lột thuộc địa. 


Sau khi đã cúng cố được ở Giava nhờ áp dụng chính 
sách Rultuurstelsel, từ năm 1830, người Hà Lan bắt đầu 
hướng sự chú ý của mình sang Xumatơra. Nhưng ngay 
lập tức, khi vừa tiến sâu vào Tây Xumatdra, người Hà 
Lan đụng đầu ngay với lực lượng Padri và bị tổn thất 
nặng nề, Mãi đến năm 1837, sau hơn hai năm vây hám, 
quân đội Hà Lan mới hạ được thành và bắt được thủ 
linh của lực lượng Padri. Sau thắng lợi này, người Hà 
Lan tiến hành một loạt cuộc hành quân xâm lược ở 
Xumatơra và Calimantan. Ở khắp mọi nơi, người Inđônêxia 
đều nổi đậy chống lại người Hà Lan. Nhưng do không 
phối hợp được với nhau, tất cả những cuộc nổi dậy lẻ 
tê đó đều bị quân đội Hà Lan dập tắt. Các thủ lĩnh ở 
Calimantan, Hồi quốc Bangiamaxin, tiểu quốc Bone, vương 
quốc Mataram ở Lomboc và các vương quốc ở Bali lần 
lượt rơi vào tay người Hà Lan. Như vậy, cho đến cuối 
thế kỷ XIX, ở Inđônêxia, duy nhất chỉ còn lại vương quốc 
Hồi giáo Ache hùng mạnh là chưa bị biến thành thuộc 
địa của Hà Lan. 


Biết trước là thế nào cũng sẽ bị người Hà Lan đánh 
chiếm, người Ache đã tăng cường hoạt. động ngoại giao 
với Pháp, Italia và Mỹ để xin giúp đỡ. Điều này đã làm 
cho người Hà Lan lo ngại Không để người Ache có thời 
gian củng cố lực lượng, ngày 26-3-1873, toàn quyền Giêm 


https://tieulun.hopto.orgt8 





Loudon tuyên chiến với Ache. Ngày 5-4 năm đó, lực lượng 
Hà Lan đồ bộ lên gần Cutaragia. Ngay trong trận chiến 
đâu tiên, viên chỉ huy Hà Lan bị giết, và chỉ trong vòng 
một tháng, quân Hà Lan bị đánh bật khỏi Ache. Tháng 
1l năm đó, người Hà Lan mở tiếp chiến dịch thứ hai, 
lớn hơn, đánh vào Ache. Quân Hà Lan vây hãm hoàng 
cung Ache, nhưng vua Ache đã chạy thoát. 


Tưởng là đã đánh bại được người Ache tháng 4-1874, 
người Hà Lan rút về Giava và chỉ để lại 4.000 quân đồn 
trú ở lại Ache. Thế nhưng, người Ache vẫn tiếp tục củng 
cố lực lượng của mình để chờ dịp phản công lại. Trong 
khi đó, do bị tốn thất quá lớn cả về người lẫn của vì 
chiến tranh liên miên, từ năm 1885, người Hà Lan buộc 
phải áp dụng chiến thuật mới với Ache: quân đội Hà Lan 
rút vê tập trung phòng thủ ở Cutaragia và dùng quà ly 
để mua chuộc các thủ lĩnh người Ache. 


Tuy bị tổn thất nặng, người Ache vẫn kiên cường 
chiến đấu. Từ khi vị tân vương trẻ tuối lên ngôi vào 
năm 1885, người Ache lại giương cao ngọn cờ Perang Sabi 
(chiến tranh thần thánh) chống lại các kafir (tà đạo} người 
Hà Lan. Một loạt thủ lĩnh Ache như Teuku ma và vợ 
là Chut Ngia Din - những vị tướng huyền thoại - đã thổi 
bùng lên ngọn lửa chiến tranh khiến quân Hà Lan nhiều 
phen khốn đốn. Thế nhưng, vào năm 1899, Teuku Uma 
bị quân Hà Lan mai phục và bị giết chết. 


Sau khi Teuku Ưma chết, những thủ lĩnh khác của 
người Ache như thủ lĩnh đội quân áo đen Teungku Saman 
và vị chỉ huy Pang Nanggroe Íần lượt phải chịu thất bại 
trước sự đàn áp vô cùng tàn bạo của quân Hà Lan. Do 


150 https://tieulun.hopto.org 





đó đến năm 1913, cuộc chiến tranh với Ache mới chấm 
đứt với sự toàn thắng của người Hà Lan. 


Cùng thời gian với cuộc chiến tranh ở Ache, người 
Hà Lan còn tăng cường hoạt động quản sự ở những khu 
vực khác. Đoán rằng sớm muộn người Hà Lan sẽ tới, 
thủ lĩnh Xi Xingamangaragia (nghĩa là ông vua sư tử) 
của người Batác ở Xumatơra đã ra sức củng cố lực lượng 
của mình. Năm 1878, người Hà Lan tiến vào Xilindung 
và cuộc chiến giửa người Hà Lan và người Batác bùng 
nổ. Xi Xingamangaragia đã chiến đấu quyết liệt và suốt 
nhiều năm liền dùng chiến tranh du kích quấy phá quân 
Hà Lan. Chỉ sau khi vị chỉ huy tài ba Xi Xingamiaangaragia 
chết trong một trận chiến đấu năm 1907, người Hà Lan 
mới làm chủ được vùng Batác. Cho đến nay, đối với người 
Batác, Xi Xingamangaragia trở thành một nhân vật huyền 
thoại với nhiều uy lực ma thuật, còn đối với cả đất nước 
[nđônêxia, ông là một trong nhứng vị anh hùng đấu tranh 
giải phóng dân tộc. Trong thời gian đó, vào năm 1884, 
trước áp lực quân sự mạnh mẽ của quân đội Hà Lan, 
Sultan vùng Xiác ở phía đông Xumatơra phải ký hiệp ước 
từ bỏ quyền tự chủ của mình để đổi lấy nguồn thu nhập 
đều đặn hàng năm mà người Hà Lan ban cho. 


Vào nhứng thập niên 70 và 80, quân đội Hà Lan 
triển khai một loạt những chiến dịch quân sự lớn vào 
đảo Calimantan và đã làm chủ được một phần lớn hòn 
đảo khổng lồ này. Sau đó, năm 1894, người Hà Lan chiếm 
luôn cả Lomboe. Sang những năm đầu thế kỷ XX, quân 
đội Hà Lan tiếp tục đánh chiếm nốt nhứng vùng đất 
còn lại ở Inđônêxia. Từ năm 1901 đến năm 1906, người 
Hà Lan hoàn toàn chỉnh phục được Hồi quốc Giambi: và 

G3/G1/643001018 188 (:à) 





các vùng của người Batác ở Xumatơra. Trong những năm 
từ 1902 đến 1907, quân đội Hà Lan chiếm xong miền 
Trung Calimantan và dập tất cuộc nổi dậy ở Hồi quốc 
Bangiamaxin trước đây. Từ năm 1904 đến năm 1908, Hà 
Lan chiếm xong các tiểu quốc Gova và Bone còn lại ở 
Xulavexi. 


Thế là, cho đến hết thập niên đầu của thế kỷ XX, 
thuộc địa Hà Lan ở inđônêxia đã là cả một vùng đất 
bao la với diện tích 1,9 triệu km^ (lớn gấp 60 lần điện 
tích của Hà Lan) và với số dân (theo điều tra năm 1905) 
37,7 triệu người (gấp hơn 6 lần số dân Hà Lan). 


Giờ đây, sau khi đã nắm chắc trong tay cả mệt thuộc 
địa rộng lớn, chính quyền Hà Lan cảm thấy chính sách 
hệ thống cây trông cưỡng bức đã không còn phù hợp 
với ý đồ khai thác bóc lột vừa triệt để vừa hiệu quả 
của mình ở Inđônêxia. Năm 1870, đạo luật về nông nghiệp 
được ban hành đã tạo được điều kiện thuận lợi cho những 
ông chủ tư bản châu Âu thuê hoặc mua đất đai lập nhứng 
đồn điền lớn trồng cây xuất khẩu. Theo đạo luật này, 
tư bản chàu Âu có thể thuê của nhà nước và của các 
quốc gia "tự trị" những khoảnh đất rộng trong vòng ?5 
năm hoặc của nông dân trong vòng 5 năm đến 25 năm 
với một giá rất rẻ. Ngoài ra, Chính phủ Hà Lan còn 
thi hành chính sách "mở cửa" cho các cường quốc tư bản 
khác (đặc biệt là Anh) đầu tư khai thác ở Inđônôxia. Thế 
là, cả một dòng thác tư bản nước ngoài ào vào mảnh 
đất giàu có và nhiều tiềm năng này. Chỉ từ năm 1900 
đến năm 1914, tổng đầu tư nước ngoài, chủ yếu là của 
Hà Lan (chiếm 3/4) đã tăng gấp hai lân và đạt tới con 
số T50 triệu đôia Mỹ. Nhờ đâu tư lớn mà tư bản Hà 


189 https://tieulun.hopto.org 





Lan thu được những lợi nhuận khổng lò từ các đồn điền, 
các nhà máy đường, các hầm mỏ, đường giao thông... 
Inđônêxia đã biến thành người tiếp liệu lớn nhất cung 
cấp cho thị trường quốc tế nhứng mặt hàng nông phẩm 
(đường, chè, thuốc lá, cao su...), các nguyên liệu khoáng 
sản (đầu mỏ, thiếc) Một vài con số sau đây cho thấy 
sự gia tăng nhanh chóng của các sản phẩm do các đồn 
điền cung cấp ở Inđônêxia: từ năm 1900 đến năm 1914, 
sản xuất đường tăng gấp 2 lân, chè ð lân, thuốc lá - 
1,5 lần, cao su (năm 1900 chưa hề có) - đạt lỗ nghìn 
tấn vào năm 1914. Còn đầu hỏa thì tăng từ 360 nghìn 
tấn trong năm 1900 lên 1,5 triệu tấn trong năm ‡914 - 
nghĩa là tăng hơn 4 lần. Tất nhiên, các sản phẩm khai 
thác được ở Inđônêxia càng tăng thì lợi nhuận mà tư 
bản Hà Lan thu được càng nhiều: Nếu trong những nắm 
70 và 80 của thế kỷ XIX, trị giá xuất vượt hơn trị giá 
nhập của Inđônêxia chỉ khoảng 50 triệu guilders, thì vào 
những năm 1911-1915, trị giá chênh lệch giữa xuất và 
nhập hàng năm lên tới 250 triệu guiders (gấp 5 lần). 

Vì bị bóc lột nặng nề, nông dân bị bần cùng hóa, 
công nhân thì ốm đau nhiều. Tất cả những hậu quả đó 
làm cho nguồn thu nhập của thực dân Hà Lan ở Inđônêxia 
giảm sút nghiêm trọng. Trước tình hình như vậy, để phục 
vụ cho chính sách bóc lột và khai thác cũng như để xơa 
địu mâu thuẫn giứa người Inđônêxia với chế độ thực dân, 
năm 1901, Chính phủ Hà Lan phải ban bố và triển khai 
cái gọi là "Chính sách đạo đức" ở Inđônêxia. Với chính 
sách này, người Hà Lan đã cho lập lên những "ngân hàng 
nhận dân" để giúp cho nêng dân phát triển sản xuất, 
đã chú ý tới vệ sinh phòng dịch và mở mang mạng lưởi 


https://tieulun.hopto.org153 





y tế ở nhiều nơi, đã cung cấp một phần ngân sách để 
phát triển giáo dục. Thế nhưng, "Chính sách đạo đức" 
của người Hà Lan chỉ đem lại những kết quả thật nhỏ 
bé, vì mục đích chính, mối quan tâm chính của họ ở 
Inđônêxia là lợi nhuận kinh tế. Các trường học có mở, 
nhưng chỉ để đào tạo ra những người làm tay sai cho 
chính quyền thuộc địa và chỉ mở cửa cho con em nhửng 
quan chức địa phương. Theo thống kê, năm 1940, trong 
tổng số dân 60 triệu người ở Inđônêxia, chỉ có khoảng 
88.000 người được đến các trường tiểu học và 240 người 
tốt nghiệp trung học, còn số bác sĩ, ký sư, luật sự thì 
it đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 


Tuy những kết quả vật chất là không đáng kể, nhưng 
"Chính sách đạo đức" của người Hà Lan đã đem lại cho 
Inđônêxia một tầng lớp trí thức được đào tạo kiểu phương 
Tây. Mặc dầu ít ôi, nhưng những trí thức được tiếp xúc 
với những tư tưởng dân chủ của phương Tây này sẽ là 
những người phất cao ngọn cờ giải phóng dân tộc chống 
lại ngay chính nhứng người đã đào tạo ra họ. Đó là điều 
nằm ngoài ý đồ ban đầu của thực dân Hà Lan, 


154 https://tieulun.hopto.org 





CUỘC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG 


Sự thống trị và đàn áp đã man cũng như những 
chính sách bóc lột và khai thác tàn bạo của người Hà 
Lan suốt từ thời kỳ Công ty Đông Ấn tới những năm 
đầu thế kỷ XX không làm cho xã hội của người Inđônêxia 
bị tan vỡ hoàn toàn. Những nền văn hóa của người 
[nđônêxia vẫn được bảo tồn, nhứng adat thuật tục) và 
những giá trị tỉnh thân của người Ïnđônêxia vẫn là một 
khôi cố kết chặt chẽ. Đạo Hồi vẫn chống lại một cách 
quyết liệt việc truyền giáo của Đạo Thiên chúa khiến cho 
tôn giáo mới do người châu Âu đưa vào phát triển một 
cách rất chật vật và rất chậm (chỉ bắt rễ được ở những 
cộng đồng người chưa theo Hồi giáo) ở Inđỏnêxia. Đặc 
biệt, ở những vùng thôn quê, xã hội truyền thống và 
những giá trị văn hóa cổ truyền luôn luôn là động lực 
thúc đẩy người Inđônêxia chống lại chính quyền thuộc 
địa Hà Lan. Mặc dù những mặt hàng vải vóc với giá 
rẻ của Hà Lan, rồi sau này của ca Nhật Bản lan tràn 
khắp nơi, người lnđônêxia vẫn sản xuất và ưa chuộng 
vải batích và lurích của chính mình. Mặc dù người Hà 
Lan chiếm độc quyền về ngoại thương, nhưng các thuyền 
buôn nhỏ của người Inđônêxia vẫn đóng một vai trò đáng 
kế trong việc buôn bán dọc theo các bờ biển của các 
đảo trong lãnh thổ của mình. 


https://tieulun.hopto.9fB 





Tuy cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) 
không có tác động lớn lắm đối với người Hà Lan ở 
Inđônêxia, nhưng người Inđônêxia, đất nước Inđônêxia lại 
bị thực dân Hà Lan bóc lột và khai thác mạnh mê hơn 
để phục vụ cho nhứng phí tổn mà họ phải bỏ ra trong 
chiến tranh. Tất cả nhứng điều đó đã làm bần cùng hóa 
Inđônêxia. Một phái đoàn điều tra của Hà Lan vào thời 
kỳ này đã báo động tình trạng nghèo khổ của người dân 
Inđônêxia như sau; "Người dân Inđônêxia ở Giava sống 
mỗi ngày chỉ không quá một gobang (tức một nửa đồng 
guilders của Hà Lan)°. Tình cảnh như vậy, một mặt khiến 
nhiều chủ xí nghiệp lớn của Hà Lan muốn có thị trường 
lớn ở Inđônêxia lo ngại, mặt khác lại làm cho những người 
Hà Lan có tư tưởng nhân văn lên tiếng bảo vệ những 
người Inđônêxia bị bóc lột nặng nề. Những nhà nhân 
văn Hà Lan này ủng hộ tư tưởng của Van Đơvăngtd cho 
rằng, người Hà Lan phải trả món nợ danh dự chơ người 
inđônêxia, vì nhờ Inđônêxia mà Hà Lan đã trở nên giầu 
có. Những nhà nhân văn Hà Lan không chỉ lo lắng tới 
việc giải phóng vê mặt kinh tế và xã hội cho người Inđônàxia 
mà còn dự đoán về một thể chế chính trị mới sẽ đến. 
Tuy cái thể chế mới đó không bao giờ đến với Inđônêxia, 
nhưng những tư tưởng của các nhà nhân văn về mối 
quan hệ đặc biệt giửa Hà Lan và một dạng Inđônêxia 
tự trị luôn trở thành đối tượng tranh luận ở Hà Lan. 
Tất nhiên, những nhà nhân văn Hà Lan không muốn 
có một nước Inđônêxia độc lập, nhưng họ muốn Inđônêxia 
và Hà Lan trở nên bình đẳng hơn. Tư tưởng này của 
các nhà nhân văn cũng là quan điểm của rất nhiều người 
Hà Lan làm việc hoặc đã sinh ra ở Indônêxia, vì họ đã 


156 https://tieulun.hopto.org 





coi Inđônêxja là quê hương của mình, muốn sống và muốn 
chết tại đó. 


Tư tưởng nhân văn đã dội tới Inđônêxia và được chấp 
nhận nồng nhiệt, nhưng ở hai thái cực. Tang lớp vua 
chúa, quý tộc hợp tác chặt chẽ với người Hà Lan thì 
muốn có một thể chế chính trị mới ở Inđônêxia; trong 
khi đó, nhứng người Inđônêxia thuộc thế hệ được học 
hành theo hệ thống giáo dục Hà Lan lại muốn giành độc 
lập hoàn toàn cho đất nước. 


Ngay trong những người có tư tưởng nhân văn (cả 
người Hà Lan và người lnđônêxia) đã nổ ra những cuộc 
tranh luận gay gắt về việc hiện đại hóa nền văn hóa 
Inđônêxia truyền thống. Nhứng người cách tân cho rằng 
Đạo Hồi và các adat (luật tục) là kẻ thù của tiến bộ, 
và vì thế người Inđônêxia phải tiếp thu những cách sống 
năng động của phương Tây. Nhóm các nhà nhân văn thì 
không tin vào ưu thế của văn hóa phương Tây và cho 
rằng cần phải duy trì bản sắc văn hóa Inđônêxia. 

Những cuộc tranh luận tương tự cũng xay ra giữa 
các trí thức người Indônêxia, nhưng với những mục địch 
hoàn toàn khác. Nhửng người cách tân không coi trọng 
những giá trị truyền thống của nền văn hóa cổ truyền 
Inđônêxia và chấp nhận việc hiện đại hóa theo kiểu phương 
Tây, nhưng. lại chỉ muốn dùng việc hiện đại hóa như một 
công cụ chống lại Hà Lan để giành lại nền độc lập đã 
mất. Họ lý luận rằng, để thoát khỏi phương Tây, người 
Inđônâxia phải chống lại phương Tây bằng vũ khí của 
người phương Tây. Trong khi đó, những người có tư tưởng 
truyền thống lại quay về với sức mạnh ví đại bắt nguồn 


https:/tieulun.hopto £#g 





trong quá khứ của nền văn hóa Inđônêxia, muốn làm 
sống lại nên văn hóa đó và sử dụng sức mạnh của nền 
văn hóa đó để giành lại tự do. Nhóm người thứ ba thì 
_ muốn kết hợp cả phương Tây và văn hóa Inđônêxia truyền 
thống để phát triển nền văn hóa mới của Inđônôxia. Thế 
nhưng, nhứng người thuộc nhóm này không bao giờ đề 
ra được quan điểm rõ ràng, sắc bén, và vì thế họ chỉ 
xuất hiện một cách mờ nhạt và thoáng qua ở Inđônôxia. 


Trong lúc các nhà trí thức còn trăn trở tìm đường 
giải phóng cho đất nước, cho dân tộc, thì trước sự bóc 
lột tàn bạo của thực dân Hà Lan, người dân Inđônêxia 
vẫn liên tục nổi dậy đấu tranh. Năm 1890, người nông 
dân có tên là Xamin ở Ploso (trên bờ biển phía đởng 
bắc miền Trung Giava) đã đứng lên cầm đầu cuộc phản 
kháng chống lại người Hà Lan: không nộp thuế đất, không 
làm những việc công ích phục vụ cho thực dân Hà Lan. 
Đến năm 1907, đốm lửa đó bùng lên thành một phong 
trào với cá một đội quân lớn gồm 3.000 người. Chính 
quyền thuộc địa đã phải điều quân tới dập tắt cuộc nổi 
dậy và Xamin đã bị bắt. Thế nhưng, những người của 
Xamin vẫn tiếp tục phong trào đấu tranh. Năm 1814, 
họ còn đánh lại quân Hà Lan để bảo vệ đất đai của. mình 
khỏi bị biến thành đồn điền trồng mía. Vì chỉ với. tay 
không, nên những người nổi dậy dễ dàng bị đàn áp: 37 
người bị giết, trong đó C6 cả thủ lĩnh Kyai Cadan Mucmine 


l) những nơi khác, người Inđônêxia cũng nổi lên chống 
lại người Hà Lan. Năm 1910, một người trẻ tuổi tên là 
Alam Bida cầm đầu một nhóm khởi nghĩa nhỏ chống lại 
chính quyền Hà Lan ở Giambi (Xumatdra). Chỉ sau một. 
thời gian ngắn, quộc nổi dậy bị quân đội Hà Lan dập 


158 https://tieulun.hopto.org 





tắt và thủ nh Alam Bida bị hy sinh. Năm 1916, cúng 
tại Giambi, một cuộc nổi dậy khác, lớn hơn nổ ra nhưng 
bị quân Hà Lan đàn áp. 


Cũng như những cuộc khởi nghĩa trước đây, vì không 
liên kết được với nhau thành một phong trào lớn với quy 
mô toàn quốc, các cuộc nổi đậy này đều thất bại trước 
sức mạnh và vử khí của quân đội Hà Lan. Chính nhứng 
trí thức mới tiếp thu các tư tưởng tiến bộ của phương 
Tây là những người giơ cao ngọn cờ đoàn kết, thống nhất 
các dân tộc Inđônêxia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc, 


Người trí thức đầu tiên lên tiếng tố cáo chế độ thực 
dân Hà Lan ở Inđônêxia và đòi quyền tự do, bình đẳng 
- cho dân tộc mình là người con gái Giava vinh quang - 
Raden Adgieng Cactini (1879-1904). Nhứng bức thư tế 
cáo chế độ thực đân Hà Lan ở Inđônêxia mà Cactini gửi 
cho bạn mình ở Hà Lan đã được xuất bên ở Amxtecdam 
năm 1911 trong một cuốn sách nhỏ có tên là *Ánh sáng 
rồi sẽ tới, bóng tối rồi sẽ tan". Chỉ một năm: sau, cuốn 
sách được in ra nhiều thứ tiếng châu Âu và đã gây xúc 
động mãnh liệt đối với lương tri của toàn thế giới. 

Tuy còn non trẻ và số lượng rất ít, năm 1908, các 
trí thức Inđônêxia đã tổ chức ra Budi Utomo (khát khao 
tuyệt diệu). Lúc đầu, hoạt động của Budi Utomo thưần 
túy mang tính chất khai sáng và văn hóa - xã hội. Chỉ 
mãi vào những năm 1915-1917, tổ chức này mới tiểu ra 
những yêu cầu chính trị như: lập cơ quan đại diện của 
nhân dân, đòi quyền bình đẳng như người châu 'Âu cho 
người Inđônêxia. Nhứng người lãnh đạo' Budi -Dtomo - 


htt s://tieulun.hopto.or 
F 1B8 





Vahidin, Xudirohuxodo, Xutomo... kêu gọi người Inđônêxia 
phải nắm lấy khoa học và kỹ thuật phương Tây, phải 
học lịch sử và nghệ thuật của dân tộc để xây dựng ý 
thức dân tộc. Tuy lúc ra đời Budi Utomo khóng phải 
là một liên minh của toàn Inđônêxia, nhưng lại không 
phải là một tổ chức mang tính bó hẹp dân tộc, vì nó 
kết nạp vào mình tất cả những người dân sống ở Giava 
(cả người Giava, người Xunđa, người Mađura) và đại diện 
của nhứng dân tộc khác sống ở bên ngoài đảo Giava. 
Ngay từ những ngày đầu, Budi Utomo tuyên bố tiếng 
Mã Lai là tiếng nói của tổ chức mình. 

Bốn năm sau, năm 1912, đảng phái chính trị đầu 
tiên ở Inđônêxia - Đảng Ấn Độ - được thành lập (thời 
thuộc địa Inđônêxia có tên gọi chính thức là Ấn Độ thuộc 
Hà Lan, do đó chứ Ấn Độ ở đẩy có nghĩa là chỉ Indônêxia). 
Mặc đầu chiếm vị trí chủ đạo trong đảng là nhứng người 
"Âu - Ấn" (người lai giữa người Âu và người Inđônêxia - 
người Ấn), trong Đảng Ấn Độ cúng có mặt những đại 
diện trí thức người Inđônêxia như: Xipto Manguncxumo, 
Xuvacdi Xuryaningrat... Đáng Ấn Độ đã đưa ra yêu cầu 
đòi độc. lập cho Inđônêzia và quyền công dân cho mọi 
- người. Vì thế, đến đầu năm 1913, Đảng Ấn Độ bị cm 
hoạt động. Cũng lần đầu tiên, những người lãnh đạo Đảng 
Ấn Độ đưa ra tư tưởng "chủ nghĩa dân tộc toàn Indônêxia".. 
Theo họ, "dân tộc. Ấn Độ" (tức Inđônêxia) bao hàm tất 
cả những người .đdân trong vùng quần đảo coi. "Ấn Độ" 
(tức Inđônêxia) là tổ quốc của mình, gôm cả những người 
“Âu - Ấn" (người lai giữa người Âu và người Inđônôxia) 
và những người Trung Quốc, Aráp... Tuy chỉ tồn tại trong 
một thời gian rất ngắn, những khẩu hiệu và mục đích 
it https://tieulun.hopto.org 


mà Đảng Ấn Độ đề ra là độc lập và thống nhất dân 
tộc, đã có một ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển sau 
này của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Inđônêxia. 


Cũng vào năm 1812, ở Inđônêxia, xuất hiện một đảng 
phái chính trị quan trọng đầu tiên - Sarekat Islam (Liên 
mỉnh Hồi giáo). Thoạt đầu, Liên minh Hồi giáo chỉ là 
một hội của những người Inđônêxia buôn bán, chủ yếu 
là nhứng người sản xuất và buôn bán vải batích và nhứng 
chủ buôn nhỏ được thành lập để đối phó với sự phát 
triển kinh tế ngày một tăng của người Hoa. Thế nhưng, 
khi đổi tên sang Sarekat lsÌiam vào năm 1912, thì hoạt 
động của tổ chức này chủ yếu hướng tới những vấn đề 
chính trị và tôn giáo. Nhờ thế mà Sarekat Islam rất nhanh 
chóng được sự ủng hộ của đông đảo quân chúng. Ngay 
trong năm 1913, 5arekat Islam đã kết nạp được 80.000 
thành viên. Thủ lĩnh của 5arekat Islam - Tgiocroaminoto 
là một điễn giả vĩ đại đây sức quyến rủ mà chính Xucacnô 
đã học được rất nhiều từ ông nghệ thuật hùng biện. Tư 
tưởng của tổ chức Sarekat Islam là chủ nghĩa dân tộc 
Hồi giáo, nhưng trong đó lại có những khuynh hưởng - 
chống thực dân của phong trào cải cách Hồi giáo liên 
kết việc cách tân tôn giáo với đấu tranh giải phóng. Trong 
điều kiện của Inđônêxia, lời kêu gọi hướng tới sự thống 
nhất nhứng người Hồi giáo để bảo vệ nhứng quyền lợi 
chung của mình mà Sarekat Islam đưa ra cũng gân như 
đồng nhất với khẩu hiệu kêu gọi đoàn kết toàn dân chống 
lại những người Thiên chúa giáo. Do đó, mục tiêu hoạt 
động của tổ chức Hồi giáo này không chỉ mang tính chất 
tôn giáo mà còn mang tính chất chính trị. 


https:/tieulun.hopto.Ort ¡ 





Nếu như trong cương lĩnh năm 1912 của Sarekat Islam 
còn chưa có một yêu câu chính trị nào, thì tại Đại hội 
lan thứ nhất năm 1916 tổ chức này đã nêu ra khẩu hiệu 
đòi tự do cho Ấn Độ thuộc Hà Lan. Một năm sau, tại 
Đại hội lần thứ hai, khẩu hiệu đó đã cụ thể hóa thành 
“yêu cầu đòi có quy chế của một xứ tự trị. Dần dần, 
Sarekat Islam chịu sự ảnh hưởng mạnh của nhóm cộng 
sản trong Hội Dân chủ xã hội Ấn Độ (Indische Social 
Democratic Accociation - ISDA) do người cộng sản Hà 
Lan - Sneevliet lập ra năm 1914. Dưới tác động của những 
người dân chủ - xã hội, tại Đại hội lần thứ ba năm 1918, 
Sarekat Islam đã thông qua những nghị quyết quan trọng 
đòi quyền tự trị cho Inđônêxia, đòi quyền bầu cử cho 
nhân dân... Phát biểu tại đại hội, thủ lĩnh 5arekat Islam - 
Tgiocroaminoto nhấn mạnh, kẻ thù chính của nhân dân 
Inđônêxia là bọn tư bản và kêu gọi tiến hành cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa tư bản. 


Trên cơ sở của Hội Dân chủ xã hội Ấn Độ, năm 
1920 những người cộng sản lập ra Đảng Cộng sản Inđônêxia 
(PKU. Đến năm 1923, nhứng người có tư tưởng cộng 
sản trong Sarekat Isiam đã tách ra và nhập luôn vào 
PKI. 


Trước phong trào đòi quyền tự trị và bình đẳng ngày 
càng lớn mạnh của các tổ chức đảng phái chính trị, tháng 
12-1916, Nghị viện Hà Lan đã phải ban hành đạo luật 
thành lập Volksraad (Hội đồng nhân dân) ở Ấn Độ thuộc 
Hà Lan (Inđônêxia). Volksraad đầu tiên được thành lập 
với gần một nửa số ghế dành cho người Inđônêxia (lỗ 
trong số 39 ghế) và phiên họp đầu tiên được tiến hành 
vào tháng 5-1918. Mặc đầu, đến đâu nhứng năm 30, số 


le5 https://tieulun.hopto.org 


"ghế dành cho người. Inđônêxia tăng lên 30, nhưng những 
quy định mới vẫn khiến người bản xứ không bao giờ được 
có số đại diện quá bán trong Hội đồng nhân dân, Theo 
quy định của luật bầu cử vào Hội đồng nhân dân, cứ 
bai triệu người Inđônêxia mới được bầu một. đại biểu, trong 
khi đó chỉ 8 nghìn người Hà Lan và 250 nghìn người 
Hoa và người Aráp được bầu một đại biếu. 


Thời kỳ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 
và thứ hai là thời kỳ gia tăng sự bóc lệt và khai thác 
thuộc địa của Hà Lan ở Inđônêxia. Cho đến cuối nhứng 
năm 30, đâu tự tư bản của nước ngoài vào Inđônêxia 
đã đạt tới 6 tỷ guilders (riêng Hà Lan chiếm 75%). Nhờ 
có đầu tư khai thác lớn mà kinh tế đồn điền và công 
nghiệp khai khoáng ở Inđônêxia tăng rất nhanh: trong 
những năm 1930, sản xuất đường và chè tăng gấp đôi 
so với năm 1990: đến năm 1940, tổng sản lượng cao su 
tăng gân ð lần (năm 1920-- gần 60 nghìn tấn, năm 1940 - 
hơn 280 nghìn tấn); từ năm 1920 đến năm 1930, khai 
thác thiếc tăng 1l, lần; đâu mỏ tăng 2 lần. 

Sự đâu tư tư bản và sự khai thác và bóc lột càng 
lớn thì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Inđônêxia 
càng gia tăng. Nếu như trong nhứng năm 1912-1921, tư 
tưởng chủ đạo của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
ở Inđônêxia là chủ nghĩa dân tộc Hồi giáo, thì sau khi 
Sarekat Islam bị chia rẽ vai trò đó đã chuyển sang đẳng 
cộng sản và các đảng cách mạng dân tộc. Dưới sự lãnh 
đạo của nhứng người cộng sản, một loạt cuộc bãi công 
lớn đã nổ ra mà đỉnh cao là cuộc bãi' công của công 
nhân đường sắt năm 1923 và cuộc tổng bãi công ở Xurabaya 
năm 1925. Chính quyền thuộc địa đã đàn áp đã man các 


https://tieulun.hopto.org 163 





cuộc bãi công này và bất bớ, bỏ tù một loạt những nhà 
lãnh đạo của Đăng Cộng sản như Xemaun, Tan Malaca, 
AHmin, Mutxô, Xacgiônô... Trước tình hình đó, Đảng Cộng 
sản Inđônêxia quyết định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. 
Cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở Giava vào tháng 1-1926. Cùng 
lức đó, ở Tây Giava cũng nổ ra cuộc chiến tranh du kích 
nông dân. Vào tháng 1-1827, ở vùng Minangcabau (phía 
tây đảo Xumatơra) bùng lên cuộc khởi nghĩa lớn của người 
Inđônêxia. Do thời cơ chưa tới và chưa có sự phối hợp 
chặt chẽ, nên tất cả các cuộc nổi dậy trên đều bị chính 
quyền thuộc địa dập tắt. Tuy thất bại, các cuộc vú trang 
khởi nghĩa năm 1926-1927 đã trở thành cái mốc quan 
trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của 
Jnđônêxia. 

Sau thất bại của những cuộc nổi dậy năm 1926-1927, 
vai trò chủ đạo trong phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc hoàn toàn thuộc về các đảng cách mạng đân 
tộc. Năm 1827, một nhóm những người dân tộc chủ nghĩa 
cấp tiến do Xucacnô (1901-1970) lãnh đạo đã lập ra Đảng 
Dân tộc Inđônêxia (PNI). Đảng Dân tộc Inđônêxia đòi 
độc lập cho Inđônêxia, không hợp tác với chính quyền 
thuộc địa và đoàn kết thống nhất phong trào giải phóng 
dân tộc. PNI đưa ra một loạt những yêu cầu xã hội vì 
quyên lợi của những người lao động (đấu tranh với việc 
cho vay nặng lãi, lập các hiệp hội nông dân và công đoàn, 
đấu tranh chống nạn thất nghiệp...) và tổ chức nhứng 
hoạt động quần chúng (mít tỉnh, tưân hành, đấu tranh 
chính trị..). Mạc dầu số đảng viên của Đảng Dân tộc 
Inđônêxia chỉ có 10 nghìn, nhưng cơ sở quần chúng của 
đảng lại rất đông. 

164 https://tieulun.hopto.org 


Trước sự lớn mạnh và uy tín ngày một tăng của 
PNI, chính quyền thuộc địa đã ra tay đàn áp. Tháng 
12-1929, hơn 100 thủ lĩnh và những đăng viên tích cực 
của PNI bị bắt; bốn người trong đó có Xucaenô bị đưa 
ra tòa. Tại phiên tòa, bằng bài phát biểu hùng hồn, Xucacnô 
đã lèn án chủ nghĩa đế quốc và thực dân Hà Lan, đã 
bảo vệ cho tính hợp pháp và chân chính của phong trào 
giải phóng dân tộc. Ngay sau đó, bài phát biểu nổi tiếng 
tại phiên tòa của Xucacnô đã được mọi người biết tới 
với cái tên là "Inđônêxia lên án". Do bị đàn áp và bị 
chính quyền thuộc địa cấm hoạt động, tháng 4-1931, Đảng 
Dân tộc Inđônêxia phải tự giải tán. Nhưng một nhóm 
các nhà lãnh đạo cũ của PNI, do Xactônê lãnh đạo, đã 
nhanh chóng phục hồi lại Đảng dưới tên gọi mới là Đăng 
[nđônêxia (Partindo). Partindo cũng đòi độc lập, thống 
nhất phong trào dân tộc và lên án chủ nghĩa đế quốc, 
nhưng lại đi xa hơn PNI trong những yêu sách dân chủ 
và xã hội. Partido tuyên bố, nước lnđônêxia độc lập sẽ 
là nước dân chủ cộng hòa, đòi ruộng đất cho nông dân 
và quyền lợi cho công nhân. Trong ban lãnh đạo của Đang 
Partindo có những nhà hoạt động nổi tiếng của phong 
trào giải phóng dân tộc, như Xactônô, Ami Xariphudin, 
Ali Xaxtroamigiôô, Xucacnô. Cho đến năm 1933, Partindo 
đã có 20 nghìn đảng viêm, có cơ sở khắp nơi và trở thành 
một đang chính trị lớn nhất của Inđônêxia. 

Cơ sở cương lĩnh của Partindo cũng như của PNI 
trước đó là những tư tưởng Marhaenism - những học thuyết 
do Xucacnô soạn thảo trong nhứng năm: 1826-1933: Cái 
tên "Marhaenism" có nguồn gốc từ tên gọi mà người dân 
ở Tây Giava thường dùng để đạt tên cho con cái - Marhaen 


https://tieulun.hopte8f#g 





(Umar Haien). Xucacnô dùng cái tên bình dân đó đặt 
cho học thuyết với ngụ ý nói rằng học thuyết của ông 
phù hợp với những quyền lợi của người lao động. Điểm 
chính trong học thuyết "Marhaenism" là xu hướng chống 
thực dân, đế quốc; còn yêu câu đầu tiên của học thuyết 
là độc lập cho Inđônêxia. Theo "Marhaenism", con đường 
đi đến độc lập là con đường bất hợp tác với thực đân 
trong mọi linh vực đời sống, chính trị và nhiệm vụ quan 
trọng nhất của đường lối bất hợp tác là giáo dục cho 
quần chúng niềm tin vào sức mạnh của chính mình và 
đoàn kết tất ca các lực lượng chống thực đân vào một 
mặt trận. 


Trong phong trào dân tộc của Inđônêxïa, ngoài những 
người chủ trương bất hợp tác với chính quyền thực đân, 
còn có một bộ phận nhỏ chủ trương ngược lại - hợp tác. 
Những người chủ trương hợp tác do Xutônô đứng đầu, 
tháng 12-1935, đã lập ra Đảng Inđônêxia vĩ đại (gọi tất 
là Parindra). Trong khi đó nhửng người chủ trương bất 
hợp tác, vào năm 1937, sau khi Partindo giải thể, đã 
lập ra Phong trào nhân dân Inđônêxia (gọi tắt là Gerindo) 
do Xactônô và Ami Xariphudin lãnh đạo. Tuy vẫn chủ 
trương độc lập cho Inđônêxia, Gerindo cho rằng có thể 
hợp tác với chính quyền thuộc địa, nhưng với những điều 
kiện nhất định. 


Năm 1936, những người hợp tác của Parindra trong 
Volksaad đưa ra một nghị quyết có tên là "Kiến nghị. 
Xutacgiô" nói lên ước muốn hợp tác với Chính phú Hà 
Lan trong việc tiến hành nhứng cuộc cải cách từ từ trong 
vòng 10 năm để giải quyết vấn đề độc lập cho Inđônêxia 
theo khuôn khổ Điều một của Hiến pháp Hà Lan, nghĩa 
166 https://tieulun.hopto.org 


là Inđônêxia sẽ là một trong nhứng bang bình đẳng như 
bốn vùng lãnh thổ thuộc vương quốc Hà Lan. Mặc đầu 
nghị quyết được Volksaad thông qua, nhưng Chính phủ 
Hà Lan đã bác bỏ nghị quyết đó. Thế là từ đây, cả hai 
xu hướng hợp tác và bất hợp tác đã có thể phối hợp 
với nhau trong cuộc đấu tranh chung. 


Ngay sau khi "Kiến nghị Xutacgiô" bị bác bỏ, vào 
năm 1939, xuất hiện Liên đoàn các Đảng Dân tộc (Gapi) 
gồm Gerindo, Parindra, PSII (Đảng liên minh Hồi giáo 
Inđônêxia) và một loạt những đâng phái chính trị nhỏ 
khác nhằm mục đích lập ra một Quốc hội Inđỏnêxia để 
đấu tranh giành quyền tự quyết, thống nhất dân tộc, dân 
chủ (trong chính trị, kinh tế và xã hội) và thống nhất 
hành động. Tháng 12-1939, Gapi triệu tập Đại hội nhân 
đân Inđônêxia. Đại hội nhân dân đã tuyên bố là cơ quan 
thường trực của Mặt trận dân tộc thống nhất. Tháng 
9-1941, tổ chức mặt trận thống nhất mới - Hội đồng 
nhân dân Inđônêxia - ra đời với sự tham gia không chỉ 
của Gapi mà còn cửa cả Liên đoàn các tổ chức Hồi giáo 
(MIAIL), các tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nứ. Mục 
đích chính của tổ chức này củng vẫn là lập ra một quốc 
hội thực sự. 


Thế nhưng, ngay cả khi Hà Lan đã bị quân Đức 
chiếm vào tháng 5-1940, Chính phủ Hà Lan vẫn không 
chấp nhận nhửng yêu câu của phong trào dân tộc Inđônêxia. 
Bằng hành động như vậy, chính quyền Hà Lan đã tiếp 
tay cho người Nhật đễ dàng nhảy vào Inđônaxia. Kết quả 
là; khi quan Nhật tới, đa số người dân Inđônêxia hoặc 
thụ động, hoặc hy vọng "người bạn châu Á" sẽ đem lại 
điều gì đó tốt đẹp hơn. 

https:/tieulun.hopfororg 





Những chiếc tầu chiến tới vùng biến Inđônêxia, sau 
khi cuộc chiến nổ ra ở Thái Binh Dương, lại là những 
chiếc tâu hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Hạm đội 
của Anh được trang bị hai tâu chiến lớn là Prinee of 
Wales (Hoàng tử xứ Wales) và Repulse (Đánh bại). Những 
chiếc tâu chiến của Mỹ, Ôxtørâylia và Hà Lan thì phối 
hợp tạo thành hạm đội "Sức mạnh phương Tây". Thế nhưng, 
không quân Nhật đã đánh chìm hai tầu chiến lớn của 
Anh và tiêu diệt hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ở 
Trân Châu Cảng. Sau đó, để đáp lại việc quân Hà Lan 
vào Vịnh Bantam, quân Nhật đổ bộ lực lượng của mình 
lên bờ biển Bantam. Sau 9 ngày giao chiến, đến ngày 
8-3-1942, quân Hà Lan đầu hàng quân đội Nhật, còn viên 
tướng - thống sứ Hà Lan thì buộc phải sống suốt trong 
thời gian chiến tranh ở Nhật Bản như một tù binh chiến 
tranh. 

Người Hà Lan hoàn toàn bất ngờ và không hề nghĩ 
tới việc quân Nhật có thể đổ bộ lèn Inđônêxi: Chiến 
thắng một cách dễ dàng của quân đội Nhật đối với Hà 
Lan và Đồng Minh khiến nhiều người Inđônêxia tin rằng 
cuối cùng Nhật Bản sẽ là người chiến thắng trong cuộc 
chiến tranh. Điều này đã làm tăng hy vọng của người 
Inđônêxia muốn thoát khỏi chính quyền thuộc địa Hà Lan, 
vì thế họ đã đón chào đội quản xâm lược Nhật. Còn người 
Nhật thì cũng đem theo lời hứa hẹn về một trật tự mới 
ở châu Á và nền độc lập cho Inđônêxia. Nhưng, chỉ sau 
thời gian rất ngắn, người Inđônêxia đã vỡ mộng. Người 
Nhật chỉ cân hợp tác với Inđônêxia vì mục đích mở rộng 
chiến tranh. Trong những tuần đầu, người Nhật cho phép 
người Inđônêxía được treo cờ mầu đỏ, trắng bên cạnh 


https://tieulun.hopto.or 
168 p p 9 


cỡ Nhật. Nhưng sau đó, việc treo cð Inđônêxia củng bị 
cẩm luôn. Sau nhứng chiến thắng ở Philippin, Tây - Nam 
Thái Bình Dương và Mianma, người Nhật đã lộ rõ bộ mặt 
thật của mình. Chiến tranh đã buộc người Nhật phải tiến 
hành cướp bóc Inđônêxia để cung cấp lương thực cho quân 
đội và những nhu cầu cần thiết khác. Đến lúc này thì 
người Inđônêxia nhận ra rằng, nhứng ông chủ mới người 
Nhật còn tôi tệ hơn cả nhứng ông chủ cũ người Hà Lan. 


Để mị dân, năm 1943, người Nhật thành lập ở 
Inđônêxia một tổ chức chính trị xã hội có tên là Trung 
tâm lực lượng nhân dân (Putera) và đưa Xucacnô, Hatta 
và những cựu chiến binh khác của phong trào dân tộc 
vào ban lãnh đạo. Nhưng ngoài ước muốn của người Nhật, 
Xucacnô và nhửng bạn chiến đấu của minh đá sử dụng 
luôn Putera làm diễn đàn công khai kêu gọi đoàn kết 
các lực lượng đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Lập 
tức, đến năm 1944, người Nhật thay Putera bằng Liên 
mỉnh trung thành với nhân dân và đặt tổ chức mới này 
dưới sự kiếm soát nghiêm ngặt của mình. Nhưng điều 
này giờ đây đã không thể làm thay đổi được tình thế. 
Các hoạt động của cả hai tổ chức trên vẫn bí mật liên 
hệ và ủng hộ các nhóm kháng Nhật hoạt động bí mật. 

Mùa thu năm 1933, dưới sự bảo trợ của bộ chỉ huy 
Nhật, đội quân tình nguyện bảo vệ tổ quốc (Peta) được 
thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho quân đội Nhật một 
khi quân Đồng Minh đổ bộ lên Inđônẽxia. Thế nhưng, 
trái với dự định của người Nhật, các lực lượng Peta lại 
trở thành lực lượng chống Nhật mạnh mẽ. Tháng 2-1945, 
tiểu đoàn Peta ở Blita (Đông Giava) nổi dậy. Quân nổi 
dậy bắn vào các lực lượng quân đội, cảnh sát Nhật rồi 

https:/tieulun.hopto.grd, 





chiếm thành phố Blita. Do không phối hợp được với các 
tiểu đoàn “khác của Peta ở các nơi khác, cuộc nổi dậy 
ở Blita đã bị quân đội Nhật nhanh chóng dập tắt, Tuy 
thất bại, nhưng cuộc nổi dậy của binh lính Đeta ở Blita 
đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa chống Nhật ở Inđônêxia. 


Khi nhận thấy lực lượng chống phátxít ngày càng 
phát triển, người Nhật buộc phải chấp nhận nhứng yêu 
cầu đòi độc lập của người Inđônêxia. Tháng 9-1944, Thủ 
tướng Nhật Eôi Sô hứa sẽ trao trả độc lập cho Inđônêxia. 
Ngày 1-3-1945, người Nhật thành lập ở Giava Ban nghiên 
cứu chuẩn bị độc lập, do nhà dân tộc Ratgiman đứng 
đầu. Nền tảng cho sự thống nhất tất cả các lực lượng 
dân tộc trong cuộc đấu tranh để thành lập một nhà nước 
Inđônêxia độc lập đã được Xucacnô đưa ra ngày 1-6-1945, 
trong bài phát biếu tại phiên họp của Ban nghiên cứu 
chuẩn bị độc lập. Trong bài phát biểu của mình, sau này 
được gọi là "sự ra đời của Pancha Sila', Xucacnô đã mô 
hình hóa tư tưởng Marhaenism và đặt cd sở về tư tưởng 
cho nền độc lập tương lai của Inđônêxia dưới dạng năm 
nguyên tắc (Pancha Sila): !) Chủ nghĩa dân tộc thống 
nhất trên toàn lãnh thổ Inđônêxia, 2) Chủ nghĩa quốc 
tế hay chủ nghĩa nhân văn, tức từ bỏ mọi chủ nghĩa 
sô vanh để đoàn kết hứu nghị với tất cả các dân tộc; 
3) Mufakat hay nền dân chủ phù hợp với những truyền 
thống của xã hội Inđônêxia; 4) Xã hội thịnh vượng: 5) 
Niêm tin vào thượng đế, nghĩa là mỗi người đều có quyền 
tôn thờ vị thần của riêng mình. 


Sự thất bại của phátxít Đức đã khiến cho người Nhật 
phải tiếp tục lùi bước trước những yêu cầu độc lập của 
nhân dân Inđônêxia. Ngày 11-5-1945, Chính phủ Nhật 


: https://tieulun.hopto.org 
170 ủ 


tuyên bố sẽ trao trả độc lập cho Inđônêxia vào ngày 
1-1-1946. Đầu tháng 8-1945, Xucacnô, Hatta và Ratgiman 
được đưa tới Sài Gòn để gặp Tổng chỉ huy quân đội Nhật 
ở Đông-Nam Á - Terauti. Viên tổng chỉ huy quân đội 
Nhật ở Đông-Nam Á quyết định cho thành lập Ban chuẩn 
bị độc lập toàn Inđônêxia với sự tham dự của đại diện 
tất cả các vùng đất nước. Ban chuẩn bị độc lập này được 
thành lập ngay sau đó, vào ngày 14-8-1945. Thế nhưng, 
một nhóm các nhà trí thức dân tộc, đặc biệt là sinh 
viên và các trí thức trẻ lại không muốn nhìn thấy nền 
độc lập của đất nước mình do người Nhật trao cho. Họ 
cho rằng, Inđônêxia có thể tự tuyên bố độc lập chứ không 
phải nhận độc lập từ tay người Nhật. Trong khi Xucacnb 
và Hatta còn do dự vì sợ phải đổ máu, thì sáng sớm 
ngày 16-8-1945, những nhà dân tộc trẻ đã bắt cóc hai 
ông và buộc bai ông phải chuẩn bị để tuyên bố độc lập 
ngay ngày hôm sau. 


https://tieulun.hopto.org1 





BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP 


Sáng sớm ngày 16-8-1945, một nhóm người có vũ 
trang bắt cóc Xuecacnô, bà Phatmavati - vợ ông, Guntu - 
con trai ông khi đó mới I1 tháng tuổi và Hatta, đem 
họ tới Rengasdenklôc. Trước khí thế cách mạng của đân 
chúng và nhất là của nhứng người yêu nước trẻ, Xucacnô 
đông ý sẽ tuyên bố Inđônêxia độc lập vào ngày hôm sau. 
Ngay tối hôm đó, tất ca trở về Giacacta và thức suốt 
đêm để soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. 

Sáng ngày 17-8-1945, trước ngôi nhà số 56, phố 
Pegansan Timua, nơi Xucacnô đã sống, đúng 10 giờ, thủ 
lĩnh của phong trào giải phóng dân tộc Xucacnô đả đọc 
bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử: "Chúng tôi, dân tộc 
Inđônêxia chính thức tuyên bế nền độc lập của lnđônêxia. 
Những vấn đề liên quan đến việc chuyển giao chính quyền 
và những vấn đề khác sẽ được giải quyết theo cách thức 
chu đáo nhất trong một thời hạn ngắn nhất. Thay mặt 
cho dân tộc Inđônâxia: Xucacnô, Hatta". 


Lá cờ đỏ và trắng của Inđônêxia được kéo lên và 
tất cả nhứng mgười tham dự đồng thanh bát bài "[nđônêxia 
vĩ đại": 


179 https://tieulun.hopto.org 


"Inđônêxia, tổ quốc tôi, 

Mánh đất đã sinh ra tôi, 

Nơi tôi đứng lên 

Để bảo vệ tổ quốc - mẹ biền..." 

Bài hát "Inđônêxia vĩ đại"? lần đầu được bát vang 
tại Đại bội Thanh niên toàn Inđônêxia ' tháng 10-1928, 
nơi mà lần đâu tiên thế hệ trẻ của đất nước 3.000 đảa 
long trọng tuyên bố họ là con của một dân tộc - dân 
tộc Inđônêxia, của một tổ quốc - Tổ quốc Inđônêxia và 
tiếng nói thống nhất của họ là tiếng Inđônêxia. 

Thế là, sau nhiều thế kỷ đấu tranh kiên cường và 
bất khuất, đất nước Indônêxia đã giành được tự do, độc 
lập. Ngày 17 tháng Tám lịch sử đó là bước ngoặt vĩ đại, 
là kết quả của cuộc đấu tranh bất khuất và khát vọng 
độc lập, tự do của tất cả các dân tộc Inđônêxia. Quốc 
kỳ có hai sọc ngang - đỏ và trắng biểu tượng cho năng 
lực sáng tạo và xây dựng. Quốc huy của Cộng hòa Inđônêxia 
là hình con chim thần thoại - thần điểu Garuđa - một 
hình tượng thường xuất hiện trong các truyện cổ và các 
vở kịch truyền thống mà mỗi người dân Inđânêxia từ 
già tới trẻ đều hiểu đó chính là hiện thân của sức mạnh, 
tính hào hiệp và lòng 'chung thủy. Trên mỗi cánh đang 
dang rộng của thần điểu có 17 chiếc lông, ở đuôi có 8 
chiếc lông và ở cổ có 4ð chiếc lông: ba con số đó ghép 
lại thành ngày tuyên bố độc lập của nước Cộng hòa 
Inđônêxia: 17-8-1945. Ngực của thần điểu Garuđs mang 
một tấm khiên biểu tượng cho đấu tranh và bảo vệ. Mạt 
chiếc khiên được chia ra làm năm ô theo con số năm 


https:/tieulun.hoptoiorp 





của "Pancha Sila". Ở chính giứa của chiếc khiên có hình 
ngôi sao vàng trên nền đen là hình ảnh biểu tượng cho 
nguyên tắc thứ nhất của "Pancha Sila" - tin vào một thượng 
đế duy nhất. Bốn ô hai bên - hai đỏ, hai trắng (tương 
ứng với màu quốc kỳ) có mang các hình: đầu trâu, cây 
varingin (một loại cây vả Ấn Độ), chuỗi dây xích vòng 
thành một vòng kín và bông lúa cùng cành bông. Theo 
quan niệm của người Inđônêxia đầu trâu là biểu tượng 
cho nguyên tấc dân chủ và chủ quyền của nhân dân; 
cây varingin là cây thiêng biểu trưng cho ý thức dân 
tộc, vinh quang và sự hùng cường - nguyên tắc dân tộc; 
vòng xích khép kín cấu thành từ các mắt tròn và vuông 
móc vào nhau (hình ảnh hòa hợp giửa tính đực và cái) 
tượng trưng cho sự thống nhất của mọi người, cho sự 
kế tục của con người từ đời nay qua đời khác - biểu 
tượng cho nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo; bông lúa và 
cành bông - hình ảnh của thức ăn và đô mặc - biểu tượng 
cho phúc lợi của nhân dân hay nguyên tắc phúc lợi xã 
hội. Đôi chân khỏe mạnh của thần điểu nắm chặt một 
băng dài có ghi dòng chữ "Thống nhất trong đa dạng" - 
câu nói nổi tiếng của nhà thơ Giava thế kỳ XIII, Mpu 
Tantula. Và, bài ca "Inđônêxia ví đại" trở thành quốc ca 
của nước Cộng hòa Inđônêxia. 


Ngay sau ngày tuyên bố độc lập, ngày 18-8-1945, Hiến 
pháp nước Cộng hòa Inđônêxia được ban hành. Bản hiển 
pháp tuyên bố nền độc lập hoàn toàn của Nhà nước 
Inđônêxia mới, xác lập sự kiểm soát của nhà nước đối 
với các lĩnh vực sản xuất then chốt, đốt với đất đai, các 
nguồn tài nguyên... Theo quy định của hiến pháp, tổng 
thống có quyền lực rất lớn. Xucacnô được bầu làm tổng 
174 https://tieulun.hopto.org 


thống đầu tiên của Cộng hòa Inđônâxia và Hatta được 
bầu làm phó tổng thống. 


Việc tuyên bố độc lập đã làm cho cả Inđônêxia bừng 
tỉnh. Đoán trước được nguy cơ trở lại của thực dân Hà 
Lan, ngày 5-10-1945, chính phủ mới do Sgiaria làm thủ 
tướng đã nhanh chóng thành lập quân đội, lấy Peta làm 
cơ sở. Cùng thời gian này, nhứng người Inđônêxia ở những 
vùng ngoài Giava củng tổ chức ra nhứng đảng phái chính 
trị và lực lượng chiến đấu của riêng mình. Ngày 
20-12-1945, khi đổ bộ vào Giacacta, lực lượng Đồng Minh 
Anh, Ôxtorâylia nhận thấy Chính phủ Cộng hòa đã thiết 
lập được bộ máy của mình không chỉ ở các thành phố 
chính mà còn ở cả các vùng sâu của đảo Giava và Xumatdra. 
Ai Cập là nước đầu tiên công nhận Cộng hòa Inđônêxia 
và cử đại diện của mình tới Yogyacacta. 

Cùng với lực lượng Đồng Minh, quân đội và các quan 
chức thuộc địa của Hà Lan do trung tướng Van Mooc 
cam đâu cũng đã tới Giacacta và bất đầu nổ ra nhứng 
cuộc đựng độ giữa quân đội Hà Lan và quân đội Inđônêxia. 
Lúc đó, số phận của nước Cộng hòa Inđônêxia non trẻ 
thật như nghìn cân treo sợi tóc. 

Tháng 11-1945, đã nổ ra trận đánh giữa quân đội 
Anh và lực lượng Inđônêxia để giành giật cảng Xurabaya. 
Cuộc phòng thú Xurabaya đã thức tỉnh tỉnh thần kháng 
chiến của người Inđônêxia trên phạm vỉ toàn quốc. Lực 
lượng vũ trang của Inđônêxia do tướng Sudirman chỉ huy 
đã giành được những thắng lợi đầu tiên ở Trung Giava.. 
Ngay sau nhứng chiến thắng ở Trung Giava, Chính phủ 
của Cộng hòa Inđônêxia đã rời từ Giacacta bị chiếm đóng 
tái Yogyacacta. 

hftps./tieulun.hopto.pro 





Cuộc xâm lược của Hà Lan chống Inđônêxia đã gây 
ra phản ứng mạnh mẽ trên thế giới. Trước sự phản đối 
của nhiều nước và tổ chức quốc tế, cuối năm 1946, quân 
đội Anh buộc phải rút khỏi Inđônêxia, còn người Hà Lan 
thì phải ngồi vào bàn đàm phán với Cộng hòa Inđônôxia. 
Ngày 25-3-1947, tại Giacacte hai bên đá ký Hiệp định 
Linggagiati (tên một lìng miền núi ở Giava - nơi diễn 
ra cuộc đàm phán). Theo Hiệp định Linggagiati, Hà Lan 
công nhận quyền lực thực tế của Cộng hòa Inđônêxia 
ở Giava và Xumatdra và cả hai phía sẽ cùng lập ra liên 
hiệp liên bang (bondstaat) vào năm 1849, 


Hiệp định Linggagiati đã tạo cho Cộng hòa [nđônêxia 
có thời gian để củng cố lực lượng và vị trí của mình 
trên trường quốc tế. Anh, Mỹ, Ấn Độ và nhiều nước châu 
Á đã công nhận quyền lực thực tế của Inđônêxia. Mặc 
dâu vậy, người Inđônêxia không hài lòng với Hiệp định 
Linggagiati. Thủ tướng Sgiaria phải đương đầu với sự công 
kích của cả những người ủng hệ mình trong Đăng Xã 
hội do Ami Xariphudin cầm đâu. Ngay sau đó, Đảng xã 
hội bị chia làm hai: Ami Xariphudin lập ra một Đảng 
Xã hội (PS) mới. Sự phản ứng đối với Hiệp định Linggagiati 
đã khiến nội các của Sgiaria phải đổ và Ami Xariphudin 
lập ra nội các mới. 

Vị trí của Cộng hòa Inđônêxia ngày càng được cúng 
cố trên trường quốc tế khiến cho Hà Lan lo lắng. Và 
ngay sau khi vừa ký xong, người Hà Lan đã vi phạm 
Hiệp định Linggagiati. Với mưu đồ làm suy yếu và chia 
rẽ Inđônêxia, người Hà Lan đã lập ra trên lãnh thổ mình 
kiểm soát một loạt nhà nước tay sai Ngày 27-5-1947, 


họ còn gửi tối hậu thư mang tính khiêu khích Cộng hòa 
https://tieulun.hopto.org 
176 


Inđônêxia, đòi phải công nhận chủ quyền của Hà Lan 
ở Inđônêxia vào ngay thời kỳ trước khi thành lập Liên 
hiệp liên bang và thành lập lực lượng hiến binh chung 
Hà Lan - Inđônêxia. Mặc đầu Chính phủ Sgiaria chấp 
nhận nhứng yêu cầu chính của Hà Lan (trừ việc thành 
lập một lực lượng hiến binh chung), người Hà Lan vẫn 
chưa vừa lòng. Ngày 21-6-1947, quân đội Hà Lan bắt đầu 
cuộc chiến tranh chếng lại nước Cộng hòa Inđönêxia. 129 
nghìn quân Hà Lan đã đánh chiếm những thành phố chính, 
những hải cảng lớn và những vùng đồn điền chủ yếu 
ở Tây và Đông Giava, ở Đông và Nam Xumatdra. Một 
bộ phận của quân đội Cộng hòa Inđônêxia tập trung ở 
Trung Giava, còn bộ phận kia thì triển khai chiến tranh 
du kích tại nhứng nơi bị kẻ thù chiếm đóng. 


Cuộc xâm lược của thực dân Hà Lan đã đấy lên làn 
sóng phản đối trên thế giới Mỹ phái tâu Renville tới 
Vịnh Giacacta rồi cùng với Anh và Ôxtdrâylia tích cực 
hoạt động như những-người dàn xếp. Cuộc kháng chiến 
của nhân dân Inđônêxia cùng với sức ép của quốc tế đã 
buộc Hà Lan phải ngôi vào bàn đàm phán với Cộng hòa 
Inđônêxia trên con tâu Renville của Mỹ. Và, ngày 
17-1-1948, Hiệp định Renvile được ký kết. Theo Hiệp 
định này, Cộng hòa Indônêxia phải từ bỏ một phân lớn 
đảo Giava và những vùng dầu lửa và đồn điền lớn ở 
Xumatơra (những vùng đất mà Hà Lan chiếm được sau 
đợt tấn công quân sự đầu tiên). 

Sự phản đối Hiệp định Renville đã nổ ra ngay trong 
chính phú, đặc biệt từ phía Persatuan Perjuangan (nhóm 
của Tan Malaka) và Mặt trận dân chủ nhân dân (FDR) 


của những người cộng sản. Ngày 29-1-1948, nội các của 
1š4461002440091120) 004 12) 





Hatta lên thay nội các của Xariphudin. Sau khi lên nắm 
quyền, Hatta cùng chính phủ của ông bắt đầu cải cách 
lại quân đội và thanh lọc những phần tử đứng về phía 
đảng cộng sản ra khỏi quân đội. Tháng 8-1948, Muso 
từ Matxcơva trở về Indônêxia và nắm quyền lãnh đạo 
Đảng Cộng sản (PKI) và Mặt trận dân chủ nhân dân 
(DR). Cho đến mùa hè năm 1948, cuộc đấu tranh giửa 
Chính phủ Hatta và Mặt trận dân chủ nhân dân trở nên 
gay gắt. 

Đêm 18-9-1948, Đảng Cộng sản đã phát động cuộc 
nổi dậy tại thành phố Madium (ở Đông Giava). Cuộc nổi 
dậy Madium lập tức bị chính phủ của Hatta dìm trong 
bể máu: 600 đăng viên Đẳng Cộng sản bị hy sinh, trong 
số đó có Muso và Xariphudin, 35 nghìn người cộng sản 
và thân cộng sản bị bắt. 

Cuộc nội chiến và sự chia rế trong nội bộ các lực 
lượng dân tộc đã làm cho Cộng hòa Inđônêxia suy yếu. 
Lợi dụng cơ hội đó, thực dân Hà Lan quyết định tiêu 
điệt nước Cộng hòa Inđônêxia non trẻ. Ngày 19-12-1948, 
150 nghìn quân Hà Lan bất ngờ tấn công lnđônêxia. Đội 
quân nhảy dù của Hà Lan chiếm được Yogyacacta và bắt 
Xưcacnô cùng một loạt bộ trưởng cúa Công hòa Inđônêxia. 
Xucacnô, Hatta và 5giaria bị người Hà Lan đưa đến Banca 
rồi đến Prapat trên bồ Toba. Cùng lúc đó, quân Hà Lan 
đánh chiếm một loạt thành phố chính ở Giava và Xumatơra. 
Thế nhưng, trước đó người Inđônêxia đã chuẩn bị đối 
phó với tình huống này. Xucacnô và Hatta đã bàn giao 
cho Xyaphudin Praviranegara - thành viên của nội các 
Hatta, đại diện của Masyumi làm người đứng đầu chính 


phủ cộng hòa trong tình hình khẩn cấp ở Xumatơra. Trong 
https://tieulun.hopto.org 
178 


khi đó, tướng Xudiman - tổng tư lệnh các lực lượng vũ 
trang chuyển toàn bộ quân đội vào vùng sâu Trung Giava 
và tiến hành cuộc chiến tranh dụ kích chống lại quân 
xâm lược. Đại tá Nasution được phong làm tư lệnh các 
lực lượng vũ trang Giava. Vì vậy mà hơn 100 nghìn quân 
Hà Lan với những ưu thế vũ khí vẫn không đè bẹp được 
cuộc kháng chiến của người Inđônêxia ở Giava, Xumatdra, 
Bali, Nam Xulavexi và Calimantan. Quân đội Hà Lan bị 
sa lầy vào cuộc chiến tranh du kích không trận tuyến. 


Cuộc chiến tranh du kích kéo dài và ngày một lan 
rộng đã làm cho Hà Lan thiệt hại nhiều cả về người 
lẫn của. Trong khi đó các nước trên thế giới lại ủng 
hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Inđônêxia và tìm mọi 
cách buộc Hà Lan phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm 
lược ở Inđônêxia. Hội nghị các nước châu Á họp ở Niu 
Đêeli tháng 1-1949 đã kêu gọi Liên Hợp Quốc ngăn chặn 
hành động xâm lược của Hà kan. Phong trào bảo vệ 
Inđônexia sôi động cả ở Mỹ, Ôxtorâylia, Tây Âu và ở 
cả Hà Lan. Trước tình hình đó, tháng 12-1948 và tháng 
1-1949, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị 
quyết về ngừng bắn ở Inđônêxia và đòi Hà Lan phải trả 
lại tự đo cho các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Inđônêxia. 
Hà Lan đã buộc phải: thả Xucacnô, Hatta cùng các nhà 
lãnh đạo lInđônêxia khác và ngồi vào bàn đàm phán. 


Từ 23-8 đến ngày 2-11-1949, tại Hague, đã diễn ra 
hội nghị bàn tròn với sự tham gia của đại diện HÀ.Lan, 
Cộng hòa Inđônêxia với các chính quyên địa phương do 
Hà Lan lập nên ở Inđônêxia. Hội nghị bàn tròn kết thúc 
bằng việc ký kết hiệp định đình chiến. Theo Hiệp định 
Hague, Hà Lan công nhận và trao trả chủ quyền trên 

hffps.//tleulun.hopio.org 


toàn bộ Inđônâxia (trừ Tây lrian) cho Cộng hòa liên bang 
Inđônâxia - một nhà nước hỗn hợp gồm Cộng hòa Inđônêxia 
và các nhà nước khu vực do người Hà Lan dựng lên 
ở Inđônêxia. Về phần mình, cúng theo Hiệp định Hague, 
Inđônêxia phải công nhận và đảm bảo tất cả mọi quyền 
lợi và những đầu tư mà Hà Lan đã có ở Inđônêxia (trị 
giá 4,3 tỉ Guilders). Mặc đâu toàn bộ quân đội Hà Lan 
buộc phải rút khỏi Inđônêxia, nhưng một phái đoàn quân 
sự Hà Lan vẫn ở lại để huấn luyện cho quân đội Cộng 
hòa liên bang Inđônêxia. 


Tháng 12-1949, chủ quyền của Inđônêxia được chuyển 
giao cho Nhà nước Cộng hòa Liên bang Indđônêzia do 
Xucacnô làm tổng thống. Theo hiến pháp, Cộng hòa Liên 
bang Inđônêxia được chia thành 16 bang tự trị, một trong 
16 bang đó là Cộng hòa Inđônêxia Các quan chức cao 
cấp Hà Lan hy vọng rằng sẽ làm tan biến Cộng hòa 
Inđônêxia vào trong các bang mà họ lập lên để rồi có 

.thể kiếm soát và làm chủ toàn bộ một quốc gia rộng 
lớn vốn là thuộc địa của mình. Thế nhưng, người Hà 
Lan lại một lân nửa sai lầm vì đã đánh giá không đúng 
uy tín của Cộng hòa Inđônêxia - biểu tượng đấu tranh 
giành độc lập đối với tất cả mọi người dân Inđônêxia. 

Ngay sau ngày ký Hiệp định Hague, ở Inđônêxia đã 
bùng lên cuộc đấu tranh nhằm hủy bỏ hệ thống liên bang 
để thành lập một nhà nước thống nhất. Trưng tâm cuộc 
đấu tranh vì một nhà nước Inđônêxia thống nhất là Cộng 
hòa Inđônêxia - bang lớn nhất và mạnh nhất của Cộng 
hòa Liên bang Inđônêxia. Trước áp lực của phong trào 
quần chúng toàn dân, tất cả các bang lần lượt tuyên bố 
nhập vào Cộng hòa Inđônêxia. Chỉ một dn Hộp bIŸ 


180 


Giava, Nam Xulavexi, các đảo Motueca), những lực lượng 
phân lập không chịu nhập vào nhà nước thống nhất. Thế 
nhưng, trong năm 1950 các lực lượng phân lập trên đã 
nhanh chóng bị Cộng hòa Inđônêxia đập tắt. Tháng 8-1950, 
đúng ngày kỷ niệm 5 năm tuyên bố độc lập, nước Cộng 
hòa Inđônêxia thống nhất đã được củng cố xong và hiến 
pháp tạm thời đã được thông qua. 


Hiến pháp năm 1950 khẳng định những nguyên tác 
dân chủ nghị viện tự do và hạn chế quyền của tổng thống. 
Vì thế chính phủ đã thâu tóm toàn bộ quyền hành pháp 
và trở thành cơ quan chỉ chịu trách nhiệm với nghị viện 
chứ không phải với tổng thống. 

Những năm đầu của nhà nước cộng hòa thống nhất 
tình hình chính trị diễn ra phức tạp: Trong thời gian 
từ năm 1945 đến năm 1958, 17 nội các đã liên tục thay 
nhau trị vì đất nước. Trong khi đó thì nhà nước cộng 
hòa nơn trẻ lại cân có sự ổn định về chính trị để củng 
cố và phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Tình hình 
lộn xộn của các đảng phái chính trị khiến các nội các 
không có đủ thời gian để triển khai những chương trình 
của mình. 


Chính phủ đầu tiên của Nhà nước lnđônêxia thống 
nhất được thành lập vào tháng 9-1950 do thủ lĩnh Masyumi 
(một đảng Hồi giáo) - M. Natsia đứng đầu. Hạt nhân 
của nội các là liên minh Masyumi và Đảng Xã hội. Thế 
nhưng, trước sức ép của các đảng phái đối lập, tháng. 
4-1952, nội các của Natsia phải từ chức. Chính phủ mới 
mà các thành viên cơ bản thuộc đảng Masyumi và Đảng 
Dân tộc do thú lĩnh một cánh khác của Masyumi - Sukiman 


https://tieulun.hopto.org 
lã81 


đứng đầu lên thay thế nội các của Natsia. Ngay trong 
năm 1952, nội các của Sukiman được thay bằng nội các 
của Vilôpô - thủ lĩnh cánh tả của Đảng Dân tộc. Tháng 
6-1953, nội các của Vi! ›ô cũng phải từ chức. Năm 1953 
đánh dấu sự Hên kết với nhau giứa Đảng Dân tộc, Đảng 
Ulam (NU) Hồi giáo và Tổng thống Xucacnô. Những lực 
lượng trên đã trở thành hạt nhân chính của nội các chính 
phủ mới do thủ linh Đảng Dân tộc Ali Xaxtroamidgiôiô 
làm thủ tướng. Nội các mới đã tiến hành một loạt chính 
sách quan trọng: xóa bỏ những mối quan hệ liên minh 
với Hà Lan (năm 1954), cấm sự gia tăng đầu tư của 
nước ngoài, hạn chế việc chuyển lợi nhuận ra khỏi 
Indônêxia... Đặc biệt, Thủ tướng Ali Xaxtroamidgiôiô đưa 
ra sáng kiến triệu tập Hội nghị các nước Á - Phi ở Băngđung 
(năm 1955). Thành công của Hội nghị Băngđung đã làm 
tăng uy tín của Inđônêxia trên trường quốc tế. Những 
chính sách tiến bộ của Chính phủ Xaxtroamidgiôiô được 
sự ung hộ của Đảng Cộng sản và tế chức công đoàn. 
Đến cuối năm 1954 Đảng Cộng sản Indônêxia được phục 
hồi và trở thành một đảng phái chính trị lớn với 500 
nghìn đảng viên. Nhưng trước sức ép của Đảng Masyumi 
và Đảng Xã hội, tháng 8-1955, nội các Xaxtroamidgiôiô 
phải từ chức. 

Nội các mới của liên minh giữa Đảng Xã hội và các 
đảng Hồi giáo do thủ lĩnh Masyumi là Burhanuddin Harahap 
lên làm thủ tướng và bắt tay vào cuộc chuẩn bị cho cuộc 
tổng tuyển cử lần thứ nhất. Cảm thấy tình hình không 
có lợi cho các đảng cánh tả, Harahap cố tình trì hoãn 
cuộc tổng tuyển cử. Thế nhưng, trước nhu cầu của dân 
chúng và sự thúc ép của tổng thống, cuộc tổng tuyển 

https://tieulun.hopto.org 
182 


cử vào nghị viện vẫn được tiến hành đúng theo dự định 
vào ngày 29-9-1955. Kết quả là, một nội các liên minh 
của các đảng thắng thế do Ali Xaxtroamidgiôiô, thủ lĩnh 
của Đảng Dân tộc, làm thủ tướng được thành lập ngay 
sau ngày bâu cử. 

Thế nhưng nội các của Ali Xaxtroamidgiôiô cũng không 
làm cho đất nước tiến triển khá lên. Kinh tế ngày một 
tồi tệ, tình hình xã hội và chính trị càng trở nên phức 
tạp. Tại nhiều vùng, lực lượng quân đội nổi lên chống 
lại chính quyền trung ương: mùa thu năm 1956, đại tá 
Lubít hai lần âm mưu đảo chính; từ tháng 12-1956 đến 
tháng 3-1957, các tư lệnh quân sự ở các vùng Bác, Tây 
Nam Xumatơra và Đông Inđônêxia công khai chống lại 
chính phủ... 


Sự bất ổn về chính trị ở Inđônêxia suốt từ năm 1950 
đến năm 1956 đã làm cho dân chúng và cá nhân Tổng 
thống Xucacnô mất lòng tin vào hệ thống dân chủ nghị 
viện tự do. Từ giửa năm 1956, Tổng thống Xucacnô bắt 
đầu lên tiếng công kích nội các của Ali Xaxtroamidgiôiô 
vì đã "tiếp thu một cách không phê phán nền dân chủ 
tự do của phương Tây". Ngày 21-2-1957, Tổng thống 
Xucacnô đựa ra hệ thống "nền dân chủ có chỉ đạo" của 
mình. Từ thời điểm này bất đầu một thập niên đây biến 
động và khủng hoảng của lịch sử nước Cộng hòa Inđônêxia. 


https://tieulun.hopto.p 





MƯỜI NĂM "NỀN DÂN CHỦ CÓ CHỈ ĐẠO" 


Ngày 21-2-1957, người đứng đầu Nhà nước 
Inđônêxia đưa ra quan điểm của mình về cải tổ hệ 
thống nhà nước để giứ vứng sự thống nhất dân tộc. 
Xucacnô đề nghị phải thay nền dân chủ tự do của 
phương Tây "du nhập" vào Inđônêxia bằng nhứng thể 
chế cộng đồng - gia trưởng truyền thống tiêu biểu của 
Inđônêxia: Gotong - Roiong (sự hợp tác tương hỗ giữa 
các nhóm) và Mufakat (sự nhất trí của các phía dựa 
trên cơ sở cùng thảo luận) và thành lập một "chính 
phú hợp tác tương hỗ" trực thuộc quyền điều hành của 
tổng thống. Tư tưởng của Xucacnô được sự ủng hộ tích 
cực của Đảng Dân tộc, Đảng Cộng sản và của tướng 
A.Nasution - tham mưu trưởng bộ bình. Như vậy, từ 
năm 1857, Xucacnô và Nasution trở thành hai kiến 
trúc sư chính của "nên dân chủ có chỉ đạo". 


Ngày 14-3-1957, do những bất hòa nội bộ, nội các 
Ali Xaxtroamidgiôiô phải từ chức, và ngày 9-4, Tổng thống 
trực tiếp thành lập một nội các mới - một nội các không 
đảng phái - do Giuanda đứng đầu. Chính trong thời kỳ 
hoạt động của Chính phủ Giuanởa, tư tưởng của Xucacnô ` 
bất đầu được thực hiện. Tháng 6-1957, Hội đồng dân 
tộc mà chủ yếu là những đại diện của các đảng dân tộc 


184 https://tieulun.hopto.org 





cánh hứu, Đảng Cộng sản và của quân đội được thành 
lập. 

Sau thất bại trong cuộc bầu cử vào các cơ quan chính 
quyền địa phương ˆ năm 1957, nhứng nhà lãnh đạo của 
Masyumi và Đảng ` Xã hội nhự Xyaphudin Praviranegnra, 
M.Natsia và Burhanuddin Harahap cùng các sĩ quan quân 
đội như đại tá Laubít, đại tá Ximbolon, đại tá Xumuan... 
chạy ra Xumatdra. Ngày 15-2-1958, những thế lực chống 
đối chính quyền trung ương ở Xumatơra tuyên bố thành 
lập "Chính phú cách mạng của nước Cộng hòa Inđônôxia" 
(PRRI) và liên minh với lực lượng nổi đậy Permesta ở 
Xulavexi. Trước tình hình nguy cấp đó, Giuanđa và Nasution 
buộc phải hành động cương quyết. Trong vòng hai tháng: 
tháng Ba và tháng Tư năm 1958, quân chính phủ đã 
đánh bại lực lượng của PRRI, và tháng Bảy đã đánh tan 
lực lượng quân sự của Permesta. 


Sau khi đẹp xong cuộc nổi loạn của PRRI, uy lực 
của quân đội trong chính phủ cũng như ở các cơ quan 
chính quyền địa phương tăng lên rõ rột. Hơn thế nửa, 
ngay sau ngày 13-12-1957, khi tướng Nasution cùng quân 
đội của mình tiếp quản các công ty của Hà Lan ở Inđônêxia, 
lực lượng quân sự đã trở thành một thế lực mạnh mẽ 
cả trong lĩnh vực chính trị lẫn kinh bó Do đó, trên thực 
tế, suốt từ năm 1959 đến năm 1965, ở Inđônêxia đã tồn 
tại một kiểu hai chính quyền khá đặc biệt: lực lượng 
của Tổng thống Xucacnô và lực lượng quân đội. Tuy về 
danh nghĩa là hợp tác, nhưng giứa tổng thống và quân 
đội vẫn luôn có sự bất đồng về mọi vấn đề. Vì không 
có một "đội quân chính trị" riêng, Tổng thống Xucacnô 
đã liên minh cùng Đảng Cộng sản để tạo thế lực. 


https://tieulun.hopto.b88 


Tháng 8-1959, Xucacnô công bố Tuyên ngôn chính 
trị mang tính cương lĩnh (Manipol) thể hiện tư tưởng 
"nên dân chủ có chỉ đạo" của mình và ra sắc lệnh trở 
về với hiến pháp cách mạng năm 1945. Sau đó, ông đi 
những bước tiếp theo trong việc hoàn thiện cuộc cải tổ 
cấu trúc các cơ quan quyền lực. Tháng 9-1959, Tổng thống 
Xucacnô ra sắc lệnh hủy bỏ luật tự trị địa phương. Giờ 
đây, tỉnh trưởng các tỉnh trực tiếp do tổng thống bổ nhiệm 
và chỉ chịu trách nhiệm trước tống thống. Tháng 3-1960, 
Xucacnô.giải tán nghị viện và phê chuẩn ngân sách bằng 
sắc lệnh. Nhằm củng cố thắng lợi, sau tháng 7-1960, 
Xucacnô ký tiếp một loạt sắc lệnh về "đơn giản hóa hệ 
thống đảng phái". Những sắc lệnh mới chỉ cho phép các 
đáng có 150 nghìn đảng viên trở lên và 65 chỉ nhánh 
địa phương được hoạt động, nhưng với điều kiện phải 
công nhận "Pancha Sila" và hiến pháp năm 1945. Ngày 
25-6-1960, Xucacnô tự bổ nhiệm các đại biểu "nghị viện 
hợp tác tương hỗ". Tháng 8-1960, Mặt trận đân tộc với 
sự tham gia của l113 đẳng phái chính trị và các liên hiệp 
của quần chúng do Xucacnô làm chủ tịch đã được thành 
lập. Bước cuối cùng trong việc cải tổ hệ thống nhà nước 
mà Tổng thống Xucacnô đã hoàn thành là ngày 15-8-1960 
lập ra cơ quan quyền lực cao nhất theo Hiến pháp năm 
1945: Quốc hội Hiệp thương nhân dân. Theo quy định 
của hiến pháp, Quốc hội có nhiệm kỳ là 5 năm và họp 
một lần trong nhiệm kỳ để quyết định phương hướng 
chính cho đường lối chính trị quốc gia. Việc thành lập 
Quốc hội là thắng lợi của Xucacnô. 

Nhưng cuộc đấu tranh giành quyền lực giửa tổng 
thống và quân đội vẫn tiếp tục. Không chiếm được đa 


https://tieulun.hopto.org 
186 


số đại biếu trong Quốc hội, tướng Nasution củng cố vị 
trí của mình bằng cách thanh lọc những phần tử thân 
cộng sản và Xucacnô ra khỏi quân đội và tìm liên minh 
với các thủ lĩnh Đảng Nahdlatul Ulama và nhứng đại biểu 
Quốc hội thuộc các nhóm chức năng. Để xoa dịu lực lượng 
quân đội, năm 1962, Tổng thống Xucacnô cử tướng 
Nasution làm Bộ trưởng Quốc phòng, và để có thêm thế 
lực, Xucacnô còn dưa vào nội các mới năm 1962 của mình 
hai thủ lĩnh của Đảng Cộng sản: Chủ tịch Aidit và Phó 
chú tịch Ducman. 

Thắng lợi trong cuộc đấu tranh đòi lại Tây Irian năm 
1963 đã đưa uy tín của Xucacnô lên rất cao. Quốc hội 
đã tuyên bố ông là "tổng thống suốt đời", phong cho ông 
danh hiệu "lãnh tụ cách mạng vĩ đại". Về mặt hình thức, 
trong tay Xucacnô khi đó nấm toàn bộ quyền lực, nhưng 
trên thực tế, chính quân đội mới là thế lực chính trị 
mạnh nhất. Sau khi đã dẹp yên những cuộc nổi dậy của 
những người Hồi giáo ở Ache (tháng 5-1959), bắt được 
Cactosuviryo - thứ lĩnh của Darun Islam ở Tây Giava (tháng 
6-1962) và đàn áp xong cuộc nổi dậy của Darun Islam 
ở Nam Xulavexi (tháng 2-1965), lực lượng quân đội đã 
sẵn sàng đương đâu với nhứng người cộng sản. 

Trong khi đó, tình trạng tham nhũng, sự thiếu hiệu 
qua của các bộ máy hành chính, ngân sách quân sự quá 
lớn đã đẩy nền kinh tế của Inđônêxia tới bờ vực sụp 
đổ. Kế hoạch tám năm phát triển (1961-1969) được đưa 
ra vội vã, thiếu hẳn những cơ sở khoa học, đã bị phá 
sản. Năm 1965, tốc độ lạm phát của Inđônêxia đạt tới 
mức 650 phân trăm một năm. 


hftps://tieulun.hopto.orgz 


Các đảng phái cánh tả và lực lượng quán sự phối 
hợp với nhau chuẩn bị đảo chính để tiêu diệt những người 
cộng sản và các lực lượng cánh hứu ủng hộ Xuecacnô. 
Biết trước được kế hoạch của các tướng lĩnh quân đội, 
nhóm sĩ quan cánh hữu của lực lượng không quân, của 
một số bộ phận quân dự bị chiến lược và của đội quân 
bảo vệ tổng thống tự gọi mình là "nhứng sĩ quan tiến 
bộ" do trung tá Untung cảm đầu đưa ra kế hoạch bắt 
toàn bộ thành viên của Hội đồng tướng lĩnh. Ban thường 
vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Inđônêxia gồm Aidít, 
Lacman và Niôtô thông qua quyết định ủng hộ kế hoạch 
của "những sĩ quan tiến bộ". 

Đêm 30-9 và sáng 1-10-1965, các đinh thự của bảy 
vị tướng bộ binh bị lực lượng của "những sĩ quan tiến 
bộ” tấn công. Chỉ một mình Nasution chạy thoát, còn 
B vị tướng, trong đó có tướng Yani - tư lệnh bộ binh 
bị bắt và bị giết. Cùng một lúc, quân của Ủntung mà 
hạt nhân là hai tiểu đoàn bộ binh dự bị chiến lược (Kostrad) 
đánh chiếm nhứng trung tâm thông tin ở thủ đô. Qua 
đài phát thanh, họ truyền đi những bản thông báo nói. 
rằng, âm mưu lật đổ tổng thống của Hội đồng tướng 
lĩnh đã bị Phong trào yêu nước 30 tháng Chín đập tan, 
chính phủ đã bị giải tán và toàn bộ chính quyền đã được 
chuyển về tay Hội đồng Cách mạng. 

Tất cả những gì xảy ra đêm 30-9 đã tạo cơ hội cho 
lực lượng quân đội phản công lại Phong trào 30 tháng 
Chín và Đảng Cộng sản. 

Chỉ trong vòng hai năm 1965-1966, gân một triệu 
đẳng viên Đăng Cộng sản và bung.” người dân tộc cánh 

ttps://tieulun.hopto.org 


1q 


hứu bị giết, 600 nghìn người bị tù đây. Hầu hết nhứng 
nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Inđônêxia bị bắt và bị giết, 
những người còn lại phải rút vào hoạt động bí mật. Từ 
cuối tháng 10-1965, Đảng Cộng sản, trên thực tế, đã bị 
đặt ra ngoài vòng pháp luật. 


Trước tình hình bất lợi, Tổng thống Xucacnô cố lấy 
lại vị trí của mình, nhưng mọi cố gắng của ông đều vô 
vọng. Trước áp lực của quân đội, ngày 11-3-1966, Tổng 
thống Xucacnô đã ký sắc lệnh trao cho tướng Xuhactô 
"tiến hành tất cả nhứng biện pháp cần thiết để lập lại 
trật tự", Điều. này có nghĩa là, toàn bộ quyền hành pháp 
đã được chuyển giao cho Xuhactô, 


Trong tháng 6 và tháng 7-1966, diễn ra kỳ họp của 
Quốc hội Inđônêxia. Tại kỳ họp này, đã thông qua một 
số quyết định quan trọng: xóa bỏ danh hiệu tổng thống 
suốt đời của Xucacnô; chuyển sắc lệnh mà Tổng thống 
Xucacnô ký ngày 11-3 trao toàn bộ quyền hành pháp cho 
tướng Xuhactô thành quyết định chính thức của Quốc 
hội, v.v.. Tướng Nasution đã được bầu làm: Chủ tịch Quốc 
hội. Trong chính phủ mới của Xuhactô tướng nh quân 
đội chiếm 12 trong toàn bộ 24 chức vị mà hầu hết là 
các chức vị then chốt. Mọi quyết định quan trọng phải ' 
thông qua chủ tịch đoàn của nội các do Xuhactô đứng đầu. 

Sau khi nắm được những chức vị cao nhất trong 
bộ máy nhà nước, lực lượng quân đội đàn đần chiếm giữ 
phần lớn những vị trí quyền lực từ trung ương tới các 
địa phương. Chế độ quân quản đã giúp cho tướng Xuhactô 
củng cố được sự thống nhất bên trong đất nước và làm 
dịu đi những mâu thuẫn vốn có. : 


https:/tieulun.hopto.e£® 





Trước sức ép mạnh của các lực lượng chống đối, 
ngày 20-2-1967, Tổng thống Xucacnô đã chuyển giao toàn 
bộ quyền lực điều hành đất nước cho tướng Xuhactô. Phiên 
họp bất thường của Quốc hội vào tháng 3-1967 đã hợp 
thức hóa nhứng nhượng bộ trên của Tổng thống Xucacnô 
và trao quyền tổng thống cho tướng Xuhactô. Sau khi 
đã nắm được chính quyền, Xuhactô chứng nhận rằng, 
Xucacnô không có dính líu gì với nhứng sự kiện năm 
1965 và chỉ buộc tội ông là "thiếu cảnh giác" và không 
muốn từ bỏ quan điểm Nasakom. 


Thế là, cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát nhà 
nước của các tướng lĩnh các lực lượng bộ binh kéo đài 
một năm rưỡi đã hoàn thành. Từ nay, Inđônêxia mới thật 
sự bước vào một thời kỳ ổn định và phát triển - thời 
kỳ "trật tự mới" của Tổng thống Xuhactô. 


https://tieulun.hopto.org 
180 





"TRẬT TỰ MỚI' - ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN 


Sau khi lên nắm chính quyền, những nhà tư tưởng 
của quân đội tuyên bố thiết lập một "trật tự mới" ở 
Inđônèxia. Theo họ "trật tự mới" nghĩa là nghiêm chỉnh 
tuân theo "Pancha Sila" và Hiến pháp năm 1945, là "khắc 
phục những thiếu sót" và thiết lập sự ổn định quốc gia 
để "thúc đấy quá trình phát triển dân tộc". Thế nhưng, 
những mục tiêu trên không phải ngay lập tức có thể 
trở thành hiện thực. Ngay sau khi giành được chính quyền, 
lực lượng quân đội không muốn chia xẻ quyền lực và 
không muốn thay đổi hệ thống chính trị. Tuy từ bỏ tư 
tưởng Nasakom và một số quan niệm tư tưởng khác của 
Xucaenô, tầng lớp chóp bu của quân đội, về cơ bản, không 
chỉ vẫn giử hệ thống "đân chủ có chỉ đạo" mà còn đẩy 
nó lên mức cao hơn. Toàn bộ đời sống chính trị và tư 
tưởng của đất nước được đặt vào khuôn khổ của những 
quy định nghiêm ngặt. Cuộc đấu tranh chính trị của các . 
đăng phái và các liên mỉnh bị cấm cho đến khi hoàn ' 
thành những mục đích xây dựng kinh tế, Cùng với việc 
trấn áp các lực lượng chống đối, lực lượng quán đội tiếp 
tục giữ tất cả các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà 
nước: 50%. số bộ trưởng, 64% số tỉnh trưởng, hơn 40% 
sổ quan chức cao cấp... 


https://tieulun.hoptd8ïg 


Trước tình hình còn chưa ổn định, tháng 3-1968, 
Hội đồng Tư vấn nhân dân lâm thời họp quyết định lui 
cuộc bâu cử đến năm 1971 và bàu tướng Xuhactô làm 
tổng thống. 

Việc cấp bách nhất và quan trọng nhất đối với tân 
tổng thống là ổn định và củng cố lực lượng vũ trang. 
Để làm được việc đó, Xuhactô tiến hành một loạt biện 
_pháp cứng rắn: sa thải tất cả các tướng lĩnh thân Xucacnô 
cũng như những "con diều hâu" quân sự khỏi các chức 
vụ quan trọng... ˆ 

Song song với việc tập trung hóa quân đội, chính 
quyền của Xuhactô cố gắng chấn chỉnh tình hình chính 
trị trong nước. Để tạo chỗ đựa vững chắc cho mình, Tổng 
thống Xuhactô tạo điều kiện cho các đáng Hồi giáo phát 
triển. Cho đến giữa những năm 70, Đảng Hồi giáo "Nandatal 
Dlama" (NŨ) - liên minh chính của các lực lượng quân 
đội đã trở thành một đang phải chính trị mạnh mẽ với 
I1 triệu đảng viên. Bằng sự giúp đở đắc lực của mình, 
Tổng thống Xuhactô còn biến Đăng Dân tộc thành liên 
minh của chế độ "trật tự mới". 


Ngay sau khi lên nắm quyền, các nhà lãnh đạo 
quân sự đã tập trung lực lượng và dùng mọi biện pháp 
củng cố liên mìinh các tổ chức, các nhóm chức năng. 
Từ những năm 1964-1965, quân đội đã cố gắng thiết 
lập sự kiểm soát của mình đối với tổ chức không đảng 
phái do Xucacnô lập lên. Từ tháng 11-1966, Xuhactô lại 
tiếp tục những cố gắng trên và đến những năm 
1970-1971, tổ chức này đã hoàn toàn nằm dưới sự kiếm 
soát của quân đội. 

https://tieulun.hopto.org 
182 





Để đảm bảo thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng 
7-1971, chế độ quân sự ban hành một loạt đạo luật về 
bầu cử. Luật bầu cử cấm các đảng viên đảng cộng sản, 
các đảng phái và các liên minh cánh hứu cúng như nhứng 
người "liên quan tới Phong trào 30 tháng Chín" tham gia. 
Các ứng cử viên phải được kiểm tra "lòng trung thành" 
đối với chế độ. Vì chỉ chiếm có 1% số dân nên lực lượng 
quân đội không được tham gia vào bầu cử, nhưng để bù 
lại, 100 trong số 460 ghế của Nghị viện (tức 22%) được 
dành cho các đại diện của quân đội, do tổng thống chỉ 
định. Ngoài Nghị viện, quân đội còn được dành 33% số 
ghế trong Hội đồng Tư vấn nhân đân (MPR) và 20% 
số ghế trong các cơ quan chính quyền các cấp. Theo quy 
định của Luật bầu cử, 10 đẳng được phép tham gia bầu 
cử, không được đưa ra một tư tưởng nào khác ngoài "Pancha 
Sia" và Hiến pháp năm 1945. Kết quả là, nhiều đảng, 
trong đó có Đảng Dân tộc không đưa ra được cương lĩnh 
tranh cử của mình. Trong khi đó, được sự ủng hộ của 
nhà nước, GolkarÌ tuyên truyền rầm rộ cho tranh cử với 
khẩu hiệu: "Cải tổ lại hệ thống đảng phái vì sự ổn định 
chính trị” và hứa với cử tri là sẽ tạo lập ra một chính 
phủ "trong sạch" (không có tham nhũng), nâng cao đời 
sống nhân dân. 

Cuộc tổng bầu cử vào Nghị viện, Hội đông Tư vấn 
nhân dân và cơ quan chính quyền các cấp diễn ra vào 
tháng 7-1971. Do có sự chuẩn bị từ trước và được sự 


1. Golkar (Golongan Karya - Các nhóm chức năng) - Liên minh 
chính trị được thành lập ngày 20-10-1964. Hiện nay, Golkar là đảng 
cầm quyền ở Inđônêxia. 


https://tieulun.hoptd.88 


hỗ trợ đác lực từ phía nhà nước, Golkar. và phái quân 
sự đã thắng lợi trong cuộc bầu cử: giành được 732% số 
ghế. 

Thắng lợi của Golkar cho phép các lực lượng quân 
đội trở lại với kế hoạch của họ là chuyển sang hệ thống 
hai đảng đã được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Tư vấn 
nhân dân lâm thời năm 1966-1967. Ngày 5-1-1973, bốn 
đảng Hồi giáo hợp nhất.lại thành Đảng Thống nhất và 
phát triển (PPP), Đảng Thiên chúa giáo và các Đảng Dân 
tộc hợp lại và tuyên bố thành lập Đảng Dân chủ (PDÙ. 
Cả hai đảng mới, đặc biệt là Đảng Thống nhất và phát 
triển của Hồi giáo được nhà nước hỗ trợ đắc lực. Nếu 
như năm 1965 ở Giacacta chỉ có 400 nhà thờ Hồi giáo, 
thì đến năm 1984 đã tăng lên đến 1600, còn trên toàn 
Inđônêxia có tới nửa triệu nhà thờ Hồi giáo. 

Tháng 3-1973, phiên họp toàn thể của Hội đông Tư 
vấn nhân dân (MPR) đã nhất trí bầu Xuhactô là tổng 
thống và xóa bỏ chức vị chủ tịch MPR. Sau cuộc bầu 
cử, Tổng thống Xuhactô tỏ ra hài lòng, vì theo lời ông, 
từ nay đất nước "đã có đây đủ những thể chế nhà nước 
đảm bảo cho sự phát triển của chính quyền nhân dân". 
Để đạt được sự ổn định đó, ngay từ năm 1970, Xuhactô 
đá phải một lần nửa cải cách bộ máy lãnh đạo trong 
quân đội. Bên cạnh các khu quân sự trùng với đơn vị 
hành chính cấp tỉnh, mà ở đó có những Ban chỉ huy 
các lực lượng vú trang riêng như: Ban chỉ huy lực lượng 
bộ binh, Ban chỉ huy lực lượng không quân và Ban chỉ 
huy lực lượng bải quân, đã thành lập sáu (sau chỉ còn 
bốn) Ban chỉ huy liên hợp các khu quân sự (ba khu quan 


194 https://tieulun.hopto.org 


trọng nhất được đặt dưới sự bảo trợ của bộ binh, hai - 
của hải quân và một - của không quân). Các Ban chỉ 
huy liên khu mới được giao quyền chỉ huy tác chiến các 
lực lượng quân đội. Do đó, các khu quân sự nằm trong 
liên khu chỉ còn có chức năng hành chính và hậu cần 
đơn thuần. Bằng biện pháp cải cách trên, Tổng thống 
Xuhactô đã tập trung được quyền lực quân sự vào tay 
mình. 


Năm 1973 là năm chính quyền "trật tự mới" cố gắng 
thống nhất hệ thống các tố chức xã hội trong nước bằng 
cách hợp nhất các tổ chức nhỏ của công đoàn, thanh 
niên, phụ nứ, nông dân... vào nhứng tổ chức lớn hơn, 
rồi nhà nước hóa các tổ chức mới đó, và phải phục tùng 
Golkar. Trong năm 1978. đã thành lập: Liên đoàn công 
nhân toàn Inđônêxia, Hội nông dân Inđônêxia và Hội ngư 
dân Tnđônêxia. Cả ba tổ chức mới này đều hoạt động 
như "các nhóm chức năng" trong Golkar. Ngoài ba tổ chức 
quần chúng trên, cũng trong năm 1973, đã ra đời Ủy 
ban quốc gia thanh niên Inđônêxia như là chỗ dựa của 
chế độ "trật tự mới" trong phong trào thanh niên. 


Thế nhưng, ngay trọng năm 1973 và năm 1974, nội 
bộ hai đảng lớn cũng như mối quan hệ giửa hai đảng 
đó với nhau trở nên xấu đi và bất ổn. Họ công kích 
nhau để giành quyền lực trong bộ máy nhà nước; xuất 
hiện những xu hướng đối lập và nguy hại cho chính quyền 
trung ương. Trước tình hình đó, cuối năm 1874, Chính 
phủ Inđônêxia nhanh chóng đưa ra Nghị viện (Hội đồng 
đại diện nhân dân) thảo luận dự thảo Luật về quy chế 
các tổ chức chính trị. Cuộc thảo luận về bệ luật mới 


https://tieulun.hopto.org 
195 





kéo dài suốt 8 tháng mới được thông qua vào tháng 8-1975. 
Bộ luật mới chỉ cho phép ba đảng chính trị là Golkar, 
Đảng Dân chủ (PDI) và Đảng Thống nhất và phát triển 
(PPP) được hoạt động. Tổng thống có quyền "đình chỉ" 
hoạt động của ban lãnh đạo các đảng vào bất cứ lúc nào 
nếu như hành động của họ được coi là "đe dọa sự bình 
yên của xã hội". Trong bộ luật, có một điều khoản cấm 
mọi học thuyết tư tưởng đối lập với Pancha Sila. 


Không chỉ trong các tổ chức chính trị mà ngay trong 
nội bộ các tướng lĩnh cao cấp, vào nhứng năm 1972-1973, 
cúng xuất hiện những bất đồng. Cánh tướng lĩnh có uy 
lực tập trung xung quanh tổng thống đưa ra quan điểm 
"định hướng đa cực kinh tế đối ngoại của Inđônêxia" nghĩa 
là không chỉ mở cửa với Mỹ mà cả với Nhật Bản, Ôxtørâylia 
và các nước khác. Trong khi đó, nhóm tướng lĩnh khác 
đứng đâu là tướng Xumitdrô lại đấu tranh bênh vực đường 
lối ngoại giao và kinh tế đối ngoại cú dựa vào Mỹ là 
chính. Sự bất đồng lớn đâu tiên nổ ra tại Băngđung ngày 
5-8-1973 và thoạt đầu chỉ mang mầu sắc chống lại người 
Hoa. Khoảng 300 nghìn người đổ ra đường đập phá các 
cửa hàng của người Hoa và giơ cao những khẩu hiệu đòi 
cải tiến điều kiện chính trị - xã hội trong nước. Cuộc 
đấu tranh ở Băngdung bị lực lượng quân đội đập tắt ngay. 
Nhưng từ thời điểm đó lại nổi lên phong trào phản kháng 
của sinh viên. Cuối năm 1973 và đầu năm 1974, sinh 
viên Giacacta tổ chức một loạt cuộc tuần hành phản đối 
sự thao túng của các tướng lĩnh quân đội trong đời sống 
chính trị và kinh tế, phản đối sự chuyên quyền của tầng 
lớp chóp bu trong xã hội, phản đối sự hoành hành của 


https://tieulun.hopto.org 
186 


tư bản người Nhật ở Inđônêxia. Ngày 15-1-1974, hàng 
nghìn người dân Giacacta xuống đường biểu tình chống 
ˆ lại cuộc đi thăm Inđônêxia của Thủ tướng Nhật Bản Tanaca. 
Đến chiều ngày l5, số người biểu tình đã lên tới 500 
nghìn. Sang ngày 16, lực lượng biếu tình gân như tăng 
gấp đôi hôm trước. Thấy tình thế có thể có lợi cho phong 
trào sinh viên, nhóm Xumitơrô ra lệnh cho quân đội dẹp 
"những người bạo loạn”, 


Trước tình hình đó, tổng thống tiến hành một loạt 
. thay đổi trong quân đội cũng như ngoài xã hội: cách chức 
- những tướng tá đối lập, cấm 10 ấn phẩm của sinh viên, 
cấm sinh viên hoạt động chính trị, đưa nhứng người lãnh 
đạo các cuộc biểu tình ra tòa. Bên cạnh những hành động 
cương quyết, chính quyền "trật tự mới” còn triển khai 
nhiều biện pháp nhằm "trấn an xã hội" như: mở rộng 
mạng lưới tín dụng, giải thể các quy chế "những trợ lý 
của tổng thống" đã bị xã hội lên án. Bản thân Tổng thống 
Xuhactô cũng đứng ra kêu gọi các quan chức chống xa 
hoa, lãng phí. Từ giữa năm 1974, những người lãnh đạo 
Nhà nước Inđônêxia thấy cần thiết phải tạo ra một tư 
tưởng quốc gia có sức cuốn hút đông đảo quân chúng. 
Và Hội cựu chiến binh Cách mạng tháng Tám có tên 
là "Thế hệ 1945" được trao nhiệm vụ nghiên cứu và trình 
bày thật súc tích những nguyên tắc cụ thể của Pancha 
Sila, Các nhà lãnh đạo quốc gia luôn nhấn mạnh lòng 
trung thành của mình đối với chủ nghĩa dân tộc tích 
cực. 


Bằng tất cả những biện pháp trên, đến năm 1975 
và năm 1976, chính quyền "trật tự mới" đã cơ bản ổn 


https://tieulun.hopto.org 1 gr; 





định được tình hình trong nước: thiết lập xong sự thống 
nhất lãnh đạo quân đội, hoàn thành việc "đơn giản hóa 
hệ thống chính trị”, phong trào sinh viên Sị tách khỏi 
đời sống chính trị. 


Chính sự ổn định trong nước đã là nhân tố quan 
trọng đảm bảo cho Golkar giành thắng lợi trong cuộc 
bậu cử năm 1977. Tháng 3-1978, Hội đồng Tư vấn nhân 
dân lại nhất trí bầu lại Xuhactô làm tổng thống. 


Ngay khi Hội đông Tư vấn nhân dân chuẩn bị họp, 
tại Giacacta đã diễn ra những cuộc tuần hành của sinh 
viên và một số lực lượng Hồi giáo phản đối sự chuyên 
chế quân sự trong các cơ quan nhà nước. Nhưng Xuhactô 
vẫn được bầu làm tổng thống và số đại biểu quân đội 
trong nội các mới tăng từ 21,8% lên 36,6%. Như vậy, 
lực lượng quân sự của Tổng thống Xuhactô đã củng cố 
thêm một bước nứa vị trí của mình trong các cơ quan 
cao nhất của quốc gia. Tháng 10-1978, tại Đại hội lần 
thứ hai của Golkar, Xuhactô còn được bầu làm chủ tịch 
của đảng này - lực lượng chính trị dân sự lớn nhất của 
đất nước. 


Mặc dầu vị trí của Tổng thống Xuhactô và của quân 
đội được củng cố thêm trong các bộ máy cao nhất của 
nhà nước, một loạt đại diện chống đối công khai (trong 
đó có cả nhứng thành viên Golkar) vẫn đấu tranh đòi 
giảm vai trò chính trị của quân đội trong Nghị viện và 
Hội đồng Tư vấn nhân dân, đòi vai trò độc lập hơn cho 
tổ chức Golkar.. Thế nhưng Golkar vẫn được củng cố 
như tổ chức phụ thuộc của chính quyền và của quân đội; 
chính quyền vẫn dựa chủ yếu vào quân đội để duy trì 


1988 https://tieulun.hopto.org 


quyền lực. Tháng 3 và 4-1980, trong những bài phát biểu 
của mình, Tổng thống Xuhactô đã phê phán gay gắt nhứng 
người chống đối. Ông tuyên bố rằng, quân đội không nhứng 
không giảm vai trò của mình trong cuộc bầu cử tới vào 
năm 1982 mà còn "sẵn sàng cầm vú khí, nếu cần thiết". 

Đáp lại những lời phát biểu của tổng thống, 50 tướng 
lĩnh về hưu và các nhà hoạt động chính trị thuộc các 
xu hướng khác nhau đã đưa ra "Bản thỉnh nguyện của 
B0 người", kêu gọi Hội đồng Tư vấn nhân dân và Nghị 
viện xem xét những lời phát biểu của tổng thống. Nhưng 
tống thống đã không để ý đến "bản thỉnh nguyện" và 
yêu câu của một loạt nghị viên đòi tổng thống trả lời 
"bản thỉnh nguyện" đó. Hơn thế nửa, những người tham 
gia "bản thỉnh nguyện" còn bị hạn chế một số quyền công 
dân như quyền ra nước ngoài, quyên vay tín dụng nhà 
nước... 

Tuy có một số xáo động chính trị xã hội vào cuối 
những năm 1970, đầu những năm 1980 nhưng chính quyền 
"trật tự mới" của Tổng thống Xuhactô vẫn ngày càng 
đứng vững và đưa được đất nước tới chỗ ổn định và phát 
triển. Liên tiếp trong ba cuộc bảu cử tiếp theo (năm 1982, 
năm 1987 và năm 1992), Golkar luôn giành thắng lợi 
tuyệt đối. Trong cuộc bầu cử năm 1982, Golkar giành 
thêm 14 ghế nửa (giành được 5 ghế của Đảng Thống 
nhất và phát triển, 5 ghế của Đảng Dân chủ và giành 
thêm 4 ghế mới ở Đông Timo). Nếu như trong cuộc bầu 
cử năm 1982, Golkar giành 642% số ghế thì đến lần bâu 
cử năm 1987, số ghế của Golkar đã tăng lên 732. Còn 
trong cuộc bầu cử gân đây nhất (năm 1892), tuy các 

https://tieulun.hopto.org 
199 





đảng không nhà nước giành được thêm 17 ghế (so với 
năm 1987), Golkar vẫn là đảng chiến thắng áp đảo. Và, 
cũng ba lần liên tục (năm 1983, năm 1988 và năm 1993), 
Xuhactô đều được bà. làm tổng thống. 


Tất cả những sự kiện trên chứng tỏ chế độ "trật 
tự mới" của Tổng thống Xuhactô đã ổn định được tình 
hình đất nước và đưa Inđônêxia từ một nước nghèo đầy 
khủng hoảng trong những năm 60 thành một trong những 
quốc gia phát triển vào loại nhanh của châu Á. 


200 https://tieulun.hopto.org 


"TRẬT TỰ MỚI' - TẤT CẢ ĐỂ PHÁT TRIỂN 


Ngay từ năm 1967, chính quyền của Tổng thống 
Xuhactô đã tuyên bố sẽ thiết lập sự ổn định của quốc 
gia để "thúc đẩy quá trình phát triển dân tộc". Hơn một 
phần tư thế kỷ qua, theo đánh giá của các nhà nghiền 
cứu, nhà nước "trật tự mới" của Xuhactô đã và đang làm 
được một kỳ tích: đưa đất nước đến chỗ phát triển ổn 
định và liên tục. 


Sau khi thực hiện chương trình ba năm ổn định kinh 
tế (1967-1969), Nhà nước Inđônêxia đã đề ra ba kế hoạch 5 
năm: Repelita I (1969-1973), Repelita II (1974-1978) và 
Repelita HI (1979-1983). Mực đích chính của ba kế hoạch 5 
năm này là: Phát triển nông nghiệp và các ngành phục 
vụ nông nghiệp; sản xuất những công cụ nông nghiệp 
không phức tạp; mở rộng và cải tổ cấu trúc hạ tầng 
và đặt cơ sở cho sự phát triển sau đó. Ba kể hoạch 5 
năm đầu tiên này đặc biệt chú ý tới việc phát triển công 
nghiệp xây dựng, xây dựng những nhà máy luyện kim 
đầu tiên, hình thành nền công nghiệp hóa dầu. 

Để khắc phục sự trì trệ trong kinh tế, nhà nước 
"trật tự mới" đã tập trung vào việc tích lũy vốn bằng 
nhiều biện pháp khác nhau như: giảm lạm phát, thay đổi 
hình thức và phương pháp hút vốn từ bên ngoài, gia tăng 

hftps.//tieulun.hopto.ozo 





và đần dần cải tiến quan hệ ngoại thương (trước hết là 
việc xuất khẩu đầu mỏ và khí đốt). 


Vốn là đất nước rất giầu có vệ tài nguyên thiên nhiên, 
nhất là đầu mỏ, khí đốt, và tài nguyên rừng, trong suốt 
ba kế hoạch 5 năm đầu tiên, Inđônêxia đặc biệt chú trọng 
phát triển việc khai thác và xuất khẩu những nguồn tài 
nguyên này. Trong những năm 70, tốc độ xuất khấu tài 
nguyên thiên nhiên của Inđônêxia tăng rất nhanh. Nếu 
năm 1970 kim ngạch xuất khẩu của Inđônêxia là 1.108,1 
triệu đôla Mỹ, thì năm 1980, tổng kim ngạch xuất khẩu 
đã lên tới 21.909 triệu (tăng gân 20 lần). 


Trong những nguyên liệu xuất khẩu, dầu mỏ không 
chỉ chiếm vị trí chủ đạo mà còn được đẩy nhanh hơn 
về tốc độ khai thác. Có thể thấy rõ điều này qua nhứng 
con số thống kê sau: trong những năm 1960-1965, xuất 
khẩu đầu mỏ hàng năm trung bình chiếm 35Z tổng kim 
ngạch xuất khẩu, cao su - 37%, thiếc - 5%; đến năm 
1980, xuất khẩu dầu mỏ chiếm tới 59% tổng kim ngạch 
xuất khẩu, trong khi đó, cao su tụt xuống còn 5⁄Z, thiếc 
là 2%. Một trong nhứng nguyên nhân khá quan trọng 
góp phần làm cho tổng giá trị xuất khẩu nhiên liệu của 
Inđônêxia tăng nhanh như vậy là cuộc khúng hoảng nhiên 
liệu và giá nhiên liệu tăng không ngừng trên thế giới 
vào nhứng năm 70 và đâu những năm 80. 

Do chính sách tập trung vào công nghiệp khai khoáng, 
chủ yếu là đâu mỏ và khí đốt, Inđônêxia đã mở cửa cho 
hơn ð0 công ty nước ngoài vào điều tra trứ lượng khoáng 
sản. Theo đánh giá của các chuyên gia, trử lượng đâu 
của Inđônêxia khoảng từ 10 đến 29 tỷ tấn. Cùng với những 


https://tieulun.hopfto.or 
30g p p 9g 


cuộc điều tra, thăm dò là hàng loạt những dàn khoan 
mọc lên.ở Xumatora, Đông Calimantan, Tây Giava và Irian 
Giaya. Bên cạnh hãng *P.N. Pertamin" của Nhà nước 
[nđônêxia, đến cuối những năm 70 có 73 công ty đầu 
mỏ nước ngoài đổ vốn vào khai thác đầu ở Inđônêxia. 
Kết quả là, phần lớn lợi nhuận đầu mỏ lại rơi vào tay 
tư bản nước ngoài. Theo con số thống kê năm 1980, hãng 
TP.N. Pertamin" chỉ khai thác được 5% tổng số đầu, trong 
khi đó, hãng "Calteks" của Mỹ khai thác 50%, còn 45% 
kia thuộc vê các công ty nước ngoài khác. 


Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, trữ lượng 
khi đốt của Inđônêxia cũng rất lớn: 30 nghìn tỷ mét khối. 
Trong những năm 70, việc khai thác khí đết ở Inđônêxia 
tăng mạnh và đã đem lại cho ngân sách quốc gia một 
số tiền không nhỏ: năm 1980 Inđônêzia khai thác được 98 
tỷ mét khối hơi đốt và nhờ bán hơi đốt đã thu về 2,3 
tỷ đôla Mỹ. 

Ngoài dâu mỏ và khí đốt, trong ba kế hoạch 5 năm 
đầu tiền, Inđônêxia cũng chú trọng đến việc khai thác 
và xuất khẩu nhứng khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên 
khác như thiếc, đồng, nỉiken, cao su và gỗ. Riêng việc 
xuất khẩu gỗ của Inđônêxia trong những năm 1968-1980 
đã tăng từ 11,1 triệu đôla Mỹ lên 1,9 tỷ - chiếm tỷ trọng 
xuất khẩu bằng cao su (5%). 

Để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoại thương, 
ngay từ ngày đầu, nhà nước "trật tự mới" chủ trương 
đường lối đối ngoại "đa cực" và mở cửa. Ngay sau năm 
1967, Inđônêxia đã phát triển mối quan hệ về nhiều mặt 
với Mỹ, Nhật, Cộng hòa liên bang Đức, Pháp, Anh và 


https:/tieulun.hopto.qaa 


các nước phương Tây khác. Trong khu vực, Inđônêxia 
đặc biệt chứ ý tới việc mở rộng quan hệ với các nước 
châu Á, đặc biệt là với các nước ASEAN. Tháng 3-1978, 
Hội đồng Tư vấn nhân dân họp đã tuyên bố những nguyên 
tắc cơ bản vẽ đường lối đối ngoại của lnđônêxia: 


1) Tiến hành chính sách đối ngoại độc lập và tích 
cực.nhằm phục vụ cho nhứng lợi ích của dân tộc và 
trước hết là lợi ích phát triển. 

2) Tiếp tục tăng cường củng cố sự ổn định và hợp 
tác trong khu vực Đông-Nam Á và Tây Nam Thái Bình 
Dương cũng như trong khuôn khổ các nước ASEAN nhằm 
mục đích củng cố sự bền vứng của dân tộc và khu vực. 


3) Nâng cao vai trò của Inđônêxia trên trường quốc 
tế với mục đích củngscố và phát triển tình hứu nghị 
giữa các dân tộc. 

4) Củng cố sự đoàn kết, thống nhất và hợp tác với 
các nước đang phát triển để thúc đẩy nhanh việc tạo 
lập ra một trật tự kinh tế thế giới mới. 

5) Phát triển sự hợp tác giửa các quốc gia vì lợi 
ích hòa bình và thịnh vượng của nhân loại trên cơ sở 
tôn trọng những nguyên tác độc lập và công bằng xã 
hội. 

Nhằm mục đích phát triển kinh tế đất nước, Inđồnêxia 
đã tích cực tham gia vào các tổ chức kinh tế của khu 
vực và thế giới. Ngày 8-8-1967, Inđônêxia là một trong 
những quốc gia đầu tiên tham gia ký Tuyên bố Băng Cốc, 
thành lập Hiệp hội các nước Đông-Nam Á (ASEAN) - 
một tổ chức khu vực hoạt động dưới khẩu hiệu giúp đỡ 
phát triển các mối quan hệ kinh tế xâthôiurVĂ8pbó& đà 
294 


khoa học. Từ năm 1970 đến năm 1980, tỷ trọng xuất 
nhập khẩu của Inđônêxia với các nước ASEAN đã chiếm 
vị trí thứ ba (sau Nhật và Mỹ); năm 1970 tỷ trọng xuất 
khẩu sang các nước ASBAN bà 24% và nhập khẩu là 7%, 
đến năm 1980, tỷ trọng đó đã cân bằng (xuất khẩu: 13%, 
nhập khẩu: 13%). : 


Tại phiên họp cấp cao các nước thành viên ASEBAN 
vào tháng 2-1976 tại Bali (Inđônêxia), các nước đã thông 
qua quyết định thành lập một Ban thư ký thường trực 
của Hiệp hội các nước Đông-Nam Á, đặt trụ sở tại Giacacta 
. và đã ký một "Hiệp ước hứu nghị và hợp tác Đông-Nam 
Á". Các nước tham gia cuộc họp Bali còn ra "Thông báo 
chung" và "Tuyên bố về thỏa ước ASEAN", nhấn mạnh 
ý chí của nhân dân Đông-Nam Á muốn nhanh chóng thiết 
lập một khu vực hòa bình, tự do và trung lập (ZOPEAN). 
Tháng 1-1993, Inđônêxia tham dự hội nghị thượng đỉnh 
các nước ASEAN để thành lập Khu vực Mậu dịch tự -do 
ASEAN (AFTA). Đè nghị của Inđônêxia về thuế quan hứu 
hiệu ưu đãi chung (CEPT) được đưa vào văn bản của 
AFTA. 


Inđônôxia là thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc, 
và tham gia vào nhiều tiểu ban khác nhau của tổ chức 
này: Ban kinh tế xã hội châu Á - Thái Bình Dương 
(ESKATO), Tổ chức nông nghiệp và lương thực (FAO), - 
Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa (UNESCO), Tổ 
chức lao động quốc tế (MOT)... Inđônêxia còn là thành 
viên của Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng tái thiết và 
phát triển thế giới, Nghiệp đoàn tài chính quốc tế và 
Hiệp hội phát triển quốc tế. Năm 1966, Inđônêxia gia 
nhập Ngân hàng phát triển châu Á, là thành viên của 

https://tieulun.hoptosw@ 





Ngân hàng phát triển Hồi giáo. Trong lĩnh vực mậu dịch 
quốc tế, Inđônêxia tham gia vào Hiệp định chung về thuế 
quan và thương mại (GATT), Tổ chức các nước xuất khẩu 
đầu mỏ (OPEC), Hội đồng thiếc quốc tế, Hội đồng cà 
phê quốc tế, Nhóm nghiên cứu cao su quốc tế, Hội đồng 
các nước xuất khẩu đồng quốc tế... 


Với đường lối kinh tế mở cửa và tham gia vào 
nhiều tổ chức quốc tế, Inđônêxia đã thu hút và tạo ra 
được khá nhiều nguồn vốn để phát triển kinh tế. Từ 
năm 1968 đến năm 1929, Inđônêxia được tập đoàn tài 
chính liên chính phú (GGTI) cho vay 9.608 triệu đôla, 
trong đó, Mỹ cho vay 1.832,5 triệu, Nhật Bản: 1.685,9 
triệu, Cộng hòa liên bang Đức: 540,5 triệu, Hà Lan: 
481,1 triệu, Canađa: 361,1 triệu, Ôxtơrâylia: 290,4 triệu, 
Pháp: 286,6 triệu, Anh: 137,7 triệu, Ngân hàng tái 
thiết và phát triển thế giới và Hiệp hội phát triển: 
3.033 triệu, Ngân hàng phát triển châu Á: 809,3 triệu, 
các tổ chức quốc tế khác: 145,9 triệu. 

Ngoài việc thu hút vốn từ bên ngoài, Inđônêxia còn 
mở cửa cho tư bản nước ngoài vào đâu tư. Nhưng tư 
bản nước ngoài đầu tư chủ yếu vào công nghiệp khai 
khoáng, mà trước hết là đầu tư vào lĩnh vực đầu mỏ. 
Đến cuối những năm 70, tổng đầu tư của nước ngoài 
vào khai thác đầu mỏ ở Inđônêxia lên đến hơn 6 tỷ đôla; 
còn vào các ngành kinh tế khác là 9 tỷ, nhưng 60%. số 
đầu tư đó lại tập trung vào công nghiệp chế biến. Nếu 
trong lĩnh vực đầu mỏ, đầu tư của Mỹ vào Inđônêxia 
đứng vị trí thứ nhất thì trong những lĩnh vực khác, vị 
trí đó thuộc về Nhật Bản (3,22 tỷ đôla hay 35%). 


206 https://tieulun.hopto.org 





Do biết khai thác triệt để và có hiệu quả dâu mỏ, 
khí đốt để xuất khẩu, thu hút được nhiều ngưồn vốn của 
các tổ chức quốc tế và sự đầu tư lớn của tư bản nước 
ngoài... cho đến đầu những năm 80, Inđônêxia đã cải thiện 
được tình hình kinh tế một cách đáng kể, ổn định được 
vấn đề tài chính, giảm được tình trạng thiếu hụt lương 
thực, phát triển một số lĩnh vực công nghiệp. Chỉ trong 
vòng 10 năm, từ năm 1971 đến năm 1980, tổng sản phẩm 
trong nước của Inđônêxia tăng gần gấp đôi (từ 5545 tỷ 
rupi năm 1971 lên 10954 tỷ năm 1980). Nếu vào những 
năm 60 nhịp độ phát triển của tổng sản phẩm trong nước 
chỉ chiếm 3,B%, thì trong những năm 79 đã lên tới 7,8% 
và năm 1980 đạt tới tếc độ kỷ lục là 9,6%. Cuối những 
năm 70 và đâu những năm 80 Inđônêxia đã vươn lên 
thành một trong nhứửng quốc gia có tốc độ phát triển 
kinh tế nhanh không chỉ của châu Á mà còn của cả thế 
giới. Nhờ kinh tế phát triển mà thu nhập bình quân đầu 
người ở Inđônêxia cũng tăng lên đáng kể: từ 80 đôla 
Mỹ bình quân trên đâu người năm 1970 tăng lên 396 
đôla/người năm 1980 và 520 đôla/người năm 1982. 


Tuy nhiên, nhịp độ phát triển kinh tế của Inđônêxia 
cho đến hết kế hoạch 5 năm lần thứ ba rất không đều. 
Suốt trong thời gian dài, nhịp độ phát triển nông nghiệp 
luôn tăng chậm nhất (2,8-2,9% trong những năm 60 và 
3,5-3,8% trong nhứng năm 70). Trong khi đó thì nhịp 
độ phát triển của công nghiệp khai khoáng và công nghiệp 
chế biến lại rất cao (21,1% trong năm 1980). 


Tuy kinh tế phát triển nhanh, nhưng vì phụ thuộc 
khá lớn vào vốn đầu tư và vay nợ của nước ngoài, Inđônêxia 
luôn luôn là con nợ rất lớn. 


https://tieulun.hopto.Et/ 





Bằng ba kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế 
(1968-1983), chính quyền của Tổng thống Xuhactô đã đưa 
Inđônêxia lên hàng những nước phát triển nhanh trên 
thế giới. Nhưng, cái giá phải trả cho sự phát triển đó 
lại quá đắt: khoáng sản bị khai thác với tốc độ hủy diệt 
mà lợi ích thu được lại thấp, môi sinh bị phá hoại nghiêm 
trọng, bản sắc văn hóa đân tộc không được phát huy, 
các ngành kinh tế phát triển mất cân đối... Hàng ngày, 
gần một nghìn giếng đầu (riêng ở Xumatora là 780 giếng) 
hút lên từ lòng đất Inđônêxia cả triệu thùng đầu. Thế 
nhưng chỉ từ S0 đến 80% số sản phẩm đó là thuộc về 
Inđônêxia. Gần 400 công ty nước ngoài được vào khai 
thác gỗ ở Inđônêxia đã xóa đi không biết bao nhiêu cánh 
rừng nguyên sinh (đến năm 1980, gần một triệu hécta 
rừng nguyên sinh của Inđônêxia đã bị biến thành đồi 
trọc). Nhờ số tiền thu được bằng cách bán đâu thô và 
gỗ, Inđônêxia đã từng bước ổn định và phát triển các 
lĩnh vực kinh tế khác, nhưng số người nghèo còn chiếm 
một tỷ lệ cao (chiếm 40% dân số), một số ngành kinh 
tế như nông nghiệp phát triển rất chậm (tăng 2% năm). 


Trước tình hình đó, Inđônêxia đưa ra chương trình 
ba kế hoạch năm năm tiếp theo (Repelita IV, Repelita 
V và Repelita VI) từ năm 1984 đến năm 1999 để điều 
chỉnh nền kinh tế phát triển cân bằng hơn với những 
rmaục đích chính là: hiện đại hóa nhanh, bảo vệ môi trường, 
đáp ứng nhu câu trong nước và sự đa dạng của văn hóa. 
Inđônêxia hy vọng và phấn đấu đến cuối thế ký XX có 
được một nền kinh tế phát triển bền vững và hài hòa. 


Bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ tư, Chính phủ 
Inđônâxia đã có nhứng quyết định mạnh mẽ để vừa phát 


308 https://tieulun.hopto.org 





triển kinh tế một cách hài hòa vừa bảo vệ được môi sinh: 
hạn chế xuất khẩu gỗ để chấm dứt hoàn toàn việc bán 
gỗ thô vào năm 1985; tăng cường phát triển công nghiệp 
chế biến gỗ; khuyến khích sản xuất để xuất khấu các 
mặt hàng khác như: nhựa, cao su, dâu cọ, thiếc, cà phê, 
chè, ca cao, thuốc lá... 


Khi bắt đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư 
thì giá đầu trên thế giới lại giảm từ 35 đôla một barel 
(năm 1982) xuống 25 đôla (năm 1985) và 12 đôla (năm 
1986). Tổ chức OPEC cố gắng kiểm soát giá đâu, nhưng 
đến năm 1987 mới chỉ nâng được giá dầu lên 18 đôia 
một barel. Tình hình trên tác động mạnh đến nền kinh 
tế vốn chủ yếu dựa vào xuất khẩu đầu mỏ của Inđônêxia. 
Sau năm 1981, nguồn thu nhập do xuất khẩu dầu mỏ 
của Inđônêxia giảm sút nhanh chóng: năm 1981 tống thu 
nhập từ đâu mỏ và khí đốt của Inđônêxia là 20,7 tỷ đôla 
Mỹ, năm 1986 còn 8,3 tỷ và năm 1987 là 86 tỷ. 


Để khắc phục tình hình giảm thu nhập từ nguồn 
đầu khí, Chính phủ Inđônêxia cố gắng khuyến khích và 
tạo điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp xuất 
khẩu khác. Sự cố gắng đó đã đem lại kết quả tốt đẹp: 
so với năm 1981, tổng thu nhập của các ngành công nghiệp 
khác năm 1986 tăng gần ba lần (10,3 tỷ đôla năm 1981 
và 29,7 tỷ năm 1986) và đến năm 1987 đã tăng lên gần 
bốn lần (39,2 tỷ). Riêng việc xuất khẩu gỗ dán năm 1984 
đã đem về cho Inđônêxia hơn 2 tỷ đôla Mỹ. 


Mặc dầu vậy, thất thu về đầu hỏa đã tác động mạnh 
tới tình hình kinh tế của Inđônêxia trong nhứng năm 
của Kế hoạch 5 năm lần thứ tư. Cuộc khủng hoảng kinh 
tế đạt tới đỉnh cao vào năm 1986 - năm kinh hoàng nhất 

htfps:/ftieulun.hopto.oro 0 


trong lịch sử của chế độ "trật tự mới". Năm 1986, tốc 
độ phát triển kinh tế chỉ đạt 3,2%, còn đồng rupi thì 
bị phá giá tới 4,5%. 

Sau cuộc khủng hoảng năm 1986, bước sang năm 
1987, các ngành kinh tế của Inđônêxia lại bất đâu gia 
tăng và ổn định. Nhìn chung, Kế hoạch 5 năm lần thứ 
tư của Ínđônêxia vẫn được đánh giá là thành công vì 
đã chuyển được nền kinh tế sang phát triển hài hòa hơn 
chứ không thiên về xuất khẩu dầu mỏ như các năm trước. 
Tuy ty lệ tăng trưởng có thấp hơn so với ba kế hoạch 
trước, nhưng nhịp độ phát triển kinh tế của Inđônèxia 
trong Kế hoạch 5 năm lần thứ tư vẫn ở mức độ cao 
(5,1%). 


Những thành công bước đầu trong việc phát triển 
một nền kinh tế hài hòa của Kế hoạch 5ð năm lần thứ 
tư đã tạo tiền đề vững chắc để Inđônêxia tiếp tục bước 
vào Kế hoạch 5 năm lần thử năm (1989-1994). 


Theo đường lối chiến lược đã vạch ra: giảm xuất khẩu 
đâu mỏ, tăng cường phát triển các lĩnh vực kinh tế khác, 
Nhà nước Inđônêxia đã thực hiện một loạt chính sách 
hữu hiệu để đảm bảo cho Kế hoạch 5 năm Ïlần thử năm 
thành công. Nhà nước đã quyết định đành cho kế hoạch 
này 239,1 tỷ rupi (trong đó 55% ngân sách cho phát triển 
kinh tế tư nhân) và thực biện chính sách: "Mở cửa hơn, 
dân chủ hơn và tin cậy hơn". 

Năm 1989, các nước và các tổ chức quốc tế đã cho 
Inđônêxia vay một số tiền khá lớn: Nhật: 1,4 tỷ đôia, 
Pháp và Anh: 900 triệu, Mỹ: 90 triệu, Ngân hàng thế 
giới: 1,2 tỷ, Ngân hàng phát triển châu Á: 550 triệu... 


210 https://tieulun.hopto.org 





Ngay hai năm đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ năm 
(năm 1989 và năm 1990) đã thể hiện sự khởi sắc của 
nền kinh tế Inđônêxia: tốc độ phát triển kinh tế tăng 
vọt lên 7,2%. Trong hai năm đâu tiên này, những ngành 
kinh tế (trừ đâu khí) phát triển với tốc độ rất nhanh. 
Năm 1989, tổng thu của các ngành công nghiệp chế biến 
đạt 48,6 tỷ đôla Mỹ (gấp gần năm lần của năm 1981), 
trong khi đó tổng thu của dầu khí chỉ là 5,6 tỷ đôla 
(giảm gần bốn lần so với năm 1981). Nhờ các ngành kinh 
tế phát triển mà tốc độ lạm phát giảm xuống chỉ còn 
9,5% trong năm 1990-1981 và 5% trong năm 1992. Không 
phải ngẫu nhiên mà các nhà kinh tế thường gọi hai năm 
1989-1990 là thời kỳ "đi nhanh" của nền kinh tế Inđônêxia. 

Sau hai năm "đi nhanh", kể từ năm 1991, nhịp độ 
phát triển kinh tế của Inđônêxia có phần nào chứng lại, 
nhưng vẫn ở mức cao: năm 1991 là 6,6% và năm 1999 
cũng khoang 6%. Hiện nay Inđônêxia đã hoàn thành Kế 
hoạch ð năm lân thứ năm và chuẩn bị bước sang Kế 
hoạch 5 năm lần thứ sáu (1995-1999). Tuy chưa có nhứng 
con số chính xác và đây đủ, nhưng chắc chắn là Inđônêxia 
đã hoàn thành tốt đẹp nhứng mục tiêu đã đề ra. 


Tuy vậy, để có được một nền kinh tế phát triển cân 
bằng, hài hòa và vứng chắc, Inđônêxia còn phải cố gắng 
rất nhiều vì cho đến nay, theo đánh giá của các nhà 
kinh tế, nền kinh tế Inđônêxia còn phát triển rất không 
đều và còn phụ thuộc nhiều vào các công ty và vốn đầu 
tư của nước ngoài. Đến cuối những năm 80 và đầu những 
năm 90, Inđônêxia trở thành con nợ lớn nbất châu Á 
(năm 1988, Inđônêxia nợ nước ngoài 50 tỷ đôla Mỹ). Còn 


nông nghiệp và một số ngành công.¡ngbiện (khác, mhúchế 
: 211 





biến nông phẩm vẫn phát triển rất chậm (2% trong năm 
1988). 

Với chiến lược "tất cả để phát triển kinh tế", trong 
suốt hơn một phân tự thế kỷ qua, nhà nước "trật tự mới" 
của Tổng thống Xuhactô đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt 
kinh tế của Inđônêxia. Từ một nước trì trệ, phát triển 
chậm, Inđônêxia đã vươn lên thành một trong những quốc 
gia có nền kinh tế phát triển nhanh và ổn định ở châu Á. 


https://tieulun.hopto.org 
212 





PHỤ LỤC 


INĐÔNÊXIA - HƯƠNG SẮC 
MỘT VÙNG ĐẢO 


https:/tieulun.hoptO.OEo 2 








BÔRÔBUĐU KỲ VĨ 


Ở trung tâm đảo Giảyg, ngay chính giửa vùng đồng 
bằng Kedu phì nhiêu trù phú có núi non bao bọc, nổi 
lên một hòn núi nhân tạo - ngôi đèn kỳ vĩ Bôrôbudu. 
Ngôi đền nằm trên đỉnh một quả đồi. Nhưng từng bậc 
của kiến trúc cứ choãi đân theo triều đốc như cuốn cả 
đồi vào trong lòng mình. Ở dưới chân đền, bốn chung 
quanh, dốc đồi thoai thoải trải rộng đần ra rồi hòa vào 
những khu ruộng bậc thang xanh rờn ngô lúa. Quanh 
ngồi đền đã mọc lên những xóm làng, nhưng chúng vẫn 
không che khuất được toàn bộ hình dáng của công trình 
kiến trúc cổ nổi tiếng này. Hai dòng sông nhỏ Prôgô 
và Btô lượn lờ quanh co ở phía dưới rồi hòa vào nhau 
ở chỗ cách Bôrôbudu không xa. Xa tít nửa, vây quanh 
khu đền là nhứng ngọn nứi, những miệng núi lửa đã 
tất. Toàn bộ khung cảnh sơn thủy đó càng làm tăng thêm 
vẻ uy nghi, trâm lặng của ngôi đền. 

Trông xa, Bôrôbuđu như một trái chín nằm giứửa tán 
lá xanh của khung cảnh xung quanh chứ không phô ra, 
không tỏa hương mời chào. Chỉ có đến thật gần, chỉ có 
đặt chân lên đền, mới tận mắt thấy được tất cả. nhứng 
bí ẩn, mới được tận hưởng hết nhứng gì mà thiên tài 


https://tieulun.hopto.o#‡ 5 





và lao động của con người có thể làm ra được. Nhứng 
pho tượng Phật tuyệt vời ngồi trong các ô khám bên ngoài, 
những băng phù điêu dày đặc sẽ làm bạn say mê và đưa 
bạn vào mê cung của nhứng hồi lang chạy vòng quanh, 
qua hết cổng này đến cổng khác và qua nhiều tam cấp 
đá. Bước vào Bôrôbudu, bạn có cảm giác như lọt vào một 
đô thành hoàn chỉnh có đường ngang ngõ tắt, chứ không 
phải là một ngôi đền bình thường. 

Toàn bộ ngôi đền cao 42m. Chiều dài mỗi mặt ở 
chân đền là 123m. Để có thể đi hết các bậc, các hồi 
lang của Bôrôbudu, ta phải đi mất một chặng đường dài 
hơn 5000m. 


Chỉ ở tầm cao mới có thể thấy được toàn bộ cấu 
trúc của Bôrôbuđu. Nếu nhìn từ trên cao, Bôrôbudu là 
một kiến trúc hình chóp gòm hai phân: phần tròn ở phía 
trên và phân vuông phía dưới. Phần tròn gồm tháp trung 
tâm hình chuông và ba tâng bậc tròn rộng đồng tâm 
bao quanh. Cấu trúc và đường nét của phần này đơn giản 
và mang tính chất lược đô. Trong khi đó, khối chính bên 
dưới của ngôi đền lại phức tạp về cấu trúc, với vô số 
những hình điêu khắc. Sự đối lập về đặc trưng kiến trúc 
ở phần trên và phân dưới của ngôi đền đã tạo ra cho 
người xem hai cảm xúc khác nhau nhịp điệu động ở phần 
dưới và sự tĩnh lặng ở phần trên. 

Kích thước, hình dáng và cấu trúc của Bôrôbudu thật 
khác những đền thờ truyền thống của Inđônêxia. Đây là 
một kiến trúc đô sộ duy nhất ở Inđônêxia không mang 
chức năng đền thờ mà là một công trình tưởng niệm 
của Phật giáo - tháp (Tupa). 

216 https://tieulun.hopto.org 





Như mọi kiến trúc tháp Phật giáo, Bôrôbudu có cấu 
trúc ba lớp tương ứng với khái niệm tam giới (tridhatu) 
về vũ trụ của Phật giáo. Theo triết lý nhà Phật, vú trụ 
gồm ba thế giới, dục giới (Kamdhatu) - thế giới trần tục, 
sắc giới (Rupadhatu) - thế giới của nhứng hình thể lý 
tưởng và vô sắc giới (Arupadhatu) - thế giới trừu tượng 
không hình hài. Cũng theo giáo lý của Phật giáo Đại thừa, 
Đức Phật hiện ra ở ba thế giới dưới dạng tam thân (trikay): 
Nhân Phật (Manusi - Buddha) trong trạng thái hóa thân 
(nirmankay); Thiền Na Phật (Dhyani - Buddha) trong trạng 
thái báo thân (sambhogakay), và Phật Bổn Sơ (Adi - 
Buddha) trong trạng thái pháp thân (đharmakay). 


Sau đợt phục chế (kéo dài từ năm 1971 đến năm 
1983) cả một hồi lang của tầng nền đầu tiên với gần 
160 bức phù điêu đã được phát hiện ra. Như vậy, Bôrôbudu 
hiện nay có thêm một bậc hồi lang vuông nửa. Theo các 
nhà nghiên cứu, tất cả gần 160 phù điêu ở tầng nền, 
về cơ bản đều là nhứng hình minh họa cho văn bản 
Cácmaviphanga (nghiệp báo) ra đời vào thế kỳ VI. Tác 
phẩm Cácmavfphanga này của Phật giáo sêo thừn mô tả 
những nghiện báo của con người: ai ăn ở độc ác phải 
bị đây xuống địa ngục, ai hiền lành phúc đức sẽ được 
lên thiên đàng. Nội dung các phù điêu ở tầng nền của 
Bôrôbuđu thể hiện bằng hình ảnh một cách sinh động 
văn bản của kinh sách. Ví dụ, một bức phù điêu được 
chia làm bốn cảnh bằng hình những thân cây kỳ lạ. Cảnh 
bên phải mô tả hai phụ nử đang nấu rùa và cá trong 
chảo nước sôi. Cảnh bên trái là hai người phụ nử nọ 
đang bị luộc trong vạc đầu. 


https://tieulun.hoptoøfg 





Bên cạnh các cảnh địa ngục là bàng loạt hình ảnh 
thiên đàng có chim kêu, hoa nở, có những tiên nứ múa 
ca... 


Ngôn ngứ điêu khắc ở các phù điêu tầng nền thật 
sinh động; các cảnh được mô tả mang đầy kịch tính. 


- Nhưng, nội dung chính của phù điêu Bôrôbudu 
không phải là nhứng cảnh nghiệp báo hoặc cuộc đời 
trần tục mà là thế giới của những chiến công, trí tuệ 
và tâm linh, là thế giới của các Phật, các Bồ tát, các 
anh hùng đã giác ngộ, đã vượt khỏi cuộc đời tội lỗi của. 
_ trần gian. Để đến được thế giới đó, phải ra khỏi tầng 
nền vốn bị vùi lấp để lên tới bậc lộ thiên thứ nhất của 
ngôi đền. 

Bậc thứ nhất là lối đi vòng quanh kiến trúc, nhưng 
lại không có lan can bên ngoài như các bậc phía trên. 
Tường chính phía trong bị cắt ra thành từng ô chứa các 
hình chạm nổi thể hiện các thiên nhân trong những cột 
ốp nhô hẳn ra ngoài. Một bức díềm lớn ngăn cách phần 
điêu khắc với phía trên của tường - những ô khám hình 
bán nguyệt chứa tượng Phật bên trong. 


Những tượng Phật trong các khám ở bậc thứ nhất 
này là hình ảnh các Nhân Phật (Manusi - Buddha); 
Kanakamuni phía đông, Kasiapa phía nam, Sakiamuni phía 
tây và Maitray phía bắc. Mỗi Manusi - Buddha xuất hiện 
trên thế gian đưới dạng người trong một kỷ nguyên vũ 
trụ (kanpa). Đức Nhân Phật hiện tại là 5akiamuni; còn 
Đức Phật vị lai sẽ là Maitrây. 

Sau khi đi hết hai vòng (vòng nền và vòng chân 


https://tieulun.hopto.or 
S8 p p g 





đền), người xem mới có thể bước chân lên hồi lang thứ 
nhất. Dẫy tường thấp bên ngoài có một hàng phù điêu, 
còn *đãy tường chính cao có hai bàng. Nội dung của phù 
điêu ở hồi lang thứ nhất là những minh họa cho vặn 
bản Lativittara mô tả cuộc đời trần thế của Đức Phật 
hiện tại - Phật Thích Ca. Hàng phù điêu trên cao của 
tường chính có 120 phù điêu. Nội dung của các phù điêu 
kể lại những sự kiện chính trong cuộc đời Đức Phật: 
Đức Phật từ trời Tusita giáng thế xuống trần, Phật dưới 
dạng vơi trắng chui vào sườn trái của hoàng hậu Maia 
trên đường tới vườn Lumbini, Đức Phật ra đời dưới dạng 
hoàng tử Sitđạctha, hoàng tử Sitđạctha đi tu, cô gái nông 
dân Sútgiata đâng đồ ăn cho nhà tu hành Sakiamuii, 
Phật tịch diệt... 

Đi hết một vòng hồi lang thứ nhất, người xem được 
tận mắt thấy bằng hình ảnh cả một lịch sử về cuộc đời 
Đức Phật từ khi sinh ra thành hoàng tử Sitđạctha tới 
khi đấc đạo và tịch diệt. Đó là cuộc đời của một con 
người triết lý đã từ bỏ cuộc đời trần tục để suy ngẫm, 
tìm hiểu về cuộc đời. Không chỉ phù điêu tầng hồi lang 
thứ nhất mà toàn bộ hệ thống phù điêu Bôrôbuäu thể 
hiện sự "giải thoát* đó. 

Ngoài 120 phù điêu về Đức Phật, ở tầng hồi lang 
thứ nhất còn gần 200 bức phù điêu mô tả các cảnh lấy 
từ Giataca và Avadana. 


Chi tiết hơn cả là câu chuyện về hoàng tử Suthana 

(30 phù điêu). Đây là một câu chuyện tình lãng mạn, 
éo le nhưng có hậu giữa chàng hoàng tử Suthana và cô 
gái đẹp Mônôhara, con gái vua Kinnara (người chim). 
https:/tieulun.hopto,orp 





Một Avađana khác kế về những người đi buôn bị 
đấm thuyền giửa đại dương và được Bồ tát biến thành 
rùa cứu thoát (Kasiapvađdana). Cũng cảnh gặp nạn trên 
đại dương, Điviaavađana kế về cuộc lưu lạc trên đất lạ 
của một con người chính trực tên là Hiru. 


Các cảnh lấy tử Giataca thì thật nhiều. Nào là 
chuyện ly kỳ về bai vợ chồng Kivara đoàn tụ lại sau 
697 năm xa cách, nào chuyện về Bồ tát sống trong 
rừng dưới dạng con chim cút được cứu thoát khỏi trận 
cháy rừng... 

Hàng trăm bức phù điêu ở tầng hồi lang thứ nhất 
này là nhứng tác phẩm nghệ thuật có một không hai 
ở Inđônêxia. Chúng vừa mang tính ước lệ và mang tính 
diễn kế, vừa khuôn theo thánh thức vừa phóng khoáng 
tự do, vừa khái quát vừa đặc tả, vừa siêu thoát vừa đời 
thường... Cùng với nội dung thể hiện, nghệ thiệt điêu 
khắc của các phù điêu tầng một này như đưa đến cho 
người xem một lối thoát để tìm cho bản thân mình cái - 
đẹp lý tưởng. Chính nhứng phù điêu đá ở tâng hồi lang 
thứ nhất đã góp phần quan trọng đem lại vinh quanh 
và tâm cỡ nhân loại cho Bôrôbudu. 

Cả hồi lang thứ hai được dành để minh họa văn bản 
Ganđabuha kể về Suthana, con trai một thương nhân đã 
từ bỏ cuộc đời trần tục để đi tìm chân lý. Chàng trở 
thành một môn đồ yêu của Bồ tát Manjutsri. Theo lời 
khuyên của thầy, Suthana đã đi gặp không biết bao nhiêu 
thánh nhân để đàm đạo và học tập. Cuối cùng, người 
con trai thương nhân đã tu thành chính quả. 


https://tieulun.hopto.org 
220 





Gần 100 cảnh phù điêu bao phủ tường chính và lan 
can hồi lang thứ hai đều tập trung mô tả nhứng cuộc 
đàm đạo giữa các thánh và Suthana về giáo lý nhà Phật. 
Do nội dung chỉ phối nên các cảnh ở đây thiếu hẳn tính 
hấp dẫn và sự phát triển của hành động. Bố cục của 
chúng đơn điệu: Suthana và người đàm đạo của mình ngồi 
cạnh nhau trong một gian phòng lộng lẫy: Suthana kính 
cẩn cúi mình bên vị thánh nhân đang giảng đạo. Không 
gian trên phù điêu được phân cách thành từng cảnh bằng 
hình những chiếc cột, những ô khám, những vòm cửa, 
những chiếc kiệu hay nhứng cái ngai. Tuy vậy, sự phân 
vạch bố cục mang tính ước lệ đó hoàn toàn không trừu 
tượng mà có quan hệ chủ đề với các nhân vật. Ở đây, 
phù điêu trở nên nông hơn, phẳng hơn. Tuy vậy, qua 
tính chất đồ họa thậm chí sự giản lược trong thể hiện 
cảnh trí, ta vẫn thấy những mô típ phù điêu diễn kể 
truyền thống vốn là đặc trưng của phù điêu ở hồi lang 
bên dưới. Các chi tiết kiến trúc, cây cối, chỉm muông, 
người hầu kẻ hạ được thể hiện trong nhứng tư thế sống 
động thường ngày đã góp phần tạo ra cảm giác thực cho 
các cảnh trí ít nhiều mang tính siêu thoát.. 

Nhứng cảnh mang cốt truyện cứ lần lần ít đi theo 
bước chân lên cao đân của người xem. Nhưng, ở mỗi tầng 
trong bốn hồi lang đều có những phù điêu sinh động 
không kém gì các phù điêu ở tầng hồi lang thứ nhất. 
Bức phù điêu ở hồi lang thứ ba thể hiện cảnh Maitrây 
gặp Diêm vương (Yama) thật sống động và hiện thực. 
Bên trái phù điêu là hình Maitrây ngồi trầm tư siều thoát. 
Tróng khi đó, cả một nửa bên phải là một cảnh đầy kịch 

https:/tieulun.hopto.osq 





tính thể hiện những người bị trừng phạt đang cầu xin 
xá tội. Điều này chứng tỏ tài nghệ và bút pháp của nhứng 
nhà điều khắc vô danh là đồng đều trên tất cả các hồi 
lang. Chỉ vì tính siêu thoát ngày càng tăng của nội dung 
các văn bản mà phù điêu ở các tầng hồi lang trên phải 
mô tả nên ngôn ngứ nghệ thuật phải giản lược, ước lệ 
đi cho phù hợp. So với các phù điêu ở tầng hồi lang 
dưới cùng, ở các phù điêu các tầng hồi lang phía trên, 
nhịp điệu khô cứng và duy lý của các hình phẳng, dẹt 
mang tính đồ bọa mỗi lúc một đẩy lùi những đường nét 
và khối hình sống động. 

Các phù điêu ở tầng bồi lang thư tư mang tính đồ 
họa và nông hơn cả. Tính duy lý của cấu trúc, tính hình 
họa hóa của các hình thể đã biến từng chỉ tiết cúng như 
toàn bộ cảnh trí của phù điêu thành những hình, những 
họa tiết trang trí. 

Khi đã đạt tới một trạng thái yên tĩnh và phần nào 
siêu thoát ở tầng hồi lang vuông cuối cùng, người xem 
bước tới ba tầng bồi lang tròn cuối cùng không có tường, 
không có lan can. Ở đây chỉ có nhứng bậc phẳng phiu, 
trơn nhẫn của các bậc hồi lang rộng và 72 tượng Phật 
ngồi trong 72 tháp chuông trổ ô hình mắt cáo (tầng một: 
32, tang hai: 24, tầng ba: 16). Tới đây, với sự lặp đi 
lặp lại của các hình phật ngồi tràm tư siêu thoát, với 
sự mở ra vô biên, người xem như đã đạt tới trạng thái 
cuối cùng của nhận thức về vật thể. 


Trên cùng, tại chính giữa, ngọn tháp chuông to như 
đựa tâm trí của người xem vượt khỏi mọi ràng buộc của 


239 : https://tieulun.hopto.org 


trân thế để hòa đồng vào với cái đại ngã vô biên"- đó 
chính là Đại giác. 


Vào đầu thế kỷ XIX, khi Bôrôbudu lần đầu tiên trở 
thành đối tượng nghiên cứu khoa học thì nó đã mất chức 
năng thờ phụng rồi. Cho nên, các nhà khoa học phải 
dựa trên các hình tượng Phật để đoán định dòng Phật 
giáo của Bôrôbuđu. Ngay từ năm 1836, nhà khoa học người 
Hà Lan V.Pôn Gumbôn đã xác định được dòng Phật giáo 
Đại Thừa Nêpan - Tây Tạng của Bôrôbudu. Ý kiến này 
cho đến nay vẫn đúng. 


Nhứng khái niệm về tam thân (trikay), tam thế 
(tridhatu) của Phật giáo đại Thừa Mật Tông Nêpan - 
Tây Tạng được sắp đặt chặt chẽ ở Bôrôbudu. Bức 
tường lan can của hồi lang thứ nhất mà mặt ngoài có 
các khám chứa nhứng tượng Nhân Phật (Manusi - 
Buddha) đã tách Kamadhatu (thế giới với các cảnh luân 
hồi ở tầng nền) khỏi Rupadhatu (các hồi lang vuông với 
các hình Ỡô tát và các tượng Thiền Na Phật - Dhyani - 
Buddha). Arupadhatu là các hồi lang tròn còn lại với 
các tượng Phật Bổn Sơ (Adi-Buddha) trong các tháp 
chuông. Nếu nhìn Bôrôbuẻu từ trên xuống thì sẽ thấy 
các điêu khắc được bố trí theo hệ thống như sau: Trên 
cùng là các Adi-Buddha, nguyên lý bổn sơ, vĩnh cửu 
của vũ trụ. Nguyên lý đó không hình hài, không di 
động và không gắn gì với trần thế cả. Hiện thân của 
Phật Bổn sơ là các Dhyani - Buddha (Thiền Na Phật) 
cũng bất động. Dưới nửa là dạng thứ ba của Phật là 
Nhân Phật (Manusi-Buddha). Khác với Phật, các Bề tát 
(Dhyani-bodhisatva) sinh ra từ. các Thiền Na Phật lại 


https://tieulun.hopto.ewa 


vào thế giới để cứu vớt chúng sinh. Bởi vậy mà bên 
cạnh các tượng Thiền Na Phật là các hình phù điêu 
diễn kể về nhứng công tích của Bồ tát. 

Như mọợi Stupa, Bôrôbudu là một mô hình vũ trụ 
của Phật giáo - Mandala, là bài ca trong đá về con đường 
giải thoát của Phật giáo. Hơn thế nửa, Bôrôbuđu là công 
trình nghệ thuật thể hiện sự sáng tạo thiên tài của con 
người. 

Ấy thế mà các sử liệu của Giava không nói, dù chỉ 
đôi câu, về Bôrôbuđu và về việc xây dựng Bôrôbudu. Dựa 
vào kiểu chứ ghi trên một số phiến đá của ngôi đèn, 
các nhà nghiên cứu giả định rằng, đền Bôrôbuđu kỳ vĩ 
được xây vào khoảng năm 850 -thời kỳ trị vì của vương 
triều Phật giáo Xailendra ở Trung Giava. 


Nguồn tài liệu duy nhất nói tới Bôrôbudu hiện được 
biết chủ yếu lại là nhứng truyền thuyết dân gian muộn 
sau này. Mặc đầu không cho chúng ta biết gì về hình 
dáng, về sự thờ phụng của ngôi đèn, những truyền thuyết 
dân gian với các nhân vật tưởng tượng đã phân nào cho 
thấy ấn tượng của ngôi đèn Bôrôbudu đổi với dân chúng 
mạnh mẽ nhường nào. 

Cũng như mọi đền thờ Phật giáo khác ở Trung Giava, 
Bôrôbudu đã bị bổ vào thế kỷ X, khi vương triều Ấn 
giảo nổi lên trị vì tại Giava. Và khi Hồi giáo thâm nhập 
vào Giava thì Bôrôbuđu hoàn toàn bị lãng quên. Thế là, 
mưa, gió, đất đá, núi lửa đã đần dần biến cả một công 
trình kỳ vĩ do bàn tay con người tạo nên thành một quả 
đồi khổng Íð cho cây cối bao phủ. Không phải ngẫu nhiên 


324 https://tieulun.hopto.org 


mà cái tên Bôrôbudu lần đầu tiên được nhắc tới trong 
các tài liệu lịch sử thế kỷ XVIH là để chỉ quả đồi do 
những người khởi nghĩa bao vây và chiếm được vào năm 
1709-1710. Một tài liệu khác của nửa cuối thế kỷ XVII 
lại nói tới Bôrôbudu như là một nơi thiêng có nghìn bức 
tượng. Một người trong hoàng tộc lúc đó tên là Dgiô gô 
còn thấy trong số cả nghìn tượng ở Bôrôbuđu có một 
bức tượng nằm trong trấn song đá. Thế nhưng, sau khi 
nhìn thấy bức tượng, Dgiôgô đã bị điên và chết vào năm 
1757. Mặc dâu Bôrôbudu bị bỏ và bị quên lãng từ lâu, 
và Hồi giáo lại làm tăng thêm sự lãng quên đó, thế nhưng, 
trong dân gian vẫn cứ truyền tụng từ đời này sang đời 
khác nhứng truyền thuyết về Bôrôbuđu. Một trong những 
truyền thuyết được ghỉ lại vào giứa thế kỷ XIX kể rằng, 
ngày xưa, ở Trung Giava có một ông vua tên là Kusumô 
trị vì. Ông là con trai của một vị tu sĩ nổi tiếng. Một 
hôm, vì nguyên do nào đấy - đức vua đã làm nhục một 
vị quan cận thần. Căm tức, người bị làm nhục quyết 
trả thù nhà vua. Thế rồi một hôm, cô bé hai tuổi, đứa 
con duy nhất của vua, bỗng nhiên biến mất. Hàng nghìn 
người được phái đi tìm. Cả đất nước như bị dựng dậy 
để tìm trả lại đứa con cho người cha đau khổ. Nhưng 
tất cả đều vô vọng. Không tìm được gì an ủi nỗi đau, 
ông vua bỏ cả hoàng cung đi khắp nơi tìm con gái. Ông 
vua cứ đi mãi, đi mãi trong đau khổ hết năm này sang 
năm khác. Bỗng một hôm, đang một mình lang thang. 
trên đường, vua Kusumô gặp một cô gái đẹp như hoa 
nở. Không cưỡng được lòng ham muốn, đức vua hỏi cô 
làm vợ, Cô gái nhận lời và trở thành hoàng hậu. Một 


https://tieulun.hoptgw#g 


thời gian sau, hoàng hậu sinh hạ hoàng tử. Đúng lúc đó 
thì vị quan đại thân nọ xuất hiện và báo cho vua Kusumð 
biết một tin khủng khiếp: hoàng hậu chính là con gái 
_ đức vua. Nhà vua đau đớn đến cùng cực. Ông cho mời 
một nhà sư đến hỏi cách để chuộc tội loạn luân này. 
Nhà sư nói, tội loạn luân, dù vô tình hay cố ý đều không 
thể tha thứ được. Để chuộc tội, nhà vua, hoàng hậu và 
hoàng tử phải bị nhốt kín và suốt quãng đời còn lại phải 
tụng kinh, niệm Phật. Nhà sư còn nói, tội loạn luân có 
thể được giải nếu trong vòng mười ngày mà nhà vua xây 
xong một đền thờ Phật khổng Ïô. Thế là, ngay lập tức 
vua Kusumô triển khai nhanh tới mức chưa hết mười 
ngày mà đền thờ Phật đã xây xong. Vụa Kusumô vui 
sướng đưa nhà sư đi thầm đền thờ. Hai người cứ lân 
theo các bậc hồi lang đi đần lên đến đỉnh của đền thờ. 
Đột nhiên, hai người phát hiện ra một pho tượng bị mất. 
Tất nhiên, không ai khác ngoài viên quan nọ đã lấy đi 
để trả thù. Thế là không gì có thể rửa được tội cho vua 
Kusumô ngoài việc phải bị nhốt cùng vợ con vào ngục 
kín để tụng niệm cho đến cuối đời. Ngôi đền thờ Phật 
mà vua usumô xây chính là Bôrôbudu. 


Còn nhiều truyền thuyết khác nửa về sự tích 
Bôrôbuđu (hay Barabudu) nhưng không một câu chuyện 
nào nói rõ ý nghia của cái tên Bôrôbudu là gì. Người 
đầu tiên cố tìm cách giải nghĩa thuật ngử này là nhà 
khoa học người Anh - Raphlơ. Khi nghiên cứu kiến trúc 
Bôrôbuđu vào đầu thế kỷ XIX ông đã gán tên ngôi đền 
vào tên gọi của khu làng quanh đó - làng "Bôrô" và tìm 
xưa". Thể nhưng làng 


" 


ra nghĩa của từ là "cổ kính", 


226 https://tieulun.hopto.org 





Bôrô lại không phải là nơi có đền Bôrôbudu. Raphlơ 
còn đưa ra các lý giải khác: Bôrôbudu nghĩa là Đức 
Phật vĩ đại (bôrô - vĩ đại, budu - Phật). Các nhà khoa 
học người Giava cúng đựa ra những cách giải thích của 
mình. Theo Soediman, tên gọi Bôrôbuđdu có nghĩa là 
chùa. Còn chuyên gia bia ký nổi tiếng Caxparit thì giải 
má Bôrôbudu là "quả núi tập hợp các phẩm hạnh mười 
bậc của Bồ tát", 

Không :chỉ tên gọi mà thời điểm xây dựng của 
Bôrôbudu, cho đến nay vẫn còn nhiều điều chưa sáng 
tổ. Nhưng một điều chắc chắn là ngôi đèn tháp Phật 
giáo khổng Ïồ này do các vua Xailendra xây nên, 


Vì là một trong những công trình nghệ thuật kiến 
trúc vĩ đại nhất và cũng giá trị nhất không chỉ của 
Inđônêxia, của thế giới Phật giáo mà còn của cả nhân 
loại nên ngay từ khi được phát hiện ra, Bôrôbudu đã 
thu hút ngay sự chú ý và quan tâm của toàn thế giỏi. 
Lịch sử phát hiện, giới thiệu và trùng tu ngôi đền quả 
là cả một bức tranh đày thiện ý của cả thế giới đối với 
công trình lịch sử văn hóa vô giá này. 

Khi những người châu Âu phát hiện ra vào năm 
1814, cá ngôi đền bị phủ kín đất và cây cỏ, chỉ loáng 
thoáng đây đó hiện ra hình nhứng bức tượng đá. Lập 
tức, công việc nghiên cứu và dọn dẹp được triển khai 
ngay, dưới sự lãnh đạo của nhà khoa học Raphld. Mưa 
gió, lớp đất phủ quá dày, cây cối lại nhiều và to... tất. 
cả đã khiến công việc tiến triển rất chậm chạp. Vì thế 
mà mãi đến tận cuối thế kỹ XIX, Bôrôbuđu mới được 
giải phóng khỏi đất đá, cỏ cây bao phủ. Thế nhưng, giờ 


hftps://tieulun.hopto.Osez 


đây vấn đề cấp thiết là phải tu bổ lại ngôi đèn đã bị 
đổ nát quá nhiều này. 

Năm 1900, đoàn phục chế Bôrôbudu được thành lập 
do Brandes lãnh đạo và có sự tham gia của nhà khoa 
học nổi tiếng Van Erp. Năm 1905, Brandes chết, Van 
Erp tiếp tục lãnh đạo công việc cho đến khi hoàn thành 
vào năm 1911. Trong suốt những năm từ 1920-1940, nên 
Bôrôbudu được cả một đội ngũ các nhà khoa học gia cố 
và phục chế. 


Trong khi công việc phục chế đang triển khai chỗ 
này thì chỗ khác của Bôrôbuđu lại bị hư hại. Và, cho 
đến nhứng năm 60 thì Bôrôbudu đứng trước một thảm 
họa: sẽ bị sụp đổ do nước ngâm làm mòn và rỗng hết 
chân nền của kiến trúc. Trước tình hình đó, Inđônêxia 
đã khẩn thiết kêu gọi UNESCO giúp đỡ. Và vào năm 
1970, một ban phục chế Bôrôbudu của DNESCO ra đời 
và đầu năm 1971 đã bắt tay ngay vào công viỆc. 


Kế hoạch phục chế Bôrôbuđu của ỦNESCO thật lớn: 
không chỉ trùng tu các hình phù điêu mà còn gia cố 
lại toàn bộ cấu trúc của ngôi đền. Nhiệm vụ chính của 
đợt trùng tu này là củng cố nên móng ngôi đền bằng 
lớp vỏ bêtông cốt sắt. Vì thế toàn bộ ngôi đên phải tháo 
dỡ ra rồi mới lại lấp lại trên một nên móng mới. Nhiệm 
vụ nửa của đợt trùng tu là nắn lại tường nên cho thắng, 
phẳng, làm mới lại các dãy tam cấp và gia cố chặt các 
hình điêu khắc vào với kiên trúc. 

Sau 12 năm trời làm việc với sự tham gia của 600 
nhà phục chế có tên tuổi trên thế giới và phải tiêu tốn 


298 https://tieulun.hopto.org 





mất ð0 triệu đôla, công việc trùng tu Bôrôbuđu mới kết 
thúc. Ngày 14-2-1983 được coi là ngày sinh thứ hai của 
Bôrôbudu kỳ vĩ do thiên tài của người Giava xây dựng 
lên, trước nhà thờ Đức Bà ở Pari cả nghìn năm. Và giờ 
đây, Bôrôbudu lại xuất hiện ở vị trí xứng đáng của mình 
trong hàng ngũ những công trình kiến trúc nổi tiếng 
nhất của nhân loại. 


htfps.//tieulun.hopto.oro 





LÔRÔ GIÔNGGRANG 


Vào giứa thế ký IX, ở Giava nổi lên hai triều đại 
hùng mạnh: Xailendra và Xangiaya. Mỗi triều đại đều ra 
sức xây dựng các đền đài kỳ vĩ để chứng tỏ sức mạnh 
hùng cường của mình. Cùng một lúc với các công trình 
của Xailendra, tại đồng bằng Prambanan, đặc biệt là ở 
phía đông, cúng diễn ra những công cuộc xây dựng lớn 
của Mataram - nhà nước của triều đại Xangiaya. Đỉnh 
cao huy hoàng mà Mataram đạt được trong công việc dựng 
xây đèn đài là tổng thể Lôrô Giônggrang gồm hàng trăm 
ngôi đèn lớn nhỏ nằm trong ba sân vuông lồng vào nhau 
tượng trưng cho ba thế giới: thế giới người trân, thế giới 
các thánh và thế giới thần linh. Khu sân trung tâm hình 
vuông với nhứng ngôi đền chính thờ ba vị thần tối cao 
của Ấn Độ giáo: đèn Siva ở giứa, các đền thờ Visnu, Brahma 
ở hai bên biểu hiện sự thống nhất của ba quá trình tái 
tạo: sáng tạo (hiện thân là Brahma), hủy diệt (hiện thân 
là 8iva) và bảo vệ (hiện thân là Visnu). Đối diện với 
ba ngôi đền thờ tam vị nhất thể (trimurti) ở phía đông 
là ba ngôi đền nhỏ hơn. Nằm giữa hai dãy kiến trúc đó, 
ở hai đầu bắc, nam còn có hai đền thờ nhỏ. Kích thước 
của những ngôi đền ở khu trung tâm rất lớn: Đền 8iva: 
34m x 34m và cao 47m; đèn Brahma, Visnu: 20m x 20m 
và cao 23m, 


2.0 https://tieulun.hopto.org 





_— Khu trung tâm (ll0m x liÔm) được bao quanh bởi 
tường cao. Phía ngoài tường, ở sân nền thấp hơn là bốn 
hàng gôm tất cả 224 đền tháp nhỏ. Giữa khu tường vây 
thứ hai và tường vây ngoài cùng là một khoảnh diện tích 
rộng thấp hơn còn lưu lại dấu tích của rất nhiều kiến 
trúc gỗ. Hình vuông của tường ngoài nằm lệch so với 
trục và hai hình vuông bên trong. Để cho tất cả các 
cổng từ trong ra ngoài ở bốn hướng đều nằm trên đường 
thẳng, bốn cổng ngoài cùng phải dịch về phía góc của 
tường. 


Thoạt nhìn, sẽ không thấy rõ sự cân đối vì đỉnh 
chóp của ngôi đền chính không nằm ở vị trí chính giữa 
của tổng thể kiến trúc. Nhưng bố cục theo chiều cao 
của Lôrô Giônggrang lại được chia thành ba lớp rõ rệt 
cao đàn từ ngoài vào trong. Mỗi ngôi đèn với đỉnh nhọn 
của mình là tượng trưng của một mỏm Sơn thân Mềru. 
Cả tập hợp bàng trăm đèn tháp vây quanh đền Siva là 
hình ảnh hoàn chỉnh của hệ thống núi Mêru - nơi cư 
ngụ của các thần linh Ấn Độ giáo. 

Ngôi đền chính (đèn Siva) là điển hình chung nhất 
của tất cả các đền tháp khác trong tổng thể. Cũng vẫn 
theo kiểu Chandi truyền thống của Giava, kiến trúc đền 
tháp vuông có một thân và bốn tầng trên nhỏ đâần theo 
chiều cao, nhưng đền Siva vẫn có nhứng vẻ dáng riêng 
trong cấu trúc, bố cục và trang trí Đên Siva ở LArÔô 
Giônggrang cân đối hơn, hoành tráng hơn, phong phú hơn 
về trang trí so với các Chandi Giava khác. 

Đền hình chữ thập có một nội thất chính ở giữa 
với ba gian phụ có cổng vào riêng ở phía nam, tây và 


https://tieulu n.hopto.orga 





bắc. Chỉ gian nội thất thư tư phía đông mới có lối thông 
vào nội thất trung tâm. Cả năm gian phòng đều có chung 
một bộ mái hình tháp tạo bởi bốn tầng, nhỏ dần. Mỗi 
tầng là một vòng những hình tháp chuông của Phật giáo. 
Đỉnh kiến trúc cũng là một hình tháp chuông nhưng lớn 
hơn nhiều so với các tháp vây quanh. 


Nền cửa đền Siva cao và rộng (mỗi chiều 8m) và 
lặp lại toàn bộ bố cục, kết cấu và hình dáng của bình 
đồ kiến trúc. Nhờ vậy mà những đường nét và mặt phẳng 
bị bẻ gãy đang vươn tới đỉnh cao ở trung tâm vẫn giữ 
được nhịp điệu chung. Ngoài ra, chiều rộng của nền, hình 
dáng nặng nề của các hình trang trí dưới dạng một dãy 
chen chúc nhứng hình tháp ở phía trên lan can làm cho 
hình dáng của toàn bộ kiến trúc trở nên cân bằng và 
có trọng lượng. Những hình phù điêu khắc sâu ở các 
khám trên mặt tường ngoài và những hình phù điêu nổi 
tiếng minh họa sử thị "Ramayana" ở mặt trong của lan 
can cũng góp phần giảm bớt sự bay bổng và làm tăng 
sức bám cho ngôi đền. 


Phần giửa của ngôi đền với những bức tường phẳng 
bị chia làm hai bậc bởi một dãy gờ ngang nổi cao. Mặt 
tường ở mỗi bậc lại gôm có các ô khám mô phỏng theo 
hình Chanđi hai tầng và nhiều những cột ốp và gờ nổi. 
Cửa vào trong mỗi nội thất bên ngoài được trang trí phía 
trên bằng hình đâu quái vật Kala khổng lồ mà bờm của 
nó vút nhọn nhô hắn lên ca bậc tường thứ hai. 

Vị trí trung tâm, tính trang trọng và chủ đạo của 
ngôi đền được nhấn mạnh bởi các dãy tam cấp lớn ở 
bốn mặt. Các tam cấp thoai thoái lên tới khu lan can 


https://tieulun.hopfo.or 
232 : j ủ 





nền rồi kết thức bằng một tháp cổng có chiều cao bằng 
chiều cao của bậc tường thứ nhất. Mỗi tháp cổng lại được 
vây Ninh bởi những tháp nhỏ hơn. Trong khi các hình 
tháp ở lan can có hình tháp chuông thì các tháp Vài 
lại là mô hình thu nhỏ của cả ngôi đền. 


Sự thống nhất của nhịp điệu, tính chất bề thế, trật 
tự rõ ràng và chặt chẽ của bố cục làm cho ngôi đền 
trung tâm trở thành một tác phẩm phức điệu hoàn chỉnh 
với ý đồ kiến trúc thật tỉnh tế và tài tình, 

Củng như mọi kiến trúc cổ nổi tiếng khác tủa 
Inđônêxia, về ngôi đền Lôrô Giônggrang có không ít truyền 
- thuyết và sự tích. Theo truyền thuyết, các vị vua hùng 
mạnh cùng các cô con gái xinh đẹp của mình đã tham 
gia xây dựng Lôrô Giônggrang. Vẻ đẹp mê hồn và sức 
hấp dẫn của những hình điêu khắc khiến mọi người tin 
rằng trong những hình bằng đá kia có linh hồn. 


Một trong những truyền thuyết kể lại rằng, ngày 
xưa, khi trên mặt đất còn có các quỷ khổng lồ và nhứng 
người có phép lạ, đã xảy ra một câu chuyện mà bí mật 
của nó được cất giữ trong những tảng đá, những bình 
khắc của ngôi đền có cái tên nữ tính "Lôrô Giônggrang", 
nghĩa là "cô gái đẹp'. Lôrô Giônggrang là con gái vua 
khổng lồ Ratu Bôcô. Nàng có một người anh nuôi tên 
là Raden Gupôlô. Cha chàng trai bị vua Pengginga giết 
hại. Để trả thù cho cha, Raden Gupôlô vờ yêu cô con 
gái xinh đẹp của kẻ thù và xin cha nuôi là vua Ratu 
Bôcô giúp mình cưới nàng. Xứ giả của Ratu Bôcô được 
tiếp đón trọng thể vì Pengginga sợ nhứng người khổng 
lồ. Trong khi đó, những sứ thần của Pengginga được phái 


⁄/ti .hopto. 
https /tieulun OpEO.OIO 





đi khắp nơi để tìm người tài giỏi có thể chiến thắng được 
những người khổng Íð. Một trong nhứng sứ giá đó gặp 
vị ẩn sĩ Gama Môpô. Vị ẩn sĩ này có hai người con trai: 
Bônđôvôsô khỏe mạnh đẹp trai và Bambang nhân hậu 
tài tr. Bambang nhận lời vì nếu chiến thắng, chàng sẽ 
được lấy công chúa làm vợ và được chia nửa vương quốc. 
Nhưng cả hai lần ra quân, Bambang đều bị thất bại thám 
hại. Thấy vậy, Gama Môpô cho họ sức mạnh của hàng 
ngàn hổ báo. Bambang ra trận lần thứ ba và bất ngờ 
tiêu diệt được một nửa số quân của Ratu Bỏcô khi chúng 
đang ngủ. Ratu Bôcô một mình ra trận và gặp Bônđôvôsô. 
Vị vua khổng Íô bèn lấy hết sức thổi mạnh. Nhưng, không 
như hai lần trước, chàng trai không bị bay đi mà vẫn 
đứng vứng. Họ lao vào đấu tay đôi. Trận đánh thật khủng 
khiếp. Nhà cửa, cây cối đổ ngổn ngang, mồ hôi của hai 
người chảy ra như suối. Cuối cùng, Bônđôvôsô đã tóm 
được Ratu Bôcô và ném ông xuống hồ. Hơi thở của ông trước 
khi chết làm đất rung chuyển. Nghe thấy tiếng động Raden 
Gupôlô cam bát nước bất tử do chính tay Lôrô Giônggrang 
chế ra rồi ra trận. Bambang phát hiện được và bắn một 
múi tên làm văng mất cái bát nước bất tử khỏi tay Raden 
Gupôlê rồi lao ra đánh nhau. Raden Gupôlô bị giết. 


Sau chiến thắng đó, hai chàng trai đến gặp vua 
Pengginga nhận thưởng: Bambang lấy công chúa và được 
nửa vương quốc, còn Bôđôvôsô thì được cả vương quốc 
của vua Ratu Bôcô. 


Vào cung điện của Ratu Bôcô, thấy Lôrô Giênggrang, 
Bônđôvôsô cảm thấy yêu ngay cô gái đẹp. Tuy rất căm 
thù, nhưng Lôrô Giônggrang không dám từ chối. Nàng 
đáp: "Thiếp sẽ trở thành vợ chàng sau khi chàng đã đem 


SH2 https://tieulun.hopto.org 





đến cho thiếp một món quà cưới gồm: sáu cái giếng sâu 
nằm trong sáu tòa lâu đài lộng lấy chưa từng thấy và 
có một nghìn bức tượng tố tiên của thiếp và các thần 
linh của đất nước này. Tất cả nhứng cái đó phải được 
hoàn thành trong một đêm", 


Bônđôvôsô bèn nhờ cha, em và vua Pengginga giúp. 
Cả ba người đều cầu khẩn thần linh. Tức thì, nhứng lực 
lượng vô hình nào đó bắt đầu làm việc. Đến gần sáng, 
sáu cái giếng, sáu tòa lâu đài và 999 bức tượng đã xong. 
Tỉnh giấc vì tiếng động, Lôrô Giônggrang cảm thấy có 
điều gì chẳng lành. Nàng sai người bầu đi đò xét. Biết 
chuyện, Lôrô Giônggrang bèn dùng phép thuật chấm dứt 
công việc của các thần lính. 

Sáng hôm sau, khi Bônđôvôsô tới, Lôrô Giônggrang 
hỏi công việc đã xong chưa. Bônđôvôsô đáp: "Còn chưa 
xong, chính cô sẽ phải hoàn thành công trình đó. Tức 
thì, Lôrô Giônggrang biến thành pho tượng thứ 1000 của 
công trình kiến trúc. Hiện giờ, pho tượng đó còn đứng 
ở gian nội thất phía bắc ngôi đền chính. Từ đó cả khu 
kiến trúc đồ sộ được mang tên là Lôrô Giônggrang. 


Pho tượng Lêrô Giônggrang được tôn kính một cách 
đặc biệt. Nhưng bức tượng đó lại không phải là tượng 
chính của ngôi đền. Chỉ cần nhìn qua pho tượng "cô gái 
đẹp" đó có thể nhận ra ngay hình tượng Đurga tám tay - 
vợ của thân Siva. Nữ thần đứng trong tư thế chiến binh, 
hai chân đạp lên con bò dữ mà bà vừa giết chết khi 
nó dịnh tấn công bầu trời của Inđơra. Tay nứ thần cầm 
các binh khí: cung và tèền của thần Surya, cái đĩa của 
thân Visnu, thanh kiếm và lá chắn. Tay phải bên dưới 


144606640/01212L2 400) / 1) 





của nứ thần đang tứm tóc con quỷ tí hon Mahesa, còn 
tay trái thì cam đuôi con bò. Như vậy, truyền thuyết 
dân gian về Lôrô Giônggrang đã nói lên tục thờ Siva 
là từ Ấn Độ tới. Nhưng chỉ tiết về sáu cái giếng để chôn 
cất trong truyền thuyết lại có giá trị giúp ta hiểu được 
một phần chức năng của kiến trúc. 


Ở Lôrô Giônggrang không phải có sáu mà là 224 
cái giếng trong các ngôi đền phía ngoài giửa hai vòng 
tường. Dưới đền thờ Siva, trong cái giếng sâu 7,75m đã 
tìm thấy bình mai táng có tro than, đất và các mảnh 
vàng. Bên cạnh bình hài cốt còn có các mánh đồng, than 
củi, tiền bạc, đồ quý và các mẩu thủy tỉnh. 

Như vậy, Lôrô Giônggrang thực tế là một tổng thể 
mộ táng. Ngôi đền và truyền thuyết về Lôrô Giônggrang 
đã chứng tỏ đặc điểm thờ phụng tổ tiên, thần hóa tổ 
tiên trong Ấn Độ giáo của Giava. 

Khía cạnh thứ ba đáng lưu ý của truyền thuyết là 
tòa lâu đài đẹp chưa từng thấy. Điều này hoàn toàn phù 
hợp với quan niệm của Ấn Độ giáo về đền thờ như thiên 
cung của các thần. Lôrô Giônggrang không chỉ là mộ 
táng mà còn là đèn thờ các thần của Ấn Độ giáo. 

Việc xây dựng Lôrô Giônggrang kéo dài nhiều năm 
dưới triều vua Balitung hoặc thời con ông là Đaxa (910-989). 

Nhưng như mọi kiến trúc khác ở vùng Trung Giava, 
không hiểu vì lý do gì, Lôrô Giônggrang đã bị vùi lấp 
và bị bỏ quên vào cuối thế kỷ X. Chỉ mãi đến năm 1885, 
nhờ công lao của các nhà nghiên cứu phương Tây như 
dJ.Groneman và Van Erp, Lôrô Giônggrang mới được trả 
lại cho nhân loại. Nhưng khi đó, các nhà khoa học vẫn 
236 https://tieulun.hoptö.org 





chưa xác định được tính chất Siva giáo của ngôi đền. 
Mãi tới đầu thế kỷ XX, Lôrô Giônggrang mới được khoa 
học xác định là đền thờ Siva giáo. Từ năm 1918, kế 
hoạch trùng tu Lôrô Giônggrang bắt đầu được chuẩn 
bị. Từ năm 1937 đến 1953 ngôi đền chính - đền Siva 
được phục chế xong toàn bộ. Đến giữa nhứng năm 70, 
đền thờ Brahma, đền thờ Visnu, hai đền thờ nhỏ bên 
cạnh, cũng đã được khôi phục lại từ đống để nát. Hiện 
nay, công cuộc trùng tu và phục chế Lôrô* Giônggrang 
vẫn đang tiếp tục. 


Tuy kiến trúc bị đổ nát, nhưng một số tượng lại 
còn khá nguyên vẹn. Trong nội thất chính của đền Siva, 
tượng Siva Mahadeva (thần vĩ đại) cao 3m hiện còn đứng 
trên một bệ cao. Trong ba phòng ở ba cánh: nam, tây 
và bắc có các tượng Đuraga (vợ Siva), Ganesa (con trai 
Biva) và Bhatara Guru (còn gọi là Agastya - nhà thông 
thái) thày dạy của các thần. Đứng ở bai bên cổng phòng 
phía đông là tượng Siva Mahacala và Siva Nandisvara (Siva 
cưỡi trên mình bò Nandin). Trong đền Brahma đã phục 
chế lại được tượng vị thân Brahma bốn tay cao 2,40m; 
còn trong đền Visnu là tượng Visnu bốn tay. Ngoài ra, 
trong các đền nhỏ, đã tìm thấy tượng bò Nandin, tượng 
Surya (thân Mặt Trời) và Sandra (thần Mặt Trăng). 

Siva Mahadeva ở đền Siva được thể hiện dưới dạng 
một hoàng tử trẻ mặc áo vải mỏng, đeo nhiều đồ trang 
sức ở cố, ở tay. Ở đầu và ở bốn tay là những biểu trưng 
của thần: trên mái tóc cao có hình đầu lâu nằm lọt vào 
vành trăng lưỡi liêm, các tay cầm chuỗi hạt, đỉnh ba và 
cái phất. Hình khối, đường nét của pho tượng hoàn hảo, 


uyển chuyển nhưng trang nghiêm, tinh. JẶP#iopto.org 
237 





Bên cạnh sự tĩnh tại trang nghiêm của các tượng - 
thần, trong điêu khác Lârô Giônggrang, còn có xu hướng 
chủ đề về tình cảm. Xu hướng này bộc lộ rõ nhất ở phù 
điều. 


Nền của đền chính vươn lên ở góc ngoài thành các 
đãy lan can. Ngay dưới dây tháp trang trí lan can là 
một loạt các băng điêu khắc viền quanh các ô khám chứa 
tượng thân. Đỉnh ô khám là hình đầu quái vật Kala và 
hai đầu thủy quái Macara hai bên. Khoảng giữa các ô 
khám là cả một loạt phù điêu thể hiện các Ganhacva 
(thiên nhân) đang nhảy múa (mỗi ô ba hình). 


Còn một băng các khám chứa hình phù điêu nửa 
nằm ở phía ngoài lan can, trên bờ tường của đền thờ. 
Ở đây, cứ hai ô khám hợp với nhau tạo thành cánh cho 
một khối vuông nổi cao thể hiện các vị thần đang ngồi 
trong "tư thế hoa sen". Nhứng hình phù điêu nổi đó có 
KHHH thù mềm mại, tỉnh tế và động tác tự nhiên thoải 

. Ở chân tường đền thờ chính có cả thảy 24 tấm 
nh điêu nổi như vậy. 


Lôrô Giônggrang không phải là một mô hình triết 
học của vũ trụ như Bôrôbudu mà là một bức tranh của 
một thế giới thực, thế giới của thần tiên, của các 
thần - vua. Các hình vũ nứ, các hình nhạc công, các 
thần linh, các thiên nhân... đều là nhứng cư dân của 
lâu đài thần tiên. Họ là những người ở vương quốc của 
Siva. Ở Lôrô Giônggrang, các câu chuyện thần thoại, 
các sử thi chứ không phải kinh luật, đã đóng vai trò 
chủ đạo vẽ đề tài cho thế giới nghệ thuật. Phù điêu 
ở Lôrô Giônggrang có giá trị không kém gì phù điêu 


9238 https://tieulun.hopto.org 





Bôrôbudu và tập trung mịnh họa bộ sử thi ko (ai 
đồ sộ của Ấn Độ. 


Bốn mươi ba phù điêu ở đền Siva và 30 phù điêu 
ủ đền Brahma mô tả những sự kiện cốt yếu của sử thị, 
đặc biệt là những tình tiết liên quan tới cuộc đổ bộ của 
đạo quân khỉ lên đảo Lanca, nơi nàng Sita, vợ của Rama 
bị cầm tù. 

Rama là hiện thân của Visnu, đã xuống trần theo 
yêu cầu của các thần để trừ diệt quỷ dữ Ravana. Bức 
phù điêu đầu tiên thể hiện các thần đang cầu xin Visnu 
giáng thế. Trong phù điêu, Visnu được mô tả là một người 
mang đầu thứ đang nằm nghỉ trên mình rắn Xexa giữa 
đại dương. Nhứng cảnh tiếp theo của phù điêu là những 
sự việc xây ra trong triều vua Đasaratha, cha của Rama. 
Về mặt phong cách, các phù điêu này rất gần với Bôrôbudu. 
Độ sâu của phù điêu cho phép người xem cảm nhận được 
vẻ đẹp của những tấm thân trần và động thái của chúng. 
Nhứng hình phụ mang tính gợi tả khung cảnh và các 
nhàn vật thứ yếu được chạm khắc nông hơn và ít nhiều 
mang tính ước lệ. 


Theo sử thi, vua Đasaratha, vì lời hứa với một bà 
vợ, đã lưu đầy Rama suốt mười năm trong rừng. Cùng 
đi đây với Rama có nàng Sita xinh đẹp (vợ Rama) và 
người em trai tên là Lacxman. Trong rừng rậm, Rama 
đã lập nên bao chiến tích trong nhứng trận đánh với 
quỷ dử. Mô típ cánh cung cong, tấm thân căng rã đầy 
tin tưởng của Rama được lặp đi lặp lại tạo ra sự vận 
động nội tại không ngừng cho các bức phù điêu. Ấn tượng 
chuyển động và sự tấn công của Rama còn được nhấn 


https:/ftieulun.hopto.Org-o 


* 





mạnh bằng hình những múi tên bay theo hướng từ trái 
sang phải - hướng theo dối của người xem và đồng thời 
là hướng phát triển của tình tiết. 


Sự chuyển động đạt tới đỉnh cao thậm chí hỗn độn 
ở các cảnh thể hiện đạo quân khỉ và các thủ lĩnh của 
họ, hai anh em thù địch: vua khi Sugriva và Valin đang 
đánh nhau. Chân, tay của chúng xoắn vào nhau, miệng 
há hốc gào thét. Rama và Lacxman ngồi ở bền trái bình 
thản theo dõi trận đấu. Ở cảnh tiếp theo, ưu thế đã chuyển 
về phía Valin. Các cảnh giao đấu có được thể hiện thật 
sống động và đây kịch tính. 


Gây nhiều ấn tượng và xem đôi chút hài hước là 
cảnh khi Hanuman đốt lâu đài của quỷ Ravana trên đảo 
Lanca. Hanuman bị bắt, bị hành hình bằng cách đốt đuôi. 
Vùng khỏi dây trói, khỉ Hanuman dùng cái đuôi đang 
bốc lửa đốt cháy toàn bộ lâu đài của kẻ thù. 

Bút pháp tự nhiên, tình tiết thân mật là đặc trưng 
của bức phù điêu mô tả cuộc gặp mặt giữa Sita và Hanuman. 
Từ tư thế thoải mái, động tác tự nhiên của con khi chan 
hòa với cái gập người sống động của nàng Sita và các 
cô hầu của nàng. 

Câu chuyện trên đã kết thức bằng cảnh Rama bay 
lên trời sau khi đã chiến thắng Ravana, đã giải phóng 
Sita, đã sinh ra hai người con trai và sau khi Sita đã 
chết. Rama lại trở về với hình hài của thần Visnu ban 
đầu. Như vậy, một chu kỳ sống của nhân vật đã hoàn 
thành bằng việc trở về côi thần tiên vĩnh hằng. Điều 
này như nhắc tới hình ảnh về cuộc đời các vị vua Giava 
được thần hóa sau khi chết. 


240 https://tieulun.hopto.org 


Cái đặc trưng của Lôrô Giônggrang nếu so với 
Bôrôbudu là sự khẳng định cuộc đời trong vòng quay bất 
tận. Nếu như các phù điêu Bôrôbudu cũng như toàn bộ 
cấu trúc của kiến trức trong sự phát triển từ dưới lên, 
đưa người xem tới trạng thái siêu thoát thì phù điêu Lôrô 
Giônggrang lại đưa về điểm xuất phát ban đầu - vương 
quốc của Visnu. Nếu nhự Bôrôbudu là biểu tượng cho 
sự phát triển của tâm linh thì Lôrô Giônggrang là hình 
ảnh về cội ngưồn bất tận của sự sống. Hai công trình 
kiến trúc vĩ đại là hai mặt của một nền văn hóa cổ Giava. 
Thiếu một trong hai, bức tranh văn hóa của Trung Giava 
thời cổ sẽ không hoàn thiện. 

Xét dưới góc độ kỹ thuật xây dựng, bố cục kiến trúc, 
sự hoàn hảo của phù điêu Lôrô Giônggrang quả là đỉnh 
cao, là nhịp đập huy hoàng cuối cùng của nghệ thuật 
Inđônêxia thế kỷ VILLIX. 


https://tieulun.hopto.org 
241 





NHẠC GAMELAN, MÚA VÀ RỐI VAYANG 


Cho đến nay, không một lễ hội, một nghỉ lễ và một 
buổi trình điễn kịch hoặc múa nào của người đân Inđônêxia 
được coi là hoàn hảo mà lại thiếu tiếng nhạc của dàn 
nhạc gamelan truyền thống. Hâu như ð mỗi làng quê của 
người Inđônêxia, nhất là của người Giava và Bali đều có 
ít nhất là một dàn nhạc gamelan. 

Các dàn nhạc gamelan đã tần tại ở Giava và Bali 
từ thời cổ xưa. Trên các phù điêu thế ký VIII của ngôi 
đền kỳ vĩ Bôrôbudu đã có những hình thể hiện đầy đủ 
cả một dàn nhạc gamelan cổ gồm các nhạc công đánh 
trống, gẩy đàn và thổi kèn, sáo. Theo các thư tịch cổ, 
trong triều đình Magiapahít thế ký XIHHI-XIV, đã có cả 
những dàn nhạc gamelan chuyên nghiệp. 


Trong dàn nhạc gamelan hiện đại thường có từ lỗ 
đến 25 nhạc công. Nhóm nhạc cụ chỉnh của gamelan là 
những nhạc cụ thuộc bộ gõ. Ngoài ra còn có các nhạc 
cụ khác như đàn hai dây rebáp, như trelempung và sáo 
sulíng. Trong bộ gö có một vài loại nhạc cụ, nhiều hơn 
cả trong dàn nhạc gamelan là những nhạc cụ gõ được 
cấu thành từ nhứng phím bằng kim loại hoặc bằng gỗ. 
Tên từng nhạc cụ được gọi theo số lượng các phím: gangsa, 
dịongkok (9 phím), gender (10 hay 13 phím)... Tham gia 
249 https://tieulun.hopto.org 





vào dàn nhạc gamelan còn có trống (kendangi), công và 
chập cheng (treng - treng). Thông thường có hai loại trống: 
trống đực (tức trống lớn) và trống cái (trống nhỏ). Cồng 
cũng có nhiều loại to nhỏ khác nhau và mỗi loại được 
gọi bằng tên riêng như công kumpur, kemong, bende. 


Mặc đầu khả năng thể hiện chỉ hạn chế ở hệ thống 
năm âm (slendrô) hay bảy âm (pelog), nhưng gamelan 
vẫn có thể tấu lên những bản nhạc đa dạng phong phú 
vê giai điệu: từ những giai điệu rộn ràng sống động đến 
những âm thanh ấm áp trang trọng. Rồi thì, chỉ bằng 
mấy tiếng công thôi là giai điệu lại bắt đầu tăng dần 
lên và được phong phú thêm lên bởi những âm sắc khác. 
Có thanh điệu chỉ đi theo làm nền cho những ca khúc 
trử tình, và củng có những giai điệu chuyền dành cho 
vũ khúc của những chiến binh. 


Ở Giava, đặc biệt là ở Bali, không phải chỉ có một 
mà có nhiều kiểu gamelan. Tỉnh tế nhất và cũng mang 
tính nghệ thuật nhất là đàn nhạc có tên là gong-kebiar 
gồm 26 nhạc công: 13 nhạc công chơi ba loại nhạc cụ 
gõ, 3 nhạc công thổi sáo suling, 3 nhạc công đánh cồng, 
2 nhạc công đánh trống. Âm nhạc gong-kebiar có nhịp 
điệu nhanh và nhiều âm sắc. Dạng cổ điển của gamelan 
là gong-gede gồm 10 nhạc cụ gõ, 2 cặp đồng, hai trống, 
treng-treng... Nếu so với gong-kebiar thì gong-gede thiếu 
hẳn các nhạc cụ thổi hơi, ít nhạc cụ gõ hơn, nhưng số 
công lại nhiều hơn. Loại gamelan này có nhịp điệu trang . 
trọng, bình thản và không có biến tấu biểu cảm; để đệm 
nhạc cho nhứng buối trình diễn tối có gender vayang. 
Âm thanh của dàn gamelan này bao giờ cúng được coi 


là tao nhã nhất và êm dịu nhất. Trên đây chỉ là một 
192620100012020 2áE-7 C 





vài dạng khá tiêu biểu, còn ở Inđônêxia có tới hàng chục 
loại gamelan. 


Mỗi khi tiếng nhạc gamelan nổi lên là cả làng xóm 
như sống dậy và mọi người hoặc sẽ được xem nhứng vũ 
khức truyền thống của dân tộc mình hoặc sẽ cùng hòa 
mình vào nhứng điệu múa tập thể vui tươi rộn ràng. 
Có thể nói, hầu như mọi người dân Inđônêxia đều ham 
mê và rất hiểu nhứng điệu múa truyền thống của đất 
nước mình. Đối với người Inđônêxia, mứa là thể loại nghệ 
thuật diễn xướng dân gian phổ biến nhất. 


Ngôn ngữ của múa Inđônêxia là ngôn ngử của động 
tác thân mình, đôi tay và đầu, hay nói một cách khác 
là ngôn ngữ của phần trên cơ thể. Nhiều điệu múa được 
các vú công thể hiện từ đầu chí cuối trong tư thế ngồi. 
Phần dưới cơ thể của các vũ công thường tĩnh, nhưng 
mỗi động thái của đầu, của vai, mỗi động tác của cánh 
tay, của các ngón tay lại mang tính biểu cảm và tính 
hình tượng rất nghệ thuật. Để tạo ra nhứng hình tượng, 
ngoài động tác ra, y phục của các vử công đóng một 
vai trò cực kỳ quan trọng. Người xem nhận ra các nhân 
vật trên sàn diễn qua cách trang phục và chiếc mặt nạ 
trên mặt của các vũ công. 


Múa không chỉ có mặt tại các nghỉ lễ, tại các cuộc 
vui mà còn là một bộ phận quan trọng không thể thiếu 
được trong các buổi trình diễn ca kịch. Vi thế mà nhiều 
thể loại sân khấu truyền thống của Inđônêxia như Vayang - 
orang hay Vayang - tôpeng... về thực chất là nghệ thuật 
kịch mứa. Trong khi đó, không ít những vũ điệu lại được 
thể hiện không khác gì những vở vũ kịch câm. 

https://tieulun.hopto.org 
344 





Khó có thể thống kê được hết các điệu mứa dân. 
gian truyền thống của Inđônêxia. Chỉ riêng ở đảo Bali 
nhỏ bé thôi mà đã có tới hơn 200 vũ điệu khác nhau. 
Rồi thì mỗi vũ điệu lại có nhứng biến thái địa phương 
của mình. Một trong những điệu múa cổ điển và truyền 
thống hơn cả là pendet - vũ điệu thể hiện nghỉ lễ hiến 
tế. Hiện nay, pendet vẫn không mất đi ý nghĩa nghỉ lễ 
của mình và vẫn thường được biểu diễn trong nhứng nghỉ 
thức tôn giáo liên quan tối dâng đồ cúng cho thần linh 
và tổ tiên. Legong cũng được liệt vào những vũ điệu phổ 
biến nhất nhưng chủ yếu lại được biểu diễn trong nhứng 
nghỉ thức tôn giáo liên quan tới dâng đồ cúng cho thần 
linh và tổ tiên, hoặc được biểu diễn như một vở vũ kịch 
câm lấy chủ đề từ các truyền thuyết dân gian. Rất được 
ưa thích ở Inđônêxia và có nhiều nét gần với phong cách 
của legong là vũ điệu djoget. Khác với legong, djoget là. 
điệu múa chỉ do một vũ nử trình diễn thôi. Trong bộ 
y phục lộng lẫy, vũ nử vừa trình diễn vừa hướng tới 
khán giả để chọn một chàng trai nào đó lên cùng múa 
với mình. Căng gần với legong còn có vú điệu nghỉ thức 
cổ có tên là sangyang dadagi. Vũ điệu này thường được 
biểu diễn ở các đền miếu sau khi mọi nghi thức tế thần 
đã làm xong. 


Ngoài những vũ điệu dành cho các vũ nứ, ở Inđônêxia 
có không ít nhứng điệu múa mà chỉ nhứng vú công là 
nam mới được múa. Một trong nhứng vú điệu thuộc loại 
này là baris hay vú khức của các chiến binh. Trước kia, 
baris là chương trình học bắt buộc cho các hoàng tử và 
Con em các gia đình hoàng tộc. Tham gia múa barie có 
thể là một vú công, có thể là nhóm mươi, mười lãm người. 


https://tieulun.hopto.@gs 





Hiện nay vũ điệu nghỉ thức baris thường được trình diễn 
tại các buổi lễ hỏa táng, tại các hội làng. Œâan với baris 
về cách múa và trang phục là vũ điệu djauk - điệu mứa 
thể hiện con ma ác chuyên tìm cách hại người. 


Các điệu múa của Inđônêxia không chỉ mang tính 
nghi thức mà nhiều khi còn được trình diễn như cả một 
vũ kịch dài. Một trong nhứng điệu vũ kịch dạng này 
là Tralonarang. Nhân vật chính của vở kịch là con quỷ 
cái độc ác, vợ góa của Rangda hay TraÌlonarang. Toàn 
bộ tích truyện là một truyền thuyết cổ có từ thời vua 
Airơlangga. Kỳ thú nhất, sôi động nhất ở Inđônêxia là 
cuộc trình diễn loại vú kịch tập thể có tên là ketrác. 
Tham gia ketrác có từ 150 đến 200 vũ công. Nội dung 
của điệu múa là thể hiện một cảnh lấy từ sử thi 
"Ramayana" - cảnh đoàn quân khi Hanuman chiến đấu 
với đội. quân quy của Ravana. 


Cùng với những âm hưởng phong phú của nhạc 
gamelan, nhứng điệu múa cổ truyền đầy sức sống đã, 
đang và còn sẽ còn là một trong những sắc màu độc 
đáo của bức tranh văn hóa Inđônêxia thuở xưa, hôm nay 
và mai sau. 

Nghệ thuật rối vayang của Inđônêxia có một nguồn 
gốc xa xôi từ quá khứ và gắn liền với những tín ngưỡng 
dân gian nguyên thủy. Từ thời xa xưa, tổ tiên của những 
dân tộc ở Inđônê&xia tôn thờ những lực lượng thiên nhiên 
và linh hồn tổ tiên. Họ quan niệm rằng có thể mời linh 
hồn của nhứng người chết trở về giúp cho con cháu làm 
ăn phát đạt. Chính quan niệm cổ xưa đó là cơ sở cho 
thể loại rối bóng vayang purvar của Inđônêxia ra đời. 


https://tieulun.hopto.org 
246 


Trong suốt cả ngàn năm tồn tại, vayang dần đần thoát 
khỏi những nghi thức thần bí để trở thành một loại hình 
nghệ thuật sân khấu phong phú, đa dạng về hình thức 
cũng như nội dung. Nhưng quan niệm cổ xưa về cái bóng 
linh hồn vẫn còn là nguyên tắc tạo hình chủ yếu của 
những con rối da. - 


Vayang - đó là con rối bằng da trâu có kích thước 
từ 30 - 35cm đến 50 - 60cm. Con rối này được gắn vào 
cái trục bằng sừng trâu. Cái trục này tạo thành bộ xương 
của con rối, chạy suốt từ chân lên đầu. Ngay kỹ thuật 
làm vayang cũng đã là cả một nghệ thuật phức tạp. Trước 
hết phải chọn da tốt, phơi khô. Sau khi cắt xong hình 
thù chính của con rối, người ta vạch lên trên đó rất” 
tỉ mỉ nhứng hình truyền thống. Tiếp đó người nghệ nhân 
dùng con dao nhỏ nhiều cạnh moi thủng những họa tiết 
cần thiết. Xong xuôi, con rối được hong khói một tháng 
để cho chất da có thế giữ mầu lâu bền. Tô màu cho 
con rối lại là công việc chuyên môn của một nghệ nhân 
khác. Rôi nghệ nhân thứ ba làm công việc tạo ra bộ 
xương bằng sừng cho rối. 


Vayang là những cái bóng. Do vậy, chúng phải toát 
lên tính chất bồng bềnh, trong suốt và không trọng lượng. 
Tất cả nhứng điều đó đều được các nghệ nhân chú ý 
tới khi làm các con rối và đã trở thành những quy tắc 
tạo hình. Dưới bàn tay điều khiển tài tình của nhứng 
nghệ sĩ, các con rối có thể tạo ra một ấn tượng đầy 
đủ về sự chao động, tung bay nhẹ nhàng như lưồng gió 
thoảng của những linh hồn. Nhưng mặt khác mỗi con 
rối đều phải thể hiện được một cách chính xác nhứng 
đặc trưng của từng nhân vật. Do vậy đường viền của 

hffps.//tleulun.hopto.OrD „ 





hình thù của từng chỉ tiết, và tính cách điệu của từng 

- con rối phải gây ra được nhứng ấn tượng chuẩn xác. Mỗi 
con rối là một biểu tượng thầm lặng nhưng lại được người 
xem "đọc” được ngay. 


Thường thường, trong mỗi đoàn rối có tới 200 con 
tối da, tức 200 nhân vật. Mỗi một con rối lại có những 
đặc trưng tạo hình riêng. Tuy vậy, người ta vẫn có thể 
chia được ra làm hai nhóm rối: nhóm nhứng nhân vật 
chính diện và nhóm những nhân vật phản diện. Mỗi nhóm 
chính lại được chia ra thành các nhóm nhỏ nữa. Ví dụ, 
thuộc nhóm nhân vật chính điện gồm các vị thân, các 
ông vua, các hoàng tử, các chiến binh... Còn thuộc nhóm 
phản diện gồm các quỷ dứ, phù thủy... Giữa các nhân 
vật trên có sự phân biệt khá rõ ngay ở ngoại hình của 
từng nhân vật. Ta dễ nhận ra vẻ dáng cân đối đẹp đẽ 
ở những nhân vật cao thượng. Hình dáng của họ được 
tô vẽ bằng những đường nét tỉnh tế, uyển chuyển. 

Nhóm nhân vật được người dân Inđônêxia quý trọng 
nhất là các vị thần. Ngoài những nét thường có đối với 
các nhân vật chính diện, các vị thần còn được đặc trưng 
bằng một loạt những dấu hiệu khác. Ta dễ dàng nhận 
ra các vị thần qua màu đỏ của cơ thể. Còn mũ miện 
trên đầu lại là dấu hiệu để nhận dạng tên tuổi vị thần. 
Đôi hài đi ở chân, con dao ngắn (kris) đeo bên người 
cúng cho người xem biết nhàn vật thuộc loại thần linh 
gì. Ngoài những đặc trưng trên, người dân Inđônêxia còn 
dễ dàng phân biệt và nhận dạng ra nhân vật qua những 
hình biểu tượng và các vật cảm tượng trưng. Ví dụ vị 
thần Betara Guru (Manikmaya) hùng mạnh - chúa tế của 


248 https://tieulun.hopto.org 


các thần thường có bốn chân, hai tay bắt chéo trước ngực 
còn hai tay kia cầm đính ba và múi tên. Thần lửa Sang 
Khang Brama lại khác các vị thần khác ở cặp mắt hình 
trái kedongdongan (mắt hình thuôn dài và vuốt nhọn về 
phía đuôi), ở dạng mũ đội nhiều tầng và dáng đặc biệt 
của dao găm. Còn thần tình yêu lại có vẻ dáng bên ngoài 
rất yêu kiều, chải chuốt. 


Một trong nhứng dấu hiệu khá quan trọng để phân 
biệt các nhân vật rối là sự đa dạng và phong phú của 
các đồ trang phục như vòng tay, vòng chân, vòng đeo 
cổ, kiểu áo quần và các hình hoa văn trên vải... Tất cả 
không chỉ nói lên trí tưởng tượng phong phú mà còn 
chứng tỏ tài nghệ tuyệt vời trong lĩnh vực tạo hình của 
các nghệ nhân dân gian Inđônêxia. Nếu như sự cách điệu 
ở các nhân vật chỉnh diện đi theo xu hướng tỉnh tế và 
tao nhã thì các nhân vật phản diện lại hoàn toàn ngược 
lại Không phải ngẫu nhiên mà nhứng nhân vật phản 
diện được coi là những kẻ "tàn bạo", "hung đứ". Ở những 
con rối loại này tỉ lệ có thể thường nặng nề và bị rút 
ngắn lại một cách không tự nhiên, còn cơ thể thì được 
bôi den - màu sắc của sự hung tàn. Chúng thường có 
múi to bè, ngắn ngủn và tách khỏi đường nét gồ ghề 
nhấp nhô của trán. Trong khi đó, ở các nhân vật chính 
diện thì đường trán phẳng hơn, thoai thoải và sống mũi 
dài vẽ thành một đoạn thẳng liên tục. Ở nhân vật phản 
diện, cặp mắt thường trố, lồi ra và thường màu đỏ. Còn 
các hình quỷ dử thì không có cổ, bụng phình to, vai thót 
lại, mồm nhe ra để lộ nhứng răng nanh dài khủng khiếp, 
đôi chân to, thô như khúc gỗ... Ví dụ, nữ quý Betara 
Ducga hiện ra trước mắt người xem với đầy đủ nhứng 

htfps://tieulun.hopto.oEd o 





dấu hiệu quái đản. Hơn thế nửa còn có thể nhận ngay 
ra nhân vật này ở kiểu tóc cuốn lên có hình chim garudda 
phía sau. Còn quỷ Betara Kala lại có bộ ngực đầy lông 
lá, răng nhe ra, mắt lồi, mũi to và có hình như chiếc 
thuyền "Pray" của Inđônêxia. 


Nhìn vào một con rối đã hoàn chỉnh, cái đập ngay 
vào mắt ta và thu hút ngay sự chú ý của ta là hình 
trông nghiêng gẫy góc và rõ nét của đầu những nhân 
vật thuộc cả hai nhóm pHản diện và chính diện. Miệng, 
theo quy định, bao giờ cũng được thể hiện theo chính 
diện. Phần trên cơ thể của nhứng hình tượng nam giới 
được trình bày theo trắc diện nhưng lại phô diễn đầu 
vú bằng một đường viền cường điệu. Trong khi đó phần 
dưới lại thể hiện chính diện. Chân, tay cũng được thể 
hiện .trông nghiêng, nhưng vẫn nhìn thấy đường viền của 
năm ngón tay và chân. 

Nhứng hình phụ nứ thì thường thể hiện ở tư thế 
hơi quay minh sang bên để có thể nhìn thấy cả cặp vú. 
Còn phần dưới của cơ thể cũng như ở các hình nam giới, 
hoàn toàn được thể hiện theo chính diện. 


Vì ngôn ngữ tạo hình của các vayang là nhằm phục 
vụ cho một tư tưởng thần bí, cho nên hình bóng của 
các con rối (những hình in trên màn ảnh) gần như được 
đồng nhất với các linh hồn và hình khối của chúng, phải 
mảnh dẻ và phẳng. Con rối lý tưởng là con rối biểu hiện 
hoàn toàn bằng những nét đồ họa. Những con rối vayang 
của Inđônêxia ở khía cạnh này, quả là những kiệt tác 
của nghệ thuật đồ họa và là kết tỉnh của nhiều thế kỷ 
tìm tồi và sáng tạo. 


350 https://tieulun.hopto.org 


Như một tác phẩm của nghệ thuật trang trí ứng 
dụng, vayang hiện ra như một vật báu thanh tao, trang 
nhã được con người làm ra vào lúc hứng khởi nhất của 
hoạt động sáng tạo. Người nghệ nhân Inđônêxia đã làm 
mềm hình bóng của nhứng con rối bằng nhứng nét chạm 
lộng tính tế. Kết quả là hình thù con rối trở nên phí 
trọng lượng hơn, bồng bènh hơn, còn cái bóng trên màn 
ảnh lại như một bức đăng ten được bao quanh bởi một 
làn khói hư ảo của nhứng phản quang nửa đục, nửa trong. 
Điều này đem lại cho bóng hình của vayang một tính 
chất đạc biệt của hội họa. 

Tất cả những con rối vayang đều được tô màu. Đây 
cũng lại là một khía cạnh sáng tạo tài ba của những 
họa sĩ dân gian lnđônêxia. Trong linh vực này, họ tỏ 
rõ mình như nhứng nhà họa sĩ tỉnh tế và hiểu biết về 
màu sắc. Bảng màu của vayang không nhiều và cũng không 
chói chang. Những màu sắc như ẩn đi, vì rằng nhiệm 
vụ của các con rối chỉ là ném cái bóng của mình lên 
màn ảnh chứ không phải là phô diễn. 

Ở những con rối vayang, nổi bật lên sự hài hòa kỳ 
diệu của những gam nâu ngọc với nhứng gam óng ánh 
như xà cừ, của những gam màu tro với nhửng gam tím 
hồng hay lam nhạt trên một nền phông hoặc vàng (nếu 
là nhân vật chính điện) hoặc đen nhánh như gấm (nếu 
là nhứng nhân vật hung dứ như ma, quỷ, phù thủy...). 
Trên nền phông đen sự hòa sắc của các vayang ngời sáng 
lên một cách rất kỳ quái. 

Nhứng màu sắc được trải lên bề mặt vayang như 
những đường những mảng trang trí, chúng phủ lên áo 


https://tieulun.hopto.orgã1 





quần, mủ mão và nhứng đồ trang sức. Những vòng xoắn 
lôi thôi rắc rối, những xoáy ốc nhỏ tạo thành các họa 
tiết duyên dáng cực kỳ phong phú và đa dạng. Họa tiết 
xoắn ốc lại hòa nhập một cách diệu kỳ với nhứng đường , 
ơlíp hoặc tròn của nét viền trên con rối. 


Mặc đầu phải đương đầu với những số phận ngặt 
nghèo, mặc đầu quần đảo này nhiều lần bị ngoại bang 
thống trị cả về chính trị lắn văn hóa, nhưng nghệ thuật 
vayang vẫn được duy trì và tiếp nối từ thế hệ này qua 
thế hệ khác, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác và còn 
sống cho đến tận hôm nay. 

Vayang không chỉ đơn thuần là một dạng, một lĩnh 
vực của nghệ thuật điễn xướng. Vayang là cả một sản 
„phẩm tỉnh tế của nền văn minh Giava. 


252 https://tieulun.hopto.org 





SLAMETAN - BỬA ĂN ĐI KHÁCH 


Trong một xã hội với những truyền thống bền vứng 
như Inđônêxia thì các yếu tố từ bên ngoài vào đều có 
thể được chấp nhận nếu chúng có nhứng hứa hẹn đem 
lại quyên lực hay giầu sang, có ích cho xã hội đó. Thế 
nhưng, chúng không thể xóa bỏ được nhứng phong tục 
tập quán vốn có từ ngàn đời của nơi mà ching vào. Đối 
với người Inđônêxia, "bộ luật” cơ bản cho đến ngày hôm 
nay vẫn tồn tại là adát. Phong tục của người Indđônêxia 
đã vượt qua mọi làn sóng từ rgoài vào và hiện giờ vẫn 
còn sống động như một trong những động lực đời sống 
tỉnh thân của mỗi người dân. Không phải ngẫu nhiên 
mà người Giava thường hay nói: "Tôn giáo từ biển vào, 
còn phong tục thì từ núi xuống". Người dân đảo Bali 
cũng cho rằng, núi là phía của những điều thiện là 
nơi ở của các thân linh, còn biển là ngưồn gốc của 
đau khổ và bất hạnh, là nơi ngự trị của cái ác. Nhứng 
học thuyết tôn giáo của Ấn Độ, rồi Đạo Hồi, có lúc, 
có nơi đã trở thành nhứng giáo thuyết thống trị, nhưng 
chúng không thể dập tắt được lòng ngưỡng mộ của nhứng 
người dân Inđônêxia đối với các ý niệm vật linh luận 
của mình. 


https./tieulun.hopto.ord. 





Một trong những biểu hiện về sức sống của phong 
tục trong người dân Inđônêxia là nghỉ thức Slametan (bửa 
ăn đãi khách). Mặc đầu về hình thức là bửa ăn, nhưng 
Slametan là cá một nghỉ thức tôn giáo - xã hội được 
tiến hành vào những dịp lễ cưới, lễ thành niên, lễ đặt 
tên, lễ trừ tà.. và là biểu tượng cho sự hòa hợp của 
tất cả những người tham dự. Đến Slametan, mọi người 
sẽ được bảo vệ khỏi sự tấn công của các thế lực đen 
tối và được các thiên thần ban phước. 


Theo quy định của tập tục, người chủ của Slametan, 
trước nghỉ lễ 10-15 phút phải sai người đến nhà bà con 
xóm giềng báo cho mọi người biết khi nào thì làm lễ, 
mặc dâu từ trước đó nhiều ngày, dân làng đã biết và 
đã chuẩn bị thu xếp thời gian để đến dự. Khi khách đến, 
chủ nhà ra chào hỏi và trình bày lý do của buổi Slametan. 
Sau khi nghe vị thây tế đọc một đoạn kinh coran, mọi 
người bắt đầu ngồi vào mâm ăn uống. Khi ăn, ai nấy 
đều im lặng và không được nhìn sang nhau. Theo phong 
tục, nếu khi ăn Slametan và nhìn vào mắt người bên 
cạnh là hành động xấu vì chỉ có kẻ thù của nhau trong 
trận đấu quyết tử mới nhìn vào mắt nhau như muốn 
nuốt tươi địch thủ của mình. Sau khi đã ăn một vài miếng 
tượng trưng, khách xin phép chủ nhà ra về và không 
quên cầm theo gói thức ăn bọc lá chuối mà chủ nhà đã 
gói phân cho mỗi người khách. Để tỏ lòng kính trọng, 
khi ra về khách phải cúi người xuống để khỏi cao hơn 
người chủ của bứa Slametan. Về nhà, khách mới mở gói 
phần ra và tiếp tục ăn cho no. Người Inđônêxia tin rằng, 
trong bứa ăn Slametan, các hồn ma củng tham dự bên 
các vị khách và cũng ăn nhựng chỉ ăn mùi của thức 


254 https://tieulun.hopto.org 





ăn. Tuy có nghỉ lễ cầu nguyện, nhưng thức ăn chứ không 
phải lời cúng là yếu tố chính của Slametan. Hầu như 
tương ứng với mỗi sự kiện, mỗi Slametan có một loại 
thức ăn riêng. Ví dụ, thức ăn vào dịp mừng đứa bé bảy 
tháng tuổi là cơm puding bảy lớp và nhiều màu khác 
nhau. Còn vào dịp cắt quy đầu cho con trai thì phải có 
cơm trắng và cơm đỏ (cơm trắng tượng trưng cho sự 
trong sạch còn cơm đỏ - lòng dũng cảm). 

Đối với người Indônêxia, khi đứa con ra đời là một 
sự kiện quan trọng không chỉ đối với ông bố, bà mẹ mà 
còn đối với cả họ hàng, làng xóm. Và, slametan tingkeban 
hay nghỉ thức thành mẹ được tổ chức. Slametan này thường 
được tiến hành vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng chửa 
thứ bảy chơ người phụ nứ đẻ lần đâu. Thức ăn chính 
cho slametan tíingkeban là rudjak - cơm nấu lẫn với rau, 
quả. Những thành phần chính được đem nấu lẫn với cơm 
là: cùi dừa non, dưa chuột, xoài chua, chuối xanh, đu 
đủ xanh. Người Inđônêxia tin rằng món cơm có vị chua 
đó rất hợp khẩu vị người chứa. Người ta còn trộn vào 
cơm một loại mắm tôm cay và một ít mật mía. Nếu người 
mẹ tương lai cảm thấy cơm quá cay thì thế nào cũng 
đẻ con gái, còn nếu cảm thấy không cay thì sẽ đẻ con 
trai. Ông bố và bà mẹ tương lai ngồi cùng với khách 
trên một chỗ hơi cao. Người chồng để mình trần, còn 
vợ thì quấn một tấm khăn lên mình nhưng để hở cả 
hai vai và để tóc xöa xuống. Cả hai đều mặc ở phía dưới 
tấm váy xà rông mà họ đã mặc hôm cưới. Khi bứa ăn 
bất đầu, một thầy tế bưng một bát nước đây có nhứng 
cánh hoa ra. Ông ta vừa vẩy nước vào hai vợ chồng vừa 


hftps://tieulun.hopto.osø z 





đọc lời khấn: "Nhân danh thánh Ala, tôi vấy nước thiêng 
lên đôi vợ chồng này để cầu mong con cái họ gặp nhiều 
may mắn. Đó là ý của thánh Ala toàn năng". Xong, ông 
thầy tế lấy ra một sợi dây to màu đen quấn vào bụng 
của người mẹ tương lai vừa được vẩy nước ướt sũng. Šau 
đấy ông rút từ thất lưng ra con dao giơ cao lên đầu rồi 
dùng con dao đó cắt đứt sợi dây. Vừa cắt sợi dây ông 
vừa đọc câu chú: "Nhân danh thánh Ala tôi mở đường 
cho đứa trẻ để nó ra đời dễ dàng và nhanh chóng. Đó 
là ý của thánh Ala toàn năng". Sau đấy là đến lượt người 
chồng dùng dao bổ mạnh vào quả dừa non nằm ở dưới 
chân. Nếu chỉ bằng một nhát chặt mà quả dừa bổ đôi 
thì việc sinh nở của người vợ sẽ diễn ra thuận lợi. 


Khi đứa trẻ ra đời, bà đỡ, theo phong tục, phải vỗ 
tay ba lần để đứa bé hoảng sợ, có như vậy thì sau này 
nó mới không sợ bất kỳ một sự bất ngờ nào xảy ra. 
Tắm rửa xong, đứa trẻ sơ sinh được bọc vào tấm váy 
kain của mẹ nó. Mảnh váy này sẽ luôn là cái bùa hộ 
mệnh cho đứa bé trong suốt cả cuộc đời. Nhiều người 
dân ở Giava luôn giứ bèn mình mảnh váy của người mẹ 
đã bọc mình lúc vừa lọt lòng. Khi ốm đau họ đặt tấm 
váy lên mặt, khi ngủ họ đặt tấm váy dưới gối để đuổi 
xua đi mọi bất hạnh. Còn cái nhau thì được bà đỡ bọc. 
vào một mảnh vải trắng sạch rồi cho vào một cái vò 
để người cha của đứa bé đem đi chôn. Nếu đứa trẻ là 
trai thì nhau của nó được chôn ở phía trước nhà vì khi 
lớn lên nó sẽ đi về hướng mà trước mắt nỏ đã mở ra 
cä thế giới Còn nếu đứa bế là gái thì nhau của nó 
được chôn ở ngay sân vì sau này dù nó có đến ở nhà 


„56 https://tieulun.hopto.org 





ai (đi lấy chồng) thì nó luôn luôn là bà chủ nhà. Để 
đuổi các ma ác và lủ chó đói khỏi cái vò nhau vừa 
chôn, cha mẹ đứa bé phải liên tục thắp hương ở đó 
trong suốt 3õ ngày. 


Khi đứa trẻ được năm ngày tuổi, gia đình tổ chức 
một slametan để thông báo với bà con xóm giềng và 
họ hàng biết tên của đứa bé. Thế nhưng không có 
nghĩa là đứa bé sẽ mang tên đó suốt đời. Cách đây nửa 
thế kỷ, người Giava vẫn còn có tục đổi tên sau khi 
cưới, những khi ốm đau hay vì những lý do rất khác 
nhau. Hiện nay thì tục đổi tên đã gần như không còn 
nửa. 


Khi đứa con được 7 tháng tuổi, gia đình phải làm 
lễ đặt tên cho đứa bé Nghi thức thật đơn giản nhưng 
đầy ý nghĩa. Sau slametan, người ta bế đứa bé đặt vào 
ổ của một con gà trống (nếu là đứa bé trai) rôi đem 
chú ra chậu tắm bằng nước thơm. Sau đấy người ta cắt 
một ít tóc của đứa bé ném ra sân cùng những đồng 
xu để sau này nó sẽ không bao giờ bị thiếu thốn. Tắm 
xong, đứa bé được mặc những quần áo mới và được mọi 
người bế cho đặt chân xuống đất. Chỉ sau khi đã đặt 
bàn chân đầu tiên xuống đất, đứa bé mới được thả ra 
đất cho chơi đùa với nhứng đứa bé lớn hơn. Trước mặt 
đứa bé người ta bày ra nhiều thứ như bông lứa, đồng 
tiền, cái bút.. vật mà đứa bé chọn sẽ nói lên nghề 
nghiệp tương lai của nó: nếu bé chọn bông lúa chơi thì 
sau này nó sẽ làm nghề nông. Nếu thích đồng tiền - 
sẽ thành nhà buôn, nếu cảm cái kéo - sẽ làm thợ cắt 
tóc... Chỉ sau lễ đạt tên đó, người mẹ mới hết cử, 
không phải án kiêng nứa, được tắm rửa hàng ngày như 


https://tieulun.hopto.@#ð7 





mọi người... Còn con gà trống mà đứa bé ngồi vào ổ 
của nó sẽ trở thành người bạn của chú trong suốt thời 
thơ ấu. 

Tục cắt quy đầu làm lễ thành niên cho các chú bé 
sau mười tuổi là một tập tục truyền thống của nhiều 
dân tộc ở Inđônêxia. Khi Đạo Hồi trử thành tôn giáo 
ngự trị, tập tục đó vẫn tiếp tục tồn tại. 


Thông thường, dân làng làm lễ thành niên một lúc 
cho nhiều đứa trẻ đã đến tại nhà công của làng. Một 
chuyên gia trong lĩnh vực này - trelak - được dân làng 
mời đến để cắt quy đầu cho con cháu mình. Những chàng 
trai tương lai đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc những 
bộ váy xa rông mới được đặt nằm thành hàng. Sau khi 
đọc mấy câu trong kinh Coran, vị trelak, bằng những 
động tác khéo léo nhanh nhẹn, lần lượt dùng lưới dao 
sắc cất quy đầu cho từng chàng trai một. Khi công việc 
đã xong, các bà mẹ bước qua con trai mình ba lần với 
ý nghĩa là, từ nay con đừng giận mẹ nữa và con đã trở 
thành người lớn rồi. Và bao giờ cắt quy đầu cũng kết 
thúc bằng một bứa slametan nh đình vui vẻ. Sau lễ thành 
niên, những chú bé chính thức trở thành người lớn và 
bắt đâu một cuộc đời như một thành viên của cộng đồng 
làng xã. 

Xưa kia, việc hôn nhân của con cái phần lớn đều 
do cha mẹ quyết dịnh. Già đây, các chàng trai, các cô 
gái được tự do trong việc lựa chọn bạn đời của mình. 
Nhưng dù sao đi nửa, mọi nghi thức đám cưới vẫn tuần 
theo tập tực truyên thống xưa - đám cưới được tổ chức 


258 https://tieulun.hopto.org 





tại nhà gái. Khi đoàn nhà trai tới, ăn mặc trong bộ váy 
dài lộng lẫy, đầu đội vương miện tết bằng hoa tươi, cô 
dâu đón chứ rể tại ngay ngưỡng cửa của phòng trong. 
Trong tiếng cười vui vẻ của bè bạn, hai người cẦm ót 
ném vào nhau: ai ném trúng sẽ là chủ gia đình. Theo 
phong tục, cô dâu bao giờ củng phải cố ý ném trượt để 
cho chú rể sẽ là chủ gia đình. Ném ớt xong, hai người 
bước ra và cùng đứng lên tấm váy bain của cô dâu trải 
ra nên nhà. Điều này có nghĩa là người vợ sẽ suốt đời 
trung thành phụng sự chồng. Cô dâu quỳ xuống đưa cái 
mâm đồng có quả trứng sống ra trước chân chú rể. Chú 
rể dùng chân dẫm vỡ quả trứng. Sau hành động tượng 
trưng đó, cô dâu coi như đã trở thành vợ và cô bưng 
bát nước thơm ra lau chân cho chồng. Sau đấy hai vợ 
chồng trẻ cùng bước vào phòng cưới chính. Ngồi trên 
chiếc ngai, hai người bón cơm cho nhau ăn - hành động 
tượng trưng cho sự hòa hợp, chăm sóc nhau. Thức ăn . 
còn lại trên đĩa của hai người được gói vào một miếng 
vải ha tích rồi được đưa vào phòng ngủ của đôi vợ chồng 
trẻ. Sau năm ngày, nếu gói thức ăn đó mà mốc thì có 
nghĩa là cô gái đã trở thành đàn bà. Tất nhiên slametan 
của đám cưới là một bứa ăn lớn nhất trong đời của một 
TEƯỜI. 

Sau đám cưới, người Inđônêxia không còn có dịp 
nào được thấy ai đó làm slametan cho mình nứa. 
Slametan cuối cùng mà một người Inđônêxia được 
hưởng lại là siametan cho mình khi mình đã chết - 
slametan đám ma. 


Không to tát trọng thế, mà đơn thuần chỉ là bữa 


https://tieulun.hopto.o?9 





ăn thôi, thế nhưng slametan lại là cả một phong tục truyền 
thống tốt đẹp và bền vứng của người Inđônêxia. Nó gắn 
bó với từng con người qua cả một chặng đường dài của 
một đời người từ lúc sinh đến lúc chết. Nó là cả một 
biểu tượng cho cái thiện, cho ước mong vươn tới cái tốt 
đẹp của người Inđônéxía. Vì thế mà nó vẫn tiếp tục được 
duy trì hết từ thế hệ này qua thế hệ khác trong lòng 
tửng người dân Inđônêxia. 


260 https://tieulun.hopto.org 





Y PHỤC TRUYỀN THỐNG 


CON DAO KRIS 


Kris là một loại dao găm với rất nhiều nhứng đặc 
trưng tiêu biểu cho cả một vùng quần đảo Inđônêxia rộng 
lớn: có kris cổ điển của Giava, có kris của Bali, có kris 
của Xumatdra... Kris Giava thường dài từ 35cm đến 45cm 
và có hình thù như ngọn lửa bùng cháy. Kris Giava có 
tay cầm làm bằng gỗ cứng gắn liền với đốc dao. Kris 
Bali dài hơn nhiều so với của Giava (lưởi dao dài từ 50 
đến 60cm). Hình dáng thì tương tự như dao Giava, nhưng 
tay cầm của kris Bali lại rất khác và nhận ra ngay ở 
hình dạng bên ngoài ở những đường chạm vạch và ở 
nhứng phù điêu trang trí nối cao. Còn kris của Xumatdra 
lại thẳng băng từ múi đến đầu mút của tay câm chứ 
không hơi cong lại ở phần tay cầm như các kris của Giava 
và Bali. Tay câm của kris Xumatơra cúng được làm bằng 
gỗ cứng, xương hoặc sừng, nhưng lại trơn, chỉ thỉnh thoảng 
lắm nó mới được trang trí bàng nhứng hình khắc cách 
điệu thể hiện đầu những con vật huyền thoại. Các hình 
này thường được khảm bằng những miếng kim loại quý 
(vàng, bạc), bằng xương voi, bằng những hạt cườm sặc 
sỡ. Và đâu mút của tay cảm hay được trang trí bằng 
nhúm lông động vật hoặc tóc người. 


https://tieulun.hopto.orØø@ 1 





Đối với kris, chỉ phân lưỡi mới được coi là linh thiêng. 
Chứ phần tay cầm và vỏ dao, tuy rất độc đáo, nhiều khi 
được làm bằng vàng, bạc, xương voi, được khảm bằng 
đá quý, nhưng lại không phải là bệ phận linh thiêng và 
có thể đem bán được khi cần tiền. Nhưng nếu đánh giá 
về mặt mỹ thuật thì không phải lưỡi mà chính phân tay 
cầm là có giá trị hơn cả. Chúng quả là những tác phẩm 
nghệ thuật thực thụ. Như một thông lệ, tay cảm của 
kris thường được làm bằng xương, sừng, các loại gỗ cứng. 
Đôi khi chúng được tiện nhắn. Nhưng trong đa số trường 
hợp chúng được tiện thành hình người cách điệu và trau 
chuốt - biểu tượng cho tố tiên. 

Kris chiếm một vị trí cực kỳ đặc biệt trong đời sống 
của người dân Inđônêxia. Kris một mảng mâu quan trọng 
và hữu cơ của bức tranh Giava, đến nếi khó có thể hình 
dung ra hòn đảo quan trọng này của Inđônêxia mà lại 
không có kris. Kris, từ lâu đã cùng với rối vayang purva, 
đàn nhạc gamelan, vải batích tạo ra những di sản văn 
hóa độc đáo và điển hình cho vùng quân đảo Inđônêxia 
xinh tươi, giàu có. Cả một thời gian dài, kris ở Inđônêxia 
là biểu tượng cho quyên lực và sự vĩ đại của các quân 
vương, cho sức mạnh và sự hùng cường của quốc gia. 
Bởi vậy cái đẹp của kris trong mỹ học Giava được đồng 
nhất với vẻ tráng lệ riêng của đế vương. Truyên thuyết 
Inđônêxia mô tả những sức mạnh ma thuật đặc biệt của 
kris có thế giúp các bật đế vương củng cố và giữ được 
quyền lực của mình. 


Không chỉ đối với quốc gia, đối với từng tông tộc, 
từng gia đình, kris củng giữ một vai trò không kém phần 
linh thiêng. Vì vậy, có những nhà nghiên cứu đã đi tìm 


962 https://tieulun.hopto.org 





ngưồn gốc kris trong nhứng tập tục và tín ngưỡng thờ 
tự nguyên thủy. Người dân Inđônêxia tin rằng kris của 
dòng tộc là quà tặng của trời, bởi vậy nó là bùa chú 
màu nhiệm để chống lại mọi tai ương. Kris ở Inđônêxia - 
được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kris không 
chỉ là báu vật quan trọng của dòng tộc mà còn là một 
phần vật chất của vị thần gia đình. Ở đất nước Inđônêxia, 
kris được tôn thờ như thần linh của dòng họ "Batapa 
Kavitan" mà ở đó cái sức mạnh ma thuật của tổ tiên 
còn tiếp tục tồn tại. Người đứng đâu những gia đình 
quyền quý coi kris của mình như là một báu vật và là 
biểu tượng của bản thân người đó. Không phải ngẫu nhiên 
mà hiện giờ trong các làng quê ở Giava cũng như Bali, 
khi đi họp xóm làng, những người đàn ông thường đeo 
theo. kris. Nếu vì một lý do nào đó (ốm đau hoặc bận 
việc) không thể đến được cuộc họp có tính chất bắt buộc, 
người đó có thể gửi kris đi thay mình. Nếu như một 
người ở tâng lớp trên lấy vợ ở tâng lớp dưới, chú rể 
cúng có thể cho kris đi thay mặt để dự lễ thành hôn. 
Những kris cổ xưa còn được cất giữ như những vật tôtem 
"sống" và vẫn được dâng cúng hoa, trái, hương trâm. Nếu 
bị han gi thì kris đó coi như bị "chết". Do đó, chủ nhân 
của các kris cất giữ chúng rất cẩn thận và chống gỉ 
bằng đâu dừa. 


Hiện nay kris trở thành một bộ phận y phục dân 
tộc của người Giava và người Bali. Kris được đeo trong 
các ngày hội lễ như nhứng biểu tượng và đô trang sức. 
Trong các ngày cưới, người ta cúng đeo kris tới dự. Có 
thể nói, thiếu kris thì bộ y phục dân tộc coi như không 
hoàn chỉnh không đầy đủ. Ký thuật chế tác kris rất phức 


https://tieulun.hopto.o8#63 





tạp. Người thợ rèn phải hiểu tất cả mọi chỉ tiết nhỏ nhất, 
tỉnh tế nhất của nghề thủ công này và phải có một tay 
nghề thành thạo. Không phải ngẫu nhiên mà nhứng người 
thợ chuyên rèn kris th:ộc vào một đăng cấn đặc biệt - 
đắng cấp pande. Trong số những người thợ thủ công, họ 
thuộc tầng lớp được kính trọng nhất và thường có nguồn 
gốc quyền quý. 

Nhứng người thợ rèn kris đều thờ chung một vị thần 
lửa Batu và họ được coi như là nhứng vị tiên có phép 
thuật điều khiển lửa và sắt - tức hai yếu tố được thờ 
phụng từ thời thượng cổ. Quá trình làm kris gần như 
một hoạt động có tính chất lĩnh thiêng. Thường thì kris 
được rèn trong khi nhứng người xung quanh đọc các bài 
thơ của sử thí. Để làm cho kris có hồn và "sống" sau 
khi đã rèn xong, người ta còn làm một nghỉ lễ ngay tại 
lò rèn Nghi lễ này phải do một đạo sĩ điều hành và 
gồm hai phân: đọc phù chú và diễn tả nhứng biểu tượng 
linh thiêng ngay phía trên của lưới dao găm vừa được 
rèn xong. Trong khi đó, người chủ phải đem đồ cúng 
tế cho kris mới của mình. Lò rèn kris ở lnđônêxia cũng 
được coi như là một nơi linh thiêng. Theo các truyền 
thuyết thì tại ngay lò rèn, thân linh trao vũ khí cho đàn ông. 

Trước kia, người ta đánh giá về mặt xã hội cũng 
như về mặt kinh tế của mỗi người đàn ông ở Inđônêxia 
bằng các hình họa trên vải batích và bằng nhứng hình 
trang trí trên kris. Tùy theo vị trí xã hội của chủ nhân 
mà kris được trang trí bằng những họa tiết, những chất 
liệu tương ứng. Lính trơn, lính bảo vệ, đầy tớ thì chỉ 
được đeo kris thường với chuôi cầm phẳng nhẫn. Còn 
kris của các vua chúa, hoàng tử, tướng linh thường rất 


264 https://tieulun.hopto.org 





phong phú về trang trí và rất quý về chất liệu. Trong 
số những kris loại này là những kris hiếm quý của các 
vụa Nam Bali thời xưa. Nhứng kris này được đựng trong 
những chiếc bao được cạp bằng những mảng vàng lá có 
chuôi cảm bọc vàng và được khảm bằng những viên ngọc 
hoặc kim cương lớn. Giờ đây, những con daø găm của 
vua chúa Nam Bali là niềm tự hào của Viện Bảo tàng 
Batavia. 


VẢI BA TÍCH 


Từ lau rồi, miền Trung Giava đặc biệt là vùng quanh : 
Xuriaracta (Xôlô) và Yogyacacta đã nổi tiếng trên thị 
trường quốc tế bằng một sản phẩm đặc sắc của mình - 
vải batích. Batích, theo tiếng địa phương có hai nghĩa: 
chỉ phẩm chất của chất vải có thể tô vẽ được và được 
tô vẽ bằng nhứng hình phù hợp. Batích là một loại vải 
bông được nhuộm màu bằng cách giữ vải bằng sáp. Tất 
cả các khâu kỹ thuật từ giữ vải đến nhuộm và tô hình 
đều được làm bằng tay nghề thủ công. 

Nếu so với các phương pháp nhuộm, vẽ vải phổ biến 
khác thì kỹ thuật làm vải batích của Giava là một kỹ 
thuật đặc biệt có một không hai. Với kỹ thuật batích 
người thợ Giava đã tạo ra những tấm vải có chất lượng 
cao đáng kinh ngạc. Không ở đâu trên thể giới, nghệ 
thuật thể hiện các hoa văn lên vải bông bằng sáp lại 
đạt đến độ hoàn thiện như ở Giava. Vải batích nổi tiếng 
bởi sự tráng lệ của trang trí và sự lộng lẫy và sự phong 
phú của hoa văn. 


https://tieulun.hopto.org 265 





Hiện nay, batích là một trong những ngành thủ công 
mỹ nghệ quý và rất được phát triển và ưa chuộng ở Giava. 
Ở batích không chỉ còn lưu lại những kỹ thuật truyền 
thống mà các họa tiết, các hoa văn cũng còn mang những 
dấu ấn rất cổ. Trên vải batích ta còn có thể bất gặp 
những môtíp của thời kỳ đồ đồng như môtíp Parang (họa 
tiết hình chứ S kép liên hoàn hoặc tách rời), mô típ 
Tumpan (một dãy nhứng hình tam giác nhọn với đỉnh 
được kéo dài về phía trên), môtíp "thuyền đưa linh"... 

Ở batích còn khá phổ biến những môtíp trang trí 
có nguồn gốc Ba Tư, Ấn Độ như lá cọ, hoa đỉnh tử hương, 
chim công, rắn Naga, hoa sen... Nhưng chúng đã hòa vào 
với nhứng môtíp bản địa, nên khó mà tách bạch được 
ra đâu là những yếu tố từ ngoài vào và đâu là yếu tố 
nội địa ngay trong từng đải, từng mảng hoa văn. 

Có thể nói, không một lĩnh vực nghệ thuật và mỹ 
nghệ nào của Inđônêxia, số lượng các môtíp và họa tiết 
hoa văn lại phong phú như trong batích. Vì vậy, mà cho 
đến nay, các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều bảng phân 
loại hoa văn batích khác nhau. l 

Tuy các hệ thống phân loại có khác nhau trong chỉ 
tiết, nhưng đại để, hoa văn batích gồm 4 loại sau: 


1. Hoa văn hình học; 

2. Hoa văn thực vật; 

ở. Hoa văn thực vật và muông thú; 
4. Hoa văn hình người. 


Dựa vào nhứng đặc trưng kỹ thuật, người ta còn 
chia batích ra làm hai nhóm: batích tulis - loại batích 


266 https://tieulun.hopto.org 





chủ yếu được làm bằng tay, và batích cháp - trang trí 
và hoa văn của loại này được tô nhuộm bằng khuôn dập 
kim loại. 


Các họa tiết hoa văn và trang trí màu xanh lơ và 
màu nâu được nhuộm, tô trên nền phông vải màu trắng sửa 
đã tạo ra hàng trăm sắc màu rực rỡ nhưng cũng rất 
thanh tao cho những tác phẩm batích. Gam màu của batích 
vừa giản đơn nhưng lại trang nhã và trang trọng, cao quý. 


Trong dạng hoa văn hình học môtíp Udanliris nổi 
bật lên ở những đường nét uyễn chuyển nhấp nhô vừa 
trang nhã vừa huyền ảo như sóng biến. Môtíp Parang 
(hinh chứ 5 kép) lại hay đi cùng hình tượng chim thần 
garuda. Đây là một trong những họa tiết hình học được 
ưa chuộng nhất trong batích. Nó thường được dùng để 
tạo ra những đường viên, những khung cho các họa tiết 
chính. Bằng bố cục thành băng, bằng nhịp điệu lặp đi 
lạp lại, Parang góp một phần không nhỏ tạo ra tính chất 
trang trọng và thanh cao cho trang trí batích. Kiểu batích 
được trang trí bằng nhứng họa tiết thực vật, có thể nói 
là kiểu truyền thống của Giava và cho đến nay vẫn không 
hề bị pha tạp. Đối với những người thợ và những người 
dân Giava, đạng batích này được coi là quý nhất và đẹp 
nhất. Các hoa văn, vẫn theo truyên thống, có ba màu, 
nhưng tỷ lệ và sắc độ được sử dụng có khác, nên các 
batích thực vật gây ra được những ấn tượng đặc biệt: 
nhờ màu nâu óng như gấm-sôgô, thế giới thực vật tự 
nhiên trở nên sinh động hắn lên và cũng thanh tao hẳn 
lên. Trong số môtíp thực vật, các môtíp pisang Bali (chuối 
Bali) và lung (chồi non) được ưa thích và đem lại cho 
người xem những ấn tượng đẹp nhất. 


'hitfps://tieulun.hopto.of#67 


Trong hai loại batích, batích tulis có giá trị nghệ 
thuật và đẹp hơn cả vì nó được làm hoàn toàn bằng tay. 
Thông thường để hoàn thành một tấm vải batích tulis 
phải mất ít nhất là một tháng, nhiều batích tulis giá trị 
đòi hỏi người thợ phải làm ròng rã suốt một năm mới 
xong. Còn để hoàn thành một batích cháp thì chỉ cần 
một ngày. 

Kỹ thuật batích, không chỉ đòi hỏi thời gian, không 
chỉ đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm mà ngay các khâu 
trong quá trình cũng rất tỉnh tế và phức tạp. 

Batích không chỉ là một ngành mỹ nghệ truyền thống 
của quá khứ mà nó còn là niềm tự hào của Inđônêxia 
thời hiện đại. Như kimônô của Nhật Bản, có ngày hội 
lễ nào ta không gặp nhứng người dân Giava trong bộ 
y phục bằng batích. Vì batích chỉ là một loại vải, nên 
nó đễ dàng nhập vào nhứng mốt "quần áo mới nhất đây 
là ưu điểm lớn của batích. Chính vì vậy mà hàng chục 
thế kỷ đã qua mà nghề mỹ nghệ này vẫn sống, vẫn tiếp 
tục phát triển. 


https://tieulun.hopto.org 
268 





MỤC LỤC 


Trang 
Lời Nhà xuất bạn 3 
Quốc gia đão lớn nhất hành tình 5 
Buôi bình minh của lịch sử 20 
Các quốc gia đầu tiên bài 
Đế chế biển Xrivigiaya 38 
Ky nguyên Xailendra 50 
Từ Mataram tới Xinghaxari 64 
Magiapahit 80 
Các quốc gia Hồi giáo 93 
Thế ký chiến tranh với Hồ Đào Nha. 108 
Hai tram nâm dưới ách Công ty Đồng Ấn 121 
Trợ thành thuộc địa của Hà Lan 142 
Cuộc đấu tranh giải phóng 155 
Bao vệ nền độc lập 172 
Mười năm "nên dân chủ có chỉ đạo" 184 
“Trật tự mới" - ổn định và phát triển 181 
“Trật tự mới" - tất cả để phát triển 201 


hftps://tieulun.hopto.4@9 





Trang 


Phụ lục: Inđônêxia - Hương sắc một vùng đảo 213 
Bôrôbudu kỳ vĩ 215 
Lôrô Giônggrang 230 
Nhạc Gamelan, múa và rối vayang 242 
Slametan - Bứa ăn đãi khách 253 
Y phục truyền thống 261 


270 https://tieulun.hopto.org 





l Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giáo sư TRÀN NHÂM 


Biên tập: 
NGUYÊN KHÁNH HÒA 
NGUYÊN ĐÌNH THỰC 


Trình bày, về bìa: 
DƯƠNG THÁI SƠN 


Sửa bảnin: NGUYÊN ĐÌNH THỰC 


hfttps://tieulun.hopto.8ïjl 





